GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


KINH 


THỪA TỰ PHÁP 


(DHAMMADAYADA SUTTA) 


œsC4£L]Ì)£o 


Mahasr Sayadaw 


THERAVADA 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
PHẬT LỊCH 2562 





GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


CHHỦU -LHTC TẾ sšyketv¿stse0i400606in84as300i90488200448L29/089/046300146ag)3140tsti22 7 
BÀI GIẢNG VÈẺ KINH THỪA TỰ PHÁP.................... l§i 
NON 1112006 saff011x0i6 71461016: tiaifEicorfitGgitittitliestrkoe, 1 
71618 Jn11>0 Ma 2TRỊ siainffTET. TT TT TỶ hố xố 13 
Kinh thừa tự pháp (dhammadàyàda suffa)........................ .. -- J, 
Phần 61áiiE HÀ sosssasioyeigidsbbkisasdokosebkaslosisusosesyaodf 20 
QŨ Sanh Việc LH TH ti VẢ[Loixai60x546614604ssáxx0suáixl\bia duá410xa chai 21 
Ví dụ về hai vị tỳ-kheo ......................--- 52-52 csccszserxzrsrsererree 28 
Câu hỏi của trưởng lão xá-lợi-phắt......................... ---- 5+: 30 
Các chướng ngại (nTvaranas) trên đạo lộ........................--- 33 
Tham và sân (lobha và dosa) ....................... ------- -- 5c <<<<<<<+ 35 
Định (samädhi) là cần thiết cho tuệ minh sát.................... 39 
TC Hit tHIEO ETDHDI QHỢ bác tuátgt8xátodàat0it661GÁ66146146480 0086 43 
Thực hành để giác ngộ.......................--- - 2 2 2+2 s2£++£+zxzzszceẻ 46 
[ hìn ỉ TT f s2 g0yi1600014061060620061120scam 47 
Côn t1Ì l1 TC TTEoososlrcoddkvdoyekatxibeuboielWblteditsrsetuiiosttsduspde 48 
E TY ï1I1 0Ì, x02 002m2250/0006001.9002-19/00Su510201210/61242U6sSAgbel 48 
Makkha (vô ơn) và paläsa (tự phụ)......................-..---------~- 53 
Từ pH, banh Ấy và Bổ] XGH sássieasssiiiibax4x0x024316sctuad 55 


Xảo trá (mãyä) và đạo đức giả (satheyya)....................... -- 59 


Mahasr Sayadaw 


Cứng đầu (thambha) và hợm hĩnh (sarambha).................. 61 
Mạn (mãna) và tăng thượng mạn (atImãna) .......................... 62 
Sự khiêm tốn của trưởng lão xá-lợi-phắt..................--.. 64 
Kiêu hãnh (mada) và phóng dật (pamaäda) ......................... 66 
Đồ chúng, sự giàu sang, sắc đẹp, kiến thức và sự thông 

[TH D-biesayvfvásfipibtxiVoaslly/6ố9 bảng tùy 6a thhfArhftsrteoaoef 69 
Thâm niên, khổ hạnh, sức chịu đựng và danh tiếng.......... 71 
Các nguyên nhân khác của mada (kiêu hãnh) .................... 71 
Pätfisda HaV-PHòONE dỗ 2s s6exxtiadsod(440181860ã01a0246663A1801á0046 13 
341051 PHòñØ độ 4:11 060 s2 Mà duag6sidyátoeoBda TÔ 
KHảI 6110H7THỊTG HÚTHT. ¡22v 2n Bssdyygtesdfhisaivejkeiesullisadvyeke 78 
HT TH x1 000661 nty 00a 096t4nkdlibesi1ndshvls2tiiAcAsss S1 
GIẢNG GIẢI KINH ĐỀ THÍCH VẤN ĐẠO ............... 88 
CIlớI THIẾU DI IETRIHT 2294 sssuusbdisad066đsasbbbspeullosbdleodese 90 
Câu hỏi của sakka và câu trả lời của đức phật................. 100 
B0i,S6Ii (TINWGGHHOTTV E024 2456//01900/09008A9014/468109A6/6L86 103 
1-HICH2W c8 Hệ Eýss2cssg1 00) 000300040643801404464014600110Aje8020/03:0/1Auxá2 106 
Dục (chanda) là nhân của thích và ghét.........................-- -- 108 
Chiiil] DNUIC thai đc 5V 0 (0ieooxiekoshbedyftdtodisltthaseeisetoabgu 110 
Thọ hỷ và thững tư duy bắt thiện ..............................------- 111 
THỂ 1HTCHEy sua 209/45 06000) 860v bi187000s30406010x004tbsve 62 113 
linli⁄sd1.UOHTsoiix4666662/20844 26G Cả AAEAA00004118eA0g6c26 116 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Thọ ưu nên tầm cầu hay nên tránh .........................------ +: 1]2 
Xả (upekkhä) thiện và xả bất thiện............................ ---- --- 126 
Sự tái sanh của đề thích (sakka),.......................- s2 scse5+¿ 130 
Giới thu thúc theo giới bôn ba-la-đề-mộc xoa................. 132 
GIỚI †HU HC THG CẤñÍ;¿svyci 6xx seádaxvsesgovbbsiloese 134 
Chiñyến trưng lão 11181901 sex baad46046124661448485 137 
Câu chuyện về trưởng lão cittagutfa.....................---------- 138 
Sự tự chế của ba vị TRE LH Eftayi4tux44xe4bsgls2us4igi4lesteesnuietvEe 141 
Satipatthana: một đống lỗi GHIẾT THỂ TY cao x6sd6222-enúi 142 
Sự khác biệt về quan kiến........................-- 22-2 2 s+c+zs+zscc+e 143 
Thường kiến và đạo phật........................-------5c555ccscssccee 145 
Đại thừa và thượng tọa bộ...............cc c2 146 
Wifi 0101/11/1154 1080y4400i050001004401/521000256140ã8PQ4 150 
Sự thực hành của một ứng viên cho chức vụ sakka ........ 155 
Sự hân hoan của đề thích (sakka)........................-- 2-5-5 +: 157 
ĐỨC PHẬT Ở ĐẦU?...........................--- - 2+c++s+czrsrssrecree 168 
Tôn 101 gi 101/4080a 18610110 a0101161oiantel0it00iMini 168 
TIIÌC PT OLA THÍ uyeeedbino ki 640006it02iektvilekbolopastbsiainfesllesteieid 168 
77a mm TP "n6 186 
Tôn giáo trong thời đại khoa học.........................-- ---‹+-s-«>s+ 188 


Đao THấE vÀ.E H04 HỢP ciácui16616604446460666ảx664 6444x466 2644 0x64 190 


Mahasr Sayadaw 


Những Giới Hạn của Khoa Học .............................--- -- «<5 191 
Sự Ngu Dốt Thông Thái ..........................-- - 2 25222 2£s+zcs2 193 
XiM(L.EAIT.K “hoi FTOC 1iaá va ca i42i00iad0 9642122 016s81xieseila0sxtoadvei 195 
Khoa Học Không Tôn Giláo......................... ..-- -- --« «<< << << <+++ s2 197 
SỰ NpfðHE MÔ Đã PHI Gicccái2iie6144G02A6/6lA66(x:204 198 
Bạn phải có tinh thần trách nhiệm............................ ---- 2 252 s52 199 
Nguyên Nhân Những khổ Não Của Bạn ....................... 200 
Ai Phải Chịu Trách Nhiệm?...........................--.---22+©52 5+2 202 
Những Cách Đề Giảm Bớt Phiền Muộn......................... 203 
1. Đối Diện Với Những Vấn Đề Của Bạn :..................... 204 
2. Trách Nhiệm Đối Với Sự Bình Yên Tâm Hồn:........... 206 
3. Cao Hơn, Ngang Bằng và Thấp Hơn:....................... - 208 
4. Không Hy Vọng, Bạn Sẽ Không Bao Giờ Thất Vọng:208 
5. Khoan Dung, Nhẫn Nại, và Hiểu Biết: ........................ 210 
Šz:1hg: 1 HÚ VÀ (HOT se 1x4 5xy2x03x0s0eitebs2blleaeiievSii04650.39,x2 212 
DANH SÁCH HÙN PHƯỚC IN KINH....................... 215 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 
(DHAMMADÄYÄDA SUTTA) 
Mahasr Sayadaw 


Giới Thiệu 


Bài Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadäyäada Sutta) này 
được thiền sư Mahãsĩ Sayãdaw thuyết giảng nhân kỷ niệm ngày 
Đại Lễ Răm Tháng Giêng (Oväda và Pũja) năm 1970 và nó 
cũng được giảng lại trong một dịp lễ tương tự vào năm sau. Sự 
việc ngài Mahãsï Sayãdaw thuyết cùng một bài pháp trong hai 
lần khiến ta chắc chăn về tầm quan trọng của bài kinh. 


Thực vậy, Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadäyada Sutta) 
là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được 
những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách 
nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử 
của ngài nên tránh theo đuôi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự 
thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo. Bức thông 
điệp của bài kinh này phù hợp với những lời dạy căn bản của 
Đức Phật. 


Theo quan điểm của đạo Phật thì nhân căn đề của khổ là 
tham ái, vì vậy nếu chúng ta muốn thành tựu sự giải thoát, nhất 
thiết chúng ta phải vượt qua tham ái cho đến mức cao nhất có 
thể. Lời dạy này đặc biệt liên quan đến các vị tỳ-kheo đệ tử Phật 
được cho là đã quyết lòng hướng đến Niết-bàn — giải thoát 
khỏi mọi khổ đau. Đức Phật thành lập Tăng Đoàn (Sangha) như 
một cộng đồng của những người nam và người nữ tìm kiếm sự 
bình yên nội tại và giải thoát bằng Vô Tham. Lối sống của các 


7 


Mahasr Sayadaw 


vị tỳ-kheo được dựa trên lý tưởng về sự vô tham vốn rất quen 
thuộc với những người nghiên cứu Luật Tạng (Vinaya PItaka), 
một bộ phận của Tam Tạng Pãli đề cập đến những điều luật 
dành cho các vị ty-kheo đệ tử Phật. 


VỊ tỳ-kheo được trông đợi sẽ chia xẻ những vật thực xin 
ăn hàng ngày với các vị tỳ-kheo khác. Đức Phật dạy, “Cho dù 
đó là một chút đồ ăn cuối của vị ấy, cho đù đó là miếng ăn cuối 
của vị ấy, một vị tỳ-kheo cũng không thọ hưởng nó mà không 
chia xẻ, nếu có người thọ nhận (nó).” (Udãna). Sự tích trữ vật 
thực bị cắm và việc sở hữu những tài sản khác hơn những nhu 
cầu thiết yếu của cuộc sống (tứ vật dụng) cũng vậy. Theo Luật 
Tạng những món tài sản đặc biệt như Trú Xứ (cốc liêu, chùa 
chiên, thiền viện), giường nằm, ghế ngôi, bình hay chậu đựng 
nước, dụng cụ nấu ăn, v.v... thuộc về Tăng và không thể đem 
cho một cá nhân như một món quà hay chia chác. 


Trong tất cả những đối tượng của lòng tham cám dỗ nhất 
vẫn là vàng, một kim loại từng nô dịch hóa nhiều người. Tất 
nhiên, vị ty-kheo bị cắm sở hữu vàng bạc một cách nghiêm ngặt 
và Luật Tạng còn có những hướng dẫn cụ thê cách xử lý những 
trường hợp vi phạm này. Nếu một vị tỳ-kheo có bất kỳ một 
miếng vàng hay bạc nào, vị ấy được đòi hỏi phải thú tội trước 
tăng chúng và xả bỏ nó. Vật xả bỏ khi â ẫy được trao cho một 
người cận sự nam (upãsakã) và người này có thể quăng nó đi 
hoặc (dùng nó) để mua cho các vị tỳ-kheo những gì họ được 
phép nhận. Đương nhiên các vị tỳ-kheo đều có thể hưởng 
(những gì người cận sự nam này mua) ngoại trừ vị tỳ-kheo 
phạm tội. Nếu không có người cận sự nam nào để nhận món 
vàng bạc ấy, một vị tỳ-kheo đáng tin cậy sẽ được chính thức chỉ 
định để quăng nó đi. VỊ tỳ-kheo này phải quăng sao để thấy 
rằng nơi vật ấy nằm không thê bị nhận ra bằng bất kỳ dấu hiệu 


8 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Lời bình luận của Giáo Sư Oldenberg về việc cắm sở 
hữu vàng bạc của Tăng Đoàn rất đáng lưu ý. Ông nói: “Rõ ràng 
do việc cắm này và do sự tuân thủ nghiêm túc của chư tăng mà 
nó đã nhận được sự bảo đảm rằng Tăng Đoàn thời Đức Phật cổ 
xưa thực sự vẫn giữ được sự trong sạch và thoát khỏi mọi khao 
khát quyền lực thế gian cũng như những hưởng thụ vật chất đời 
thường. Từ bỏ hoàn toàn việc sở hữu vàng bạc như vậy có thê 
là điều chưa bao giờ có và do đó sự kiện có thể xảy ra là của tác 
động bên ngoài. Nói một cách chính xác liệu có thực sự rằng 
một mình điều ấy đã đủ để tuyên xưng là một cộng đồng của 
những người đi tìm sự bình yên và giải thoát khỏi mọi điều trần 
tục không.” (“The Buddha,' tr.358). 

Dĩ nhiên Luật Tạng chỉ phản ánh cách sống trong Tăng 
Đoàn vào buôi đầu. Khoảng 200 năm sau Đức Phật nhập vô dư 
Niết-bàn sự phân rẽ đầu tiên về vấn đề thọ nhận một vài loại 
cúng dường từ người tại gia cư sĩ đã xuất hiện. Người ta nói 
răng ngày nay ở Tích Lan có những địa chủ trong sô những vị 
sư và thậm chí ở Miến, một đất nước hãnh diện vì đã duy trì 
được truyền thông Theraväda thuần khiết nhất, Tăng Đoàn nói 
chung cũng khác xa với cái xã hội lý tưởng như đã được hình 
dung vào thời Đức Phật. Ngày nay nhiều vị sư Phật Giáo có 
khuynh hướng tìm kiếm tài sản vật chất hơn là sống theo lời 
dạy của Đức Phật. 


Mối ưu tư về việc các vị xuất gia theo đuổi tài vật là một 
vẫn đề quan trọng mà Thiền Sư Mahãsi Sayädaw cũng như bậc 
Trưởng Lão và nam nữ Phật tử khác, những người quan tâm 
đến sự hưng thịnh của Phật Pháp (Buddha-Sãsan3) lo lắng. 
Chính vì vậy Ngài Mahãsi Sayãdaw đã nhẫn mạnh về sự cần 

9 


Mahasr Sayadaw 


thiết của việc thực hành hạnh xả ly hay vô tham trong rất nhiều 
bài pháp của ngài. Ví dụ như trong bài giảng Kinh Đoạn Giảm 
ngài nói: “Một vị Tỳ-kheo không nên hỏi xin vật thực, y phục, 
trú xứ (cốc liêu) trừ phi người được hỏi ấy là quyến thuộc của 
mình hay người đó đã mở lời với vị ấy. Vị ấy hay bất cứ vị Tỳ- 
kheo nào khác cũng không nên sử dụng những vật dụng do thọ 
nhận bằng cách (hỏi xin) này. Hỏi xin cúng dường thắng thừng 
như một số vị Tỳ-kheo đã làm ngày nay thật là điều không xứng 
đáng tí nào với một vị Tỳ-kheo. Một vị Tỳ-kheo cũng không 
nên ra dấu hay thực hiện những lời nói gián tiếp thuyết phục 
người cư sĩ dâng cúng thức ăn hay y phục cho mình. 


Tóm lại, một vị ty-kheo có giới hạnh là vị tỳ-kheo sống 
theo lời dạy của Đức Phật, lây việc thừa tự pháp (Dhamma- 
dãyäda) làm cơ sở cho lối sông của mình. Một vị ty-kheo như 
vậy không cần phải lo lắng về vật thực, y phục, và các nhu cầu 
thiết yêu của cuộc sống khác vì vị ấy chắc chắn sẽ được thoải 
mái về vật chất trong một xứ sở phần lớn là Đao Phật giống như 
Miến Điện này. Thực vậy, mọi người đều biết rằng người cư sĩ 
phật tử luôn luôn tranh nhau đề được cúng đường vật thực và y 
áo tốt nhất đến các vị tỳ-kheo được đồn về giới đức trong sạch 
và những chứng đắc tâm linh của họ. 

Chúng tôi tin rằng bài giảng của thiền sư Mahãsi 
Sayäadaw về Kinh Thừa Tự Pháp này sẽ nhận được sự chú ý 
nghiêm túc của mọi người Phật tử, các vị ty-kheo cũng như 
những nam nữ cư sĩ, những người quan tâm tới sự hưng thịnh 
của Phật Pháp. Nó sẽ nhận được sự đồng cảm bởi những người 
muốn hiểu bức thông điệp của Đức Phật và thực hành theo lời 
dạy cao quý của ngài để có được sự bình yên nội tại và giải 
thoát khỏi mọi khô đau. 


10 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


BÀI GIẢNG VẺ KINH THỪA TỰ PHÁP 
(DHAMMADAYAÄDA SUTTA) 


MỞ ĐẦU 

Thãthana Yeikthã đã là một trung tâm thiền minh sát kê 
từ khi tôi đến đây năm 1949. Lúc đầu không có nhiều tòa nhà 
lắm. Có thể nói thiên viện nơi tôi ở trước đây là một nhà ăn tập 
thê không đủ lớn để cung cấp chỗ ở cho hơn bốn mươi vị sư 
một lần, với bốn chiếc cốc gỗ cá nhân, những khu ở của công 
nhân, đó là những tòa nhà duy nhất có mặt vào lúc ấy. Nơi tọa 
lạc của thính phòng hiện nay trước đây là một giảng đường tạm 
đã chứng kiến lễ khánh thành chính thức của trung tâm thiền 
vào tháng Chạp năm 1949. 


Trung tâm bắt đầu với 25 thiền sinh. Những thiên sinh 
nữ được sắp xếp ở trong những căn nhà tranh trên bãi đất thấp 
của cơ ngơi thiền viện trong khi các thiền sinh nam được ở lại 
trong một tòa nhà tương tự trên vùng đất cao hơn. Về sau, con 
số các thiền sinh mỗi năm mỗi gia tăng. Nhiều tòa nhà mới được 
xây dựng; vào lúc viết bài này ít nhất đã có 300 thiền sinh 
thường trực, con số này thường tăng lên đến 1500 vào mùa hè 
và hiện giờ không còn đất trống cho những tòa nhà mới. 


Bây giờ 21 năm đã trôi qua kê từ khi khánh thành trung 
tâm thiền tại Thãthana Yeikthã này. Năm 1950 tôi có nói với 
những đệ tử của tôi nên tổ chức một buổi họp hàng năm, tại 
buổi họp đó tất cả những thiền sinh đã từng hành thiền minh sát 
tại trung tâm này có thể hội ngộ cùng nhau đề phục hồi lại niềm 
tin và sự nhiệt thành và để cho có sự tiếp xúc thân mật và đồng 
cảm lẫn nhau đưa đến hành động, lời nói và ý nghĩ thấm đượm 

11 


Mahasr Sayadaw 
tâm từ. 

Lúc đó Ông U Thwin, người sáng lập trung tâm 
Thãthana Yeikthã đề nghị là tốt hơn nên làm cho buồi họp này 
cũng sẽ là một cơ hội đề khuyến giáo và khích lệ lòng tin nơi 
mọi người. Tôi cũng có ý tưởng như vậy nhưng chưa dám nói 
điều đó với ai vì sợ bị chỉ trích là tự cao tự đại và tự tán dương 
mình. Vì thế thuận theo lời đề nghị của Ông U Thwin bây giờ 
chúng ta sẽ gọi đó là ngày khuyến giáo và cúng dường (pũjã) 
hàng năm. 


Trách nhiệm của tôi là ban lời khuyến giáo đến các vị 
tỳ-kheo, các thiền sinh và nam nữ Phật tử có mặt trong dịp lễ 
này. Năm nay tôi dự định ban lời khuyến giáo trên căn bản của 
bài Kinh Thừa Tự Pháp (Dhamma-Dãyãda Sutta) vốn cũng là 
chủ đề bài giảng năm trước của tôi. Tôi muốn giảng lại về bài 
kinh này bởi vì nó là một lời dạy quan trọng của Đức Phật. Vua 
A-Dục (Asoka) đã từng cho khắc một số lời dạy của Đức Phật 
nhiều lần trên những tấm bia ký của ông bởi vì ông cho đó là 
những lời dạy sâu sắc và đáng suy xét một cách nghiêm túc. Tôi 
cũng vậy, dự định thuyết lại bài kinh Thừa Tự Pháp này bởi vì 
ý nghĩa sâu sắc của nó và vì sự liên quan đặc biệt của nó trong 
thời hiện đại. Nếu các vị ty-kheo và nam nữ Phật tử sống đúng 
theo bài kinh này, nó sẽ đem lại lợi ích cho họ và góp phần vào 
việc tuyền bá giáo pháp của Đức Phật. 


12 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


GIỚI THIỆU BÀI KINH 


Kinh Thừa Tự Pháp 
(Dhamưmadàyàda sufta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- -đà Lâm), 
vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Khi ở tại chỗ á ấy, Thế 
Tôn gọi các Tý-kheo: "Này các Tỷ-kheo", --"Bạch Thế Tôn", 
các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


-- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là 
những người thừa tự tải vật. Ta có lòng thương tưởng các Ngươi 
và Ta nghĩ: "Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa 
tự Pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật?". 
Và này các Tỷ-kheo, nếu các Ngươi là những người thừa tự tài 
vật của Ta, không phải là những người thừa tự Pháp, thì không 
những các Ngươi trở thành những người mà người ta nói: "Cả 
thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 
những người thừa tự Pháp”, mà cả Ta cũng trở thành người mà 
người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, 
không phải là những người thừa tự Pháp". 


Và này các Tỷý-kheo, nếu các Ngươi là những người thừa tự 

Pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật, thời 

không những các Ngươi trở thành những người mà người ta 
13 


Mahasr Sayadaw 


nói: "Cả Thầy và trò là những người thừa tự Pháp, không phải 
là những người thừa tự tài vật”, mà cả Ta cũng trở thành người 
mà người ta nói: "Cả Thấy và trò đều là những người thừa tự 
Pháp, không phải là những người thừa tự tài vật". Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, hãy là những người thừa tự Pháp của Ta, đừng là 
những người thừa tự tải vật. Ta có lòng thương tưởng các Ngươi 
và Ta nghĩ: "Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa 
tự Pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật?". 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đầy 
đủ, đã chấm dứt buồi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 
ăn tàn thực của Ta đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tỷ-kheo 
đến, đói lả và kiệt sức. Ta có thê nói với hai vị ấy: "Này các Tỷ- 
kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buồi ăn, tự 
cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực này của Ta đáng 
được quăng bỏ. Nếu các Ngươi muốn, hãy ăn đi. Nếu các Ngươi 
không muốn ăn, Ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay Ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy". 
Rồi một Tỷ-kheo có thê nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, 
vừa ý; và đây là đỗ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng 
bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy tại chỗ 
không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng 
sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có dạy như sau: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là người thừa tự 
tài vật". Đây là loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại 
đồ ăn này và trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và kiệt sức". 
Rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này và trải qua đêm ngày ấy, đói 
lả và kiệt sức. Tỷ-kheo thứ hai nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, 
vừa ý; và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng 
14 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ 
không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng 
sanh trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả và kiệt 
sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy". Rồi vị ấy ăn loại 
đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tỷ-kheo này, sau khi ăn 
loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày 
hôm ấy như vậy, nhưng đối với Ta, Tỷ-kheo đầu tiên đáng được 
kính nễ hơn, và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như 
vậy sẽ đưa đến cho Tỷ-kheo ấy, trong một thời gian lâu ngày, 
ít dục, biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tỉnh tấn. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng 
là người thừa tự tài vật. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi vào tịnh xá. Lúc ấy, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phất), sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, liền gọi các Tý-kheo: 
"Này các Hiền giả Tỷ-kheo!" --"Thưa vâng Hiền giả", các Tỷ- 
kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói: 


"Này các Hiền giả, như thế nào vị Đạo sư sống viễn ly mà các 
đệ tử không tùy học viễn ly? Và như thế nào vị Đạo sư sống 
viễn ly và các đệ tử tùy học viễn ly?" --"Này Hiền giả, chúng 
tôi từ xa lại để được hiểu nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả 
Sariputta. Lành thay, nếu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa 
lý câu nói ấy. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết giảng, 
các Tỷý-kheo sẽ thọ trì" --"Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác 
ý, ta sẽ giảng" --"Thưa vâng, Hiền giả", những Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: 


15 


Mahasr Sayadaw 


-- Này chư Hiền, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly mà các đệ tử 
không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ 
bỏ, những pháp â ấy họ không từ bỏ, và họ sống trong sự đây đủ, 
lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng Tọa Tý-kheo có ba trường hợp đáng 
bị quở trách. Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 
đáng bị quở trách. Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ây họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ sống đầy đủ, 
lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. Này chư Hiền, các Thượng tọa Tý-kheo do ba trường hợp 
này đáng bị quở trách. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo có ba trường hợp đáng 
bị quở trách, ... (như trên)... 


Này chư Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đáng 
bị quở trách. Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng 
bị quở trách. Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ây họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ sông đầy đủ, lười 
biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là 
trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. 
Này chư Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 
đáng bị quở trách. 


Này chư Hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo Sư sống 
16 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. 


Và như thế nào, vị Đạo Sư sông ` viễn ly, các đệ tử tùy học viễn 
ly? Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 
viên Iy. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp 
Ấy, họ từ bỏ; và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười 
biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn 


ly. 


Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba trường hợp đáng 
được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn 
ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng 
được tán thán. Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các Thượng 
tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự 
đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và 
dẫn đầu về sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng 
Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng 
tọa Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo có ba trường hợp đáng 
được tán thán. ... (như trên)... 


Này chư Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đáng 
được tán thán. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn 
ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng 
được tán thán. Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự 
đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và 


17 


Mahasr Sayadaw 


dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tý- 
kheo đáng được tán thán. Này chư Hiên, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo Sư sông 
viên ly, các đệ tử tùy học viên ly. 


Ở đây, này chư Hiền, tham là ác pháp, và sân cũng là ác pháp, 
có một con đường Trung đạo diệt trừ tham và diệt trừ sân, khiến 
(tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Và này chư Hiền con đường Trung 
đạo ấy là gì - (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) 
trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Đó 
là con đường Thánh tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính 
tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này chư Hiên, đó là con đường 
Trung đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng 
đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Ở đây, này chư Hiền, phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là 
ác pháp, giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, tật đồ là 
ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, man trá là ác pháp và phản 
bội cũng là ác pháp, ngoan cố là ác pháp và bồng bột nông nổi 
cũng là ác pháp, mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác 
pháp, kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. Có một con 
đường Trung đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) 
nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trĩ, 
giác ngộ, Niết-bàn. Và này chư Hiền, con đường Trung đạo ấy 
là gì - (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Đó là con 
đường Thánh tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, 


18 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung đạo 
khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả SarIputta. 


HT Thích Minh Châu dịch 


19 


Mahasr Sayadaw 
PHÁN GIẢNG GIẢI 


Kinh Thừa Tự Pháp được Đức Phật thuyết trong lúc ngài 
cư ngụ ở Kỳ Viên Tịnh Xá tại kinh thành Xá Vệ (Sãävatthi). Đức 
Phật thuyết kinh này bởi vì những ngày ấy một số vị Tỳ-kheo 
đã dính mắc thái quá vào các tài sản vật chất. Sự dính mắc như 
vậy đương nhiên sẽ dẫn đến những khiếm khuyết về giới, định, 
tuệ và bài kinh này đóng vai trò như thuốc giải độc cho tình 
trạng suy thoái tâm linh ấy. 


Dhammadayada me bhikkhave bhavatha mã 
amisadayada atthi me tumhesu anukampaä “kinti me savakã 
dhammadäyada bhaveyyum no ãmisadäyäda. ` 


“Này các ty-kheo! Các ngươi nên là kẻ thừa tự Pháp từ 
Như Lai. Các ngươi không nên thỏa mãn với việc thừa tự tài 
vật.” 


Ở đây Đức Phật bầy tỏ ước muốn của mình bằng những 
ngôn từ không thê lầm lẫn được và nhắn mạnh đến tầm quan 
trọng của việc thừa tự Pháp (Dhamma) giống như cha mẹ đặn 
dò con cái thân yêu của mình trước khi qua đời vậy. Một số 
người lo sợ lúc họ chết đi con cái của họ, do cảnh mẹ ghẻ con 
chồng, sẽ bị thiệt thòi trong vấn đề thừa kế. Vì thế họ áp dụng 
các biện pháp để phân chia đồng đều tài sản của họ hoặc lập 
những điều khoản bí mật cho những đứa con còn nhỏ của họ. 
Cũng vậy, Đức Phật đã khuyên dạy các hàng đệ tử của mình 
hãy thừa tự Pháp vốn là di sản quý báu nhất ngài dành cho họ. 
Mặc dù trong bài kinh Đức Phật gọi các vị tỳy-kheo, nhưng 
những chỉ giáo của ngài cũng hàm ý cho cả hàng tại gia cư sĩ 
có niềm tin tuyệt đối nơi ngài. 


20 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


SO SÁNH VIỆC THỪA TỰ TÀI VẬT 


Người ta thường tỏ ra rất sốt sắng khi được thừa hưởng 
những tài sản vật chất mà cha mẹ đã chết đề lại. Không ai muốn 
hy sinh quyền lợi cho anh chị em của mình. Thực sự, mọi người 
bị ngọn lửa tham thiêu đốt đến nỗi cái chết của một người luôn 
có nghĩa là sự chấm dứt của mối quan hệ gia đình và bắt đầu 
những tranh chấp và thù hận giữa đám con cháu với nhau. Đây 
là một vẫn đề được nhận thấy chung giữa người tại gia và cũng 
có thể nói như vậy đối với người xuất gia quá quan tâm đến việc 
thừa hưởng vật chất. Cái chết của một vị trưởng lão (sayädaw) 
nổi tiếng luôn luôn được theo sau bởi những cuộc tranh chấp 
giữa những người đệ tử vốn tuyên bố những tài sản mà ngài để 
lại được phân chia trên căn bản di chúc của ngài, hoặc trên sự 
thân cận hoặc quyên hợp pháp của tông môn bộ phái của ngài. 
Tất nhiên từ quan đêm của Luật Tạng những lời tuyên bố này 
có thể là hợp pháp hoặc không hợp pháp. Dưới thời thuộc địa 
Anh có rất nhiều những cuộc tranh cãi về quyền thừa kế tu viện 
và một số người Phật tử tại gia đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền 
cho những vụ kiện tụng này đến nỗi cuối cùng họ phải lâm vào 
cảnh nghèo khó. Những cuộc chiến pháp lý này vẫn còn đang 
tranh đấu trong thời buổi hiện nay. 


Có lần để đáp ứng lời thỉnh cầu của một nam cư sĩ nọ tôi 
đã phái một vị sư đi đến cư ngụ tại ngôi tu viện của ông ta. Sau 
một thời gian, một vị sư tại địa phương đó viết cho tôi một bức 
thơ, yêu cầu tôi triệu hồi vị sư tôi phái đến đó vì tu viện này 
được tuyên bồ là một sở hữu của Tứ Phương Tăng (catusantaka) 
vào thời thầy của vị sư ấy. Vì thế tôi phải gởi một lá thư phúc 
đáp, nói rằng vị sư được phái tới đó không phải để sở hữu ngôi 


21 


Mahasr Sayadaw 


chùa mà để nâng cao tỉnh thần của người Phật từ địa phương, 
rằng chúng tôi luôn luôn thúc giục các đệ tử của chúng tôi 
không thừa tự tài vật mà thừa tự Pháp và những vấn đề liên 
quan đến chùa chiên, tu viện các vị chỉ nên bàn với người tại 
gia cư sĩ. Hiện giờ vị sư tôi phái đến đó đã đi qua một ngôi chùa 
khác; vị ây từ chối lời mời của người cư sĩ mà ngôi chùa vẫn 
còn bỏ trống đó. 


Một lần khác chúng tôi cũng được yêu cầu triệu hồi một 
vị sư chúng tôi đã gởi đến một ngôi chùa nọ theo lời thỉnh cầu 
của người dân địa phương. Tuy nhiên vị sư chủ chùa lại thực sự 
hoan nghênh vị sư chúng tôi gởi đến. Vì thế chúng tôi không 
dính dáng gì đến những cuộc tranh cãi vốn chỉ liên quan đến 
những người tại gia cư sĩ. Hơn nữa, chúng tôi cũng phải bỏ qua 
những trung tâm thiền bị cưỡng chiếm băng vũ lực bởi những 
người không có khả năng dạy thiền minh sát. Chúng tôi không 
lo lắng về những vụ việc như vậy và để cho những người tại gia 
cư sĩ có liên quan hoàn toàn giải quyết. Nói chung, các cuộc 
tranh cãi về quyền sở hữu chùa chiên và thiền viện tràn lan ở 
khắp mọi nơi trên nước Miễn. Trong nội dung Kinh Thừa Tự 
Pháp (Dhammadayäda Sutta) tình trạng này nên được quan tâm 
sâu xa vì nó là một nguyên nhân khiến giáo pháp suy đồi và 
chúng tôi sợ răng nó đã làm mất uy tín của Tăng Đoản trong 
con mắt của người Phật tử tại gia. 


Nhiều vị sư quá bận tâm tới việc theo đuổi vật thực, y 
áo, chùa chiền, tiền bạc, danh vọng, v.v... Một số cô gắng tìm 
kiếm những tài sản vật chất bằng mọi phương tiện có thê được 
cho dù phải vi phạm vào giới luật. Việc theo đuổi những tài sản 
vật chất điên rồ như vậy nói lên sự suy tàn trong việc thực hành 
pháp và vì thế nó đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật. 


Bây giờ chúng ta đi đến đoạn văn kinh Pä[T tiếp theo — 
22 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


€ 


Atthi me tumhesu anukampa -— kmti me savakä 
dhammadayada bhaveyyum, no ãmisadayädä ` ti — Ta có lòng 
thương tưởng các Ngươi và Ta nghĩ: "Làm sao những đệ tử của 
Ta là những người thừa tự Pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vật?” 


Như vậy Đức Phật, vì lòng bi mẫn đã thúc giục các vị đệ 
tử của ngài chú trọng đến việc thừa tự Pháp. Điều đó không có 
nghĩa rằng ngài muốn họ từ chối những vật thực thích hợp, y 
phục thích hợp, ... Những gì ngài cảnh báo họ cần phải đề 
phòng là đừng theo đuôi những thứ này với giá của đời phạm 
hạnh. 


Pháp (Dhamma) mà người đệ tử Phật nên tầm cầu có hai 
loại, đó là tối hậu pháp và phương tiện pháp, và Đức Phật thúc 
giục các đệ tử của ngài hãy coi trọng cả hai. Theo chú giải, tối 
hậu pháp bao gồm bốn loại Đạo (magga) — nhập lưu đạo 
(sotäpanna magøa), nhất lai đạo (sakadägãmi magga), bất lai 
đạo (anagami magga) A-la-hán đạo (arahatta magga), bốn loại 
quả tương ứng của bốn đạo và niết-bàn. Đây là chín pháp siêu 
thế mà người ta chỉ có thê chứng đắc y cứ trên căn bản giáo 
pháp của Đức Phật. Ở đây, sự chứng đắc bốn đạo cũng có nghĩa 
là sự chứng đắc bốn quả và Niết-bàn. Có nghĩa là một người 
chứng đạo thứ nhất cũng chứng quả thứ nhất và lúc đó họ đã ở 
trên ngưỡng của Niết-bàn. Vị hành giả ở giai đoạn này hoàn 
toàn được giải thoát khỏi những phiền não đưa đến bốn cõi khổ. 
Vị ấy sẽ được tái sanh trong nhân giới hoặc thiên giới và sẽ 
không phải đối diện với bịnh, tử và các thống khổ khác trong 
hơn bảy kiếp tái sanh. Vì thế Đức Phật thường thúc giục các đệ 
tử của ngài hãy nỗ lực để chứng đắc chí ít cũng cấp độ thấp nhất 
của di sản giáo pháp này. 


23 


Mahasr Sayadaw 


Khi vị hành giả đắc đạo quả nhất lai (sakadãgãmi) vị ấy 
chỉ phải chịu tái sanh trong nhân giới và thiên giới không hơn 
hai kiếp. Và khi vị ấy chứng đắc đạo quả bất lai (anägãmi), vị 
ẫy chắc chắn được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi loại khô cố 
hữu trong các cõi nhân thiên. Sau khi chết vị ấy sẽ tái sanh vào 
cõi Phạm thiên (tịnh cư thiên). Khi một hành giả chứng đắc đạo 
quả A-la-hán vị ấy diệt tận mọi loại khô và Đức Phật thúc giục 
các vị đệ tử hãy thực hành pháp cho đến khi chứng đắc mục 
đích tối hậu này. 

Di sản pháp tối hậu này chủ yếu dành cho các vị sư. Đối 
với người tại gia cư sĩ không thê sông trọn vẹn theo giáo pháp 
của ngài, thời có phương tiện pháp hay tuần tự pháp (pariyäaya 
dhamma) vốn được chú giải mô tả như bố thí, giữ ngũ giới suốt 
đời, thọ trì bát quan trai giới, cúng dường hương hoa tưởng nhớ 
Đức Phật tại các ngôi tháp, nghe pháp, v.v... Do làm những 
thiện sự này họ được tái sanh trong các cõi nhân thiên ở đây 
nhờ nghe pháp cuối cùng họ chứng đắc Niết-bàn. Nói cách 
khác, tuần tự pháp là một phương tiện để chứng đắc tối hậu 
pháp. 

Vì thế mọi người con Phật có niềm tin và lòng nhiệt 
thành nên cô găng để đạt đến bốn đạo, bốn quả và Niết-bàn 
trong kiếp sông này. Nếu người ấy không thê đạt đến mục đích 
này, người ây nên thực hành bố thí, trì giới,..., không phải chỉ 
đề đạt đến hạnh phúc trong các cõi nhân thiên, mồ còn đề chứng 
đắc Niết-bàn. Nói khác hơn, người ấy nên tầm cầu hai loại tài 
sản — tối hậu pháp và phương tiện pháp. 


Tuy nhiên, Đức Phật không muốn các đệ tử của ngài 
chạy theo những tài sản vật chất. Ở đây tài sản vật chất không 
phải là đối tượng của sự chấp thủ có hai loại. Loại thứ nhất là 
bốn món vật dụng thiết yếu của vị sư — vật thực, y áo, thuốc 

24 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


trị bệnh, và chỗ ở. Khi một người gia nhập Tăng đoàn, họ được 
bảo đảm về bốn món vật dụng này. Họ có thể kiếm được chúng 
một cách dễ dàng. Ngày nay một vị sư thậm chí có thể nhận 
được những loại được phẩm ngoại quốc mặc dù điều này đối 
với người bình thường khó có thể kiếm được. Một số tu viện to 
lớn và tiện nghi hơn những nơi ở tôi tàn của đa số dân thường. 
Những món vật dụng này dễ dàng có được là do đức tin của 
người Phật tử nhưng Đức Phật không muốn các vị sư bị dính 
mắc vào chúng. Tuy nhiên cũng có những vị sư đã cố găng bằng 
mọi cách đi tìm để có được những món vật dụng này. Một sỐ 
làm bộ như ta đây là bậc A-la-hán và một số công bố những 
năng lực huyền bí mà họ nói nó cho họ khả năng làm tăng 
trưởng tài lộc của những aI theo họ. Lợi dụng người Phật tử vì 
mục đích ích kỷ theo cách này là một sự vi phạm trắng trợn 
những giới luật của vị Tỳ-kheo. 


Tài sản vật chất dưới hình thức bốn món vật dụng thiết 
yếu của cuộc sống chỉ liên quan đến các vị Tỳ-kheo. Còn đối 
với người tại gia, có một loại tài vật khác trong hình thức của 
cuộc sống cao sang hơn ở cõi chư thiên cũng như nhân loại. 
Nhiều người thực hành pháp bố thí, giữ giới,... với hy vọng đạt 
được hạnh phúc cõi trời hay được tái sanh cao quý hơn trong 
cõi người. Đương nhiên, những hành động bố thí, giữ giới và 
tu thiền như vậy sẽ không đưa đến đạo quả và niết bàn. Nó cũng 
sẽ không bảo đảm cho họ được thoát khỏi vĩnh viễn những hiểm 
nguy của bốn cõi khổ (địa ngục, ngạ quý, súc sanh và A-tu-la). 
Trái lại, ước muốn tái sanh cao quý trong cõi nhân thiên dục 
giới có nghĩa là chúng ta còn chấp thủ vào tài sản vật chất có 
hại cho đời phạm hạnh và vì thế chúng ta có thể phải rơi vào 
các cõi khổ nơi đây các bắt thiện nghiệp sẽ chôn vùi chúng ta. 


25 


Mahasr Sayadaw 


Cho dù, nhờ thiện nghiệp chúng ta đạt được sự tái sanh 
cao quý trong cõi nhân thiên, chúng ta chắc chắn cũng phải bị 
già, bịnh, và chết chi phối. Vì vậy, loại tài sản vật chất thứ hai 
cũng là thấp hèn, không đáng mong ước và không đáng đề nỗ 
lực cho. Bởi lẽ đó, đánh giá quá cao hạnh phúc thê gian đối với 
người tại gia còn không nên huống nữa là bốn món vật dụng 
đối với vị Tỳ-kheo. 

Vì lòng bi mẫn Đức Phật đã cảnh báo các đệ tử của ngài 
không nên để cho những tài sản vật chất này cám dỗ. Vì ngài 
thấy được rằng do dính mắc vào những tài sản vật chất này mà 
một số vị Ty-kheo đã bị đọa lạc vào bốn cõi khô như trường 
hợp của vị Tỳ-kheo Kapila trong thời Đức Phật Ca-diếp 
(Kassapa Buddha), người do tham lam phải chịu khổ rất nhiều 
trong địa ngục như thế nào. Đức Phật cũng biết về những hệ lụy 
khổ đau của tuổi già và các bất hạnh khác do tích chứa kể cả 
đối với những người có làm được những thiện nghiệp nhưng 
khát khao các dục lạc. Ngài cũng biết các vị Trưởng Lão như 
Đại Ca Diếp, Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên và các vị đệ tử khác 
đã đắc được các thần thông và trí tuệ nhờ thực hành pháp một 
cách nghiêm túc. Không thừa tự Pháp chúng ta không thể ngăn 
chặn được sự tái sanh với tất cả khô đau kèm theo của nó. 


Có thể nói khổ là tình trạng có hữu trong mọi hiện hữu 
và nó được thể hiện dưới hình thức của già, bịnh, chết. Ở đây, 
chúng ta không cần phải nhắc lại cái khổ của tuổi già vốn đang 
quấy rầy những người lớn tuổi chung quanh chúng ta nữa làm 
gì. Bịnh tật là một tai họa chung cho tất cả chúng sanh và các 
bịnh viện thì lúc nào cũng đầy ắp những người bịnh mà nỗi đau 
của họ chỉ làm khuấy động lòng trắc ân của chúng ta. Ngay cả 
một người suốt đời hoàn toàn khỏe mạnh cuối cùng cũng phải 

26 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


đối diện với một loại bệnh khổ nào đó trước khi chết. Cái chết 
cũng là một điều không thê tránh khỏi trong các cõi chư thiên. 
Nếu chúng ta không nô lực để đạt đến đạo quả và Niết-bàn, 
chúng ta sẽ mắc vào những tai họa triền miên hết kiếp này đến 
kiếp khác và ngoài ra còn có những hiểm nguy tiềm tàng của 
việc phải tái sanh trong các cõi khô nữa. 

Theo chú giải, bốn cõi khổ — địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh và a-tu-la giống như những nơi ở riêng cho những người 
không có chánh niệm. Ở đây không có chánh niệm nghĩa là 
không phòng hộ bản thân để phạm vào các ác nghiệp bằng lời 
nói, hành động và ý nghĩ, hoặc để bị tham đắm thái quá trong 
các dục lạc. Nó cũng có nghĩa là không làm những điều thiện 
như bố thí, giữ giới và hành thiền. Nói chung, chúng ta thường 
sống ở nhà mặc dù thỉnh thoảng chúng ta cũng có một đôi ngày 
sống ở nơi khác. Cũng vậy, người không có chánh niệm thường 
dùng hâầu hết thời gian của mình trong các cõi khô. Sự tái sanh 
của họ trong cõi trời hoặc cõi người là điều hiếm hoi cũng giống 
như lâu lâu chúng ta mới đến thăm nhà của người khác vậy. 
Đây thường là số phận chung của con người. Đức Phật rất quan 
tâm đến tương lai của hàng đệ tử và vì vậy ngài luôn nhấn đi 
nhấn lại sự cần thiết của việc thừa tự Pháp. 

Đức Phật cũng nói rằng ngài và các đệ tử của ngài sẽ bị 
người khác chỉ trích nếu họ (các đệ tử của ngài) chỉ quan tâm 
tới tài vật và không sống đúng theo pháp. Chăng hạn, nếu hành 
vi cư xử của con cái chúng ta có nhiều điều đáng chê trách, xã 
hội sẽ lên án chúng ta. Cũng vậy, công chúng trong thời Đức 
Phật sẽ buộc ngài phải chịu trách nhiệm vê những khuyết điểm 
của những đệ tử. Có lẽ họ sẽ nói rằng dù ngài tuyên bố là bậc 
Chánh Đăng Giác nhưng ngài lại không thể dạy dỗ những đệ tử 


27 


Mahasr Sayadaw 


của ngài một cách hiệu quả. Trái lại, nêu các đệ tử của ngài toàn 
tâm toàn ý với pháp, Đức Phật chăc chăn sẽ nhận được sự tán 
dương của mọi người. 


Thực sự không dễ để một người trở thành đệ tử chân 
chánh của Đức Phật. Nhiều người có niềm tin vững vàng nơi 
Đức Phật. Một số thậm chí đã gia nhập tăng đoàn và dành trọn 
thời gian và năng lực của họ cho đời phạm hạnh. Nhưng bất 
chấp mọi sự tôn thờ Đức Phật của họ, bất chấp sự nhiệt tâm và 
chân thật của họ trong việc thực hành bồ thí và trì giới, ... họ 
luôn có thê phải rơi xuống bốn cõi khổ. Vì chỉ có đi sản tối hậu 
dưới hình thức đạo-quả và Niết-bàn mới bảo đảm được sự giải 
thoát đích thực. Vì vậy quan tâm sâu sắc của Đức Phật chính là 
vì hạnh phúc tinh thần của người đệ tử. 


VÍ DỤ VÈ HAI VỊ TỲ-KHEO 


Giả sử, Đức Phật nói, có hai vị ty-kheo từ phương xa đi 
đến viếng thăm ngài ngay lúc ngài vừa chấm dứt bữa ăn. Do từ 
phương xa đến, họ đều mệt và đói bụng. Đức Phật nói ngài có 
thức ăn dư thừa phải đỗ bỏ và họ có thê ăn đồ ăn ấy nếu thích. 
Một trong hai vị tỳ-kheo nhớ lời dạy của Đức Phật vì thế vị ấy 
nhất quyết trải qua đêm trong tình trạng yếu đuối và chết đói 
chứ không ăn. Trong khi vị kia ăn các thức ăn Đức Phật để lại, 
nhờ vậy vị ấy phục hồi được sức lực và làm thỏa mãn cơn đói. 
Đức Phật tuyên bố vị tỳ-kheo thứ nhất, người từ chối thức ăn, 
đáng khen ngợi và đáng kính trọng hơn vị kia. 

Trong con mắt của người bình thường không có lý do gì 
để vị ty-kheo kia phải bị khiến trách cả. Vị ấy chỉ tận dụng thức 
ăn nếu không nó có thể đã bị quăng bỏ vào thùng rác, và nhờ 

28 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


ăn nó vị ấy lấy lại sinh lực nhờ đó vị ấy có thể hành pháp một 
cách hăng hái và mạnh mẽ. Thực sự, Đức Phật không phản đối 
vị ấy mà ngài chỉ tuyên bố vị tỳ-kheo thứ nhất, về mặt tinh thần, 
cao quý hơn thôi, vì sự tiết chế của vị ấy sẽ dẫn đến tri túc, giảm 
bớt phiền não, nỗ lực tỉnh tấn và trong mọi hoàn cảnh dễ duy 
trì được sự sống. 


Đạo Phật dạy chúng ta phải biết kiểm soát sự tham muốn 
của chúng ta. Buông lỏng tham muốn dẫn đến việc theo đuổi 
điên rồ những mục đích vật chất hay ăn uống thất niệm, ... 
Những hành động sai lầm như vậy sẽ là điều không thể nghĩ 
bàn đối với vị tỳ-kheo biết tiết chế những tham muốn của mình 
đến mức từ chối lời đề nghị thọ dụng thức ăn của Đức Phật. Vị 
ấy có khả năng sẽ chiến thăng được những tham muốn xấu xa 
và trau dôi đức tri túc để thăng hoa tinh thần của mình. Hơn 
nữa, biết tiết chế như vậy sẽ giúp cho những người cư sĩ hộ tăng 
chăm sóc những nhu cầu vật chất của vị ấy được đễ dàng hơn. 


Một số vị tỳ-kheo luôn luôn cằn nhẳn về loại đồ ăn, ... 
mà những người hộ tăng của họ dâng cúng. Ngày trước, ở vùng 
ngoại ô Mawlamyaing có một vị Trưởng-lão nọ ngày nào cũng 
bắt mọi người phải phục vụ món cà-ri gà. Thậm chí khi vị ấy 
có công việc phải đi đâu cũng vậy, những người hộ tăng phải 
mang theo món thức ăn mà vị ấy ưa thích này bên mình. Ngược 
lại, vị tỳ-kheo đã có ước muốn từ bỏ ngay cả thức ăn được Đức 
Phật đề nghị sẽ không bị ngã lòng khi đối diện với những hoàn 
cảnh khó khăn và thiếu thốn. Chính ký ức về kinh nghiệm tiết 
dục này sẽ thức tỉnh vị ấy khăng định ý chí, ra sức tinh tấn, đọan 
trừ phiền não và tiết giảm đến mức tối đa những nhu cầu của 
cuộc sống. 


Ví dụ về hai vị tỳ-kheo ở trên còn chỉ ra cho chúng ta 
29 


Mahasr Sayadaw 


thấy cách Đức Phật dạy các đệ tử của mình. Cách tiếp cận của 
ngài rất nhẹ nhàng, nó giống như cách các bậc cha mẹ có lòng 
nhân từ phải rèn luyện những đứa con của mình vậy. Chính 
những hành động được thúc đây bởi lòng đại bi này đã làm cho 
ngài xứng đáng được kính trọng và noi theo. 


CÂU HỎI CỦA TRƯỞNG LÃO XÁ-LỢI-PHÁT 


Sau khi nhân mạnh đến sự cần thiết của việc thừa tự 
Pháp, Đức Phật rời hội chúng. Kế đó Trưởng-lão Xá-lợi-phất 
nêu câu hỏi: cho đến như thế nào tăng chúng đệ tử của Đức Phật 
thực hành sự viễn ly vốn tạo thành nét (đặc tính) chính của đời 
phạm hạnh. Theo yêu cầu của các vị Tỳ-kheo, Trưởng Lão Xá- 
lợi-phất đã trả lời câu hỏi ấy như sau: 


Lỗi sống của Đức Phật được dựa trên sự viễn ly (viveka) 
đối với thân, tâm, các dục lạc, ...Nhưng một số đệ tử của ngài 
không theo tắm gương thực hành viễn ly ấy của ngài. Sự viễn 
ly của Đức Phật có ba loại: kaya viveka (thân viễn ly), citta 
viveka (tâm viễn ly), và upädhika viveka (sanh y viễn ly). Thân 
viễn ly là sông độc cư hay sông nơi vắng vẻ một mình. Thay vì 
tìm kiếm bạn bè, Đức Phật thường sống một mình. Đời sông 
độc cư đưa đến sự bình yên và an lạc. Đức Phật dành hầu hết 
thời giờ của ngài để sống độc cư ngoại trừ những trường hợp 
cần thiết phải giao lưu với người khác, chẳng hạn như khi ngài 
thuyết giảng giáo pháp cho họ. 


Tâm viễn ly (citta viveka) đồng nghĩa với việc thực hành 
thiên định (jhãnasamaãpatti). Đức Phật có đủ tư cách đê đăc tât 
cả các bậc thiền. 


30 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Sanh y viễn ly (upädhi viveka) muốn nói đến sự dập tắt 
bốn căn cứ đưa đến tái sanh hay bốn nền móng gây ra khổ đau 
của một chúng sanh. Nói cách khác, sanh y viễn ly tức là Niết- 
bàn. Niết bàn thì không có (1) các dục trần, (2) không có tham, 
sân và những phiền não khác, (3) không có các abhisañkhãras 
(hành tác hành), đó là, không có các nghiệp thiện và bắt thiện, 
(4) không có các uấn (khandhas) danh và sắc. Như vậy Niết- 
bàn được gọi là sanh y viễn ly (upãdhi viveka). Nó là một phẩm 
chất mà Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán sở hữu, và nhờ đạo 
quả A-la-hán các ngài có thể quán Niết-bàn bất cứ lúc nào. 
Người hành thiền minh sát cũng sở hữu phần nào sanh y viễn 
ly này vào lúc đắc trí minh sát về vô thường, khô và vô ngã. Vì 
vào lúc vị ấy minh sát vào ba đặc tính vô thường, khổ, và vô 
ngã của cuộc sống, vị ấy tạm thời thoát khỏi các dục lạc, phiền 
não, hành tác hành hay các uấn của một hiện hữu mới. 


Nếu không có lý do chính đáng nào để vị tỳ-kheo không 
sông độc cư, thời vị ấy đang thiếu thân-viễn ly hay thiếu sự thực 
hành theo tắm gương của Đức Phật. Nếu vị ấy không hành thiền 
định (samadhi), vị ấy sẽ không có tâm-viễn ly (citta-viveka). 
Nếu vị ấy không hành minh sát, vị ấy sẽ không có sanh y-viên 
ly. Nếu vị đệ tử không noi theo tắm gương của Đức Phật và 
thực hành ba loại viễn ly này hoặc nếu vị ấy không hành ít nhất 
thân-viễn ly tức sống độc cư, điều này đồng nghĩa với sự suy 
sụp trong đời phạm hạnh của vị Ấy. Đức Phật dạy các đệ tử của 
ngài thực hành đề đoạn trừ tham, sân và các phiền não khác và 
vì thế nếu người đệ tử không sống đúng theo lời dạy của ngài, 
điều đó có nghĩa là vị ấy đã không thực hành pháp viễn ly của 
Đức Phật. 


31 


Mahasr Sayadaw 


Các phiền não đã sanh có thể được chế ngự bằng như lý 
tác ý hay bằng niệm. Nhưng như lý tác ý tự nó sẽ không giúp 
người hành thiền đoạn trừ phiền não. Nếu như chúng ta ghi 
nhận được ngay lập tức và loại trừ các phiền não vào mỗi lúc 
thấy, nghe, ... thời các phiền não ấy không tìm được lối thoát 
và diệt đi, cuối cùng khi chúng ta đạt đến thánh đạo các phiền 
não hoàn toàn không còn sanh khởi trong tâm và bị diệt tận cả 
cành lẫn rễ (căn). Như vậy, nếu chúng ta không xua tan phiền 
não bằng như lý tác ý hay niệm, có nghĩa là chúng ta đã chào 
đón (tiếp nhận) chúng trái với việc thực hành viễn ly của Đức 
Phật. Những phiền não cần phải được xua tan có mười sáu và 
Trưởng-lão Xá-lợi-phất đã mô tả chỉ tiết về chúng ở phần sau 
của bài pháp. 

Lại nữa một số đệ tử của ngài đã sốt sắng tìm cầu để có 
được những tài sản vật chất và xao lãng việc thực hành pháp. 
Họ không nghiêm túc thực hành giới (sïla), còn nói gì đến định 
và tuệ. Nếu có thực hành Vipassanã (thiền minh sát) thì nó cũng 
chỉ có tính chiếu lệ; mục đích thực hành của họ chủ yếu là để 
kiếm phước và các ba-la-mật hay tạo trữ tiềm lực nghiệp cho 
những kiếp sống sau. Khỏi cần phải nói, toàn bộ lời cam kết đối 
với Pháp sẽ là không thể chấp nhận được nếu một người quá 
bận tâm tới việc tích chứa tài sản. Nói cách khác, việc theo đuôi 
những tài sản vật chất có nghĩa là sự kém cỏi trong việc thực 
hành pháp và ngược lại, nêu một vị sư không thực hành Pháp, 
thì có thê cho răng VỊ ây quan tâm tới những sở hữu vật chất 
nhiều hơn. Một số vị sư cỗ găng tìm cách để có tiền, điều này 
trái ngược hắn với giới luật vốn nghiêm cấm vị tỳ-kheo cầm giữ 
vàng, bạc,.... 


32 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


CÁC CHƯỚNG NGẠI (NIVARANAS) TRÊN ĐẠO LỘ 


Theo Trưởng lão Xá-lợi-phất, một số vị đệ tử của Đức 
Phật đã dẫn đường đến sự suy đồi. Có năm nguyên nhân khiến 
cho suy đồi gọi là triền cái hay những chướng ngại cho việc 
chứng thiền và trí tuệ — tham dục, sân hận, hôn trầằm-thụy 
miên, trạo cử-hỗi hận, và hoài nghi. Ở đây hôn trầằm-thụy miên 
(thinamiddha) có nghĩa là không sẵn lòng nghe hoặc thực hành 
pháp và cảm thấy buồn chán hoặc nản chí trong lúc hành thiên. 
Trạo cử (kukkucca) là bối rối hoặc lo lắng về những lầm lỗi 
mình đã phạm trong quá khứ. Còn hoài nghi (vicikicchã) muốn 
nói đến sự hoài nghi về Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng 
hay hoài nghi về con đường tu tập dẫn đến Đạo, Quả, và Niết 
Bàn. 


Nếu một người sống một cuộc sống vô đạo đức — cho 
phép mình rượu chè, cờ bạc và nhiễm các thói xấu khác, con 
cái của người ấy sẽ noi theo khi chúng lớn lên. Cũng vậy, nếu 
các vị tỳ-kheo Trưởng-lão đầu hàng trước những chướng ngại 
này và lãng phí thời gian vào những việc không liên quan đến 
giáo pháp chắc chắn sẽ có một tác động tha hóa trên các thành 
viên trẻ của tăng đoàn. Thực vậy, họ sẽ dẫn đầu về đọa lạc. Họ 
có vẻ hơi giống một người đã đặt xuống gánh nặng mà người 
ây có bốn phận phải mang. Họ bỏ phế việc thực hành minh sát 
vốn dẫn đến sự diệt tận các phiền não. Một số từ bỏ pháp hành 
sau khi đã hành nó trong một thời gian và có số còn chỉ trích và 
ngăn cản những người đang hành minh sát nữa. Vì thế, theo bài 
kinh Thừa Tự Pháp, những vị sư lầm đường, lạc lối này đáng bị 
khiến trách trên ba điểm buộc tội. Họ không thực hành sự viễn 
ly mà Đức Phật rất coi trọng. Họ không nỗ lực để đoạn trừ các 


33 


Mahasr Sayadaw 


phiền não. Do quá khát khao những tài sản vật chất, họ không 
thực hành minh sát để diệt tận những phiền não. Như vậy, để 
tránh bị các bậc có trí chỉ trích, chúng ta nên thực hành sự viễn 
ly mà Đức Phật đã chỉ thị cho chúng ta. Ít nhất chúng ta cũng 
phải thực hành thân viễn ly (kãya viveka) hay nói khác hơn 
chúng ta phải biết sống một mình. Chúng ta phải thực hành giới 
và thiền định một cách chân thành đề vượt qua các phiền não. 
Và ít nhất cũng phải nỗ lực để chứng đắc đạo quả nhập lưu vốn 
bảo đảm cho chúng ta thoát khỏi thân kiến và hoài nghi. 


Lời nhắc nhở của Đức Phật về những hậu quả xấu của 
tình trạng lơ là việc thực hành giới trong Tăng Chúng áp dụng 
cho tất cả các vị tỳ-kheo bất kế tuổi tác hay địa vị tỉnh thần của 
họ. Thực vậy, Đức Phật đặc biệt đề cập đến các vị Trưởng-lão 
tỳ-kheo, các vị thượng tọa tỳ-kheo và các vị tân tỳ kheo đáng 
bị chỉ trích về sự sao lãng giới luật của họ. Ở đây, các vị trưởng 
lão và thượng tọa tỳ kheo là những người đã trải qua mười năm 
hay hơn mười năm trong tăng, trong khi các vị tân ty-kheo có 
thê là những người chỉ mới có một hay hai hạ trong tăng chúng. 
Như vậy, bài kinh liên quan đến tất cả các vị tỳ-kheo vướng vào 
sự chỉ trích nếu họ không noi theo tắm gương của Đức Phật và 
không sống theo lời dạy của ngài. 


Trái lại, một vị ty-kheo thực hành viễn ly xứng đáng 
được khen ngợi vì vị ấy đang đi theo tắm gương của Đức Phật; 
nhờ không màng tới những tài sản vật chất vị ây vượt qua những 
phiền não và do đó vị ấy không sao nhãng việc thực hành pháp. 


Khi diễn giải bài pháp của Đức Phật Trưởng-lão Xá-lợi- 
phất đã nói về “pasamsãa — đáng được khen ngợi”. Mặc dù 
Trưởng-lão sử dụng từ này để truyền cảm hứng cho các vị tỳ- 
kheo nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là thực hành lời dạy của 
Đức Phật vốn làm cho một người trở thành kẻ thừa tự Pháp 

34 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


xứng đáng. Chính việc thừa tự Pháp này mới có thể bảo đảm sự 
giải thoát vĩnh hằng khỏi khổ đau của luân hồi và những nguy 
hiểm của bốn ác đạo. Chính di sản Pháp này là cái Trưởng-lão 
Xá-lợi-phất nghĩ tới khi ngài nói lời tán dương các vị tỳ-kheo 
giới đức để truyền cảm hứng và soi sáng cho các vị tỳ-kheo. 


THAM VÀ SÂN (LOBHA VÀ DOSA) 


Sau đó Trưởng-lão Xá-lợi-phất tiếp tục mô tả Tham và 
Sân như hai phiền não đầu tiên cần phải diệt trừ. Lobha có thể 
được dịch là ước muốn, khao khát, thích thú, yêu thích, dính 
mắc, chấp thủ, tham và v.v... Làm điều ác thường là do tham 
hay lobha này thúc đầy. Con người ta đau khổ là do họ luôn 
phải tìm kiếm những đối tượng làm thỏa mãn lòng tham của họ, 
họ phải làm vừa lòng những người mà họ yêu thương. Lobha 
hay tham cung cấp nhiên liệu cho cái ác và do bản chất bất thiện 
của nó, nó dẫn đến khổ đau trong địa ngục. Hơn nữa, nó còn 
khiến cho một người phải tái sanh liên tục cùng với già, bịnh, 
chết và những khô đau khác như hệ lụy của nó. 


Dosa có nghĩa là sân, tức giận, ác ý, ước muốn công kích 
và hủy diệt, ... Thấy hay nghe một điều gì không vừa ý chúng 
ta liền sân hận và không vui. Chúng ta nhượng bộ cho sân hận, 
để cho sân hận áp đảo. Do sân hận chúng ta giết hoặc ngược đãi 
những người khác và tạo những nghiệp bất thiện đưa đến các 
cõi khổ. Còn nếu tái sanh trong cõi người chúng ta sẽ phải trả 
giá cho những hành động do sân thúc đầy trong quá khứ của 
chúng ta dưới hình thức đoản thọ, bịnh tật và v.v... 


35 


Mahasr Sayadaw 


Có con đường chân chánh để vượt qua tham và sân. Đó 
là con đường trung đạo hay con đường trung dung giữa hai cực 
đoan — đắm chìm trong các dục lạc và ép xác khổ hạnh. Một 
số người dành hết thời giờ để làm hài lòng những tham muốn 
nhục dục của họ và có những người lại tự hành khô mình, cả 
hai đều không giúp cho họ phát triển được định và sự an tịnh. 
Con đường của Đức Phật tránh xa hai cực đoan ấy và con đường 
trung đạo này không được tìm thấy trong bất kỳ hệ thống tư 
tưởng phi Phật giáo nào. Đó là Bát Chánh Đạo gồm chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Con đường này giúp chúng 
ta phát triển con mắt trí tuệ (cakkhu-karani, tác thành mắt) và 
minh sát trí (ñana karam, tác thành trí). 


Gọi là con mắt trí tuệ vì nó có thể giúp chúng ta thấy một 
cách rõ ràng và như vậy về bản chất nó không khác với minh 
sát trí. Trong việc thực hành Bát Chánh Đạo chúng ta phải quan 
sát tiễn trình danh-sắc (nãma-rũpa), tức hợp thê thân tâm hay 
năm thủ uẩn (pañcuppädänakkhandha) đang diễn ra không 
ngừng trong chúng ta. Ở từng khoảnh khắc thấy, nghe, ..., 
chúng ta phải ghi nhận những sự kiện tâm vật lý này. Sự chánh 
niệm ghi nhận trên căn bản từng khoảnh khắc hay từng sát-na 
này giúp chúng ta phát triển một cái nhìn thâm thấu, rõ ràng vào 
bản chất của danh-sắc. 


Trong quá trình thực hành chúng ta tạo ra được một sự 
phân biệt rõ ràng giữa danh và sắc. Như vậy, trong cái thấy 
chúng ta nhận ra con mắt và cảnh sắc hay sắc trần là Rũpa (sắc) 
và nhãn thức và tâm ghi nhận là Nãma (danh); tai và tiếng là 
Sắc trong khi nhĩ thức và tâm ghi nhận là Danh; trong việc ngửi, 
mũi là mùi là Sắc trong khi tỷ thức và tâm ghi nhận là Danh; 
trong việc ăn, lưỡi và vị là Sắc trong khi thiệt thức và tâm ghi 


36 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


nhận là Danh; trong việc xúc chạm, thần kinh thân và đối tượng 
xúc chạm là Sắc trong khi thân thức và tâm ghi nhận là Danh; 
trong suy nghĩ ý căn là Sắc và suy nghĩ và tâm ghi nhận là Danh. 


có Kinh Đai Niệm Xứ nói, “Gacchanto vã gacchamiti 
pajãnäti...”, (khi đi người hành thiền tuệ tri hay biết rõ ta đi), 
cũng vậy, khi người hành thiền ghi nhận đứng, ngôi, nằm, co, 
duỗi (chân tay),... vị ấy phân biệt giữa Danh và Sắc theo cách 
đã nói. Như vậy, khi ghi nhận đi, chân phải đưa tới trước, đặt 
chân xuống, ... vị ấy biết sự khác biệt giữa trạng thái cứng, sự 
chuyên động và tâm ghi nhận. Đối với sự phồng xẹp của bụng 
và những chuyên động khác của thân cũng được ghi nhận thế. 
Đây là minh sát trí về sự khác biệt giữa tâm và vật chất (danh- 
sắc) không có chỗ dành cho một thực thê sống. Tuệ phân biệt 
danh sắc và kiến tịnh (ditthivisuddhi) này phát sanh từ kinh 
nghiệm cá nhân không liên quan gì đến tính lô-gic hay sự suy 
đoán nảo cả. Điều này phù hợp với một trong sáu ân đức Pháp, 
đó là Sanditthiko (Tự Kiến Thử Pháp, mỗi người phải tự mình 
thấy rõ pháp này) và cũng phù hợp với bài Kinh Đại Niệm Xứ 
vốn nhắn mạnh đến sự cần thiết của việc thực hành và kinh 
nghiệm cá nhân. 


Có một số người đã chỉ trích phương pháp thiền Tứ 
Niệm Xứ này. Họ nói rằng không cần thiết phải ghi nhận những 
hoạt động bình thường như đi, đứng, .... vôn quá quen thuộc 
trong đời sống hàng ngày của chúng ta \ và rằng sự uyện tập” 
này sẽ không đưa đến những tuệ giác phi thường. Tất nhiên sự 
chỉ trích này là do thiếu kinh nghiệm trong việc thực hành minh 
sát theo kinh Đại Niệm Xứ vậy. 


37 


Mahasr Sayadaw 


Chúng ta thở vô và thở ra hàng ngày nhưng có rất ít 
người đặt vấn đề về giá trị của niệm hơi thở (ãnãpãna) trong tu 
tập tâm. Các vị đạo sĩ ngoài Phật giáo ở Ân Độ cũng hành niệm 
hơi thở nhưng mục đích của họ chỉ là để đắc định (samadhi). 
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng tu tập niệm hơi thở 
không thê dẫn đến các minh sát tuệ và đạo tuệ. Cũng vậy, chúng 
ta không nên cho rằng cách thực hành ghi nhận những chuyên 
động của thân này không liên quan hay có ít liên quan đến sự 
tu tập niệm, định và tuệ. Vì có những người luyện tập hơi thở 
chỉ để cải thiện sức khỏe của họ trong khi có những người gắn 
tâm trên sự chuyền động của thân đề phát triển niệm (sati), định 
(samadhn) và các trạng thái tâm cao thượng khác. 


Hơn nữa, còn có những lý do khác tại sao chúng ta không 
nên xem thường pháp hành ghi nhận những gì quen thuộc với 
chúng ta. Chăng hạn, trong tu tập Kasina (đề mục vòng tròn hay 
biến xứ) chúng ta dùng những vật bên ngoài như đất, nước, 
màu sắc, .... nhưng sẽ là sai lầm khi nghĩ răng những biến xứ 
này kiông đứa đến sự chứng đắc thiền. Một số đề mục thiền 
(kammatthãna) liên quan đến việc quán các bộ phận của thân 
như tóc, lông, móng, răng, ... hay thậm chí cả phân và nước 
tiêu nhưng sẽ thật là ngây ngô khi gộp chúng vào những hoạt 
động hàng ngày của người công nhân xử lý chất thải hoặc phu 
đào mộ mà kinh nghiệm hàng ngày của họ không dính dáng gì 
đến việc nâng cao tinh thần cả. 


Như vậy việc chỉ trích pháp hành minh sát ghi nhận 
những øì quen thuộc là không tương hợp với lời dạy của Đức 
Phật về thiền minh sát. Cách ghi nhận đi, đứng, ngồi và nằm 

v... theo phương pháp của kinh Đại Niệm Xứ khác xa với sự 
hay biết bình thường về những chuyền động của thân. Vì sự hay 
biết bình thường này không làm phát sinh niệm (sati), định 


38 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


(samadh) và các căn tinh thần cao thượng khác. Trái lại, nó bị 
thống trị bởi vô minh vốn làm phát sanh những ảo tưởng về 
thường, lạc, ngã, và tịnh. Ở đây sự hay biết bình thường bị cột 
chặt với tham, sân và các phiền não khác trong khi thiền Tứ 
Niệm Xứ đã được khéo tính toán để thay thế cái biết bình 
thường đầy ảo tưởng với chánh niệm và chánh định. 


Tuy nhiên trước khi người hành thiền phát triển được 
định, họ không thể thành tựu mục đích của mình. Thời Đức Phật 
một số người có những tiềm năng đặc biệt hay có đủ ba-la-mật 
đã tu tập minh sát và đắc các thánh đạo và thánh quả chỉ trong 
một thời gian ngắn. Ngày nay rất ít trường hợp người hành thiền 
đắc định và tuệ minh sát trong một vài ngày như vậy. 


ĐỊNH (SAMÄADHD) LÀ CÀN THIẾT CHO TUỆ MINH 
SÁT 


Tầm quan trọng của định tuyệt đối cần thiết cho tuệ minh 
sát được xác minh qua lời dạy của Đức Phật: “Samadhirn 
bhikkhave bhavetha samahito bhikkhave bhikkhu yathabhitam 
paJanati.” “Này các Ty-kheo, các người nên tu tập định. VỊ Tỳ- 
kheo có định sẽ thấy các pháp đúng như chúng thực sự là 
(yathabhutam).” 


Thấy một vật đúng như thực là nhận ra sự vô thường của 
con mắt, cảnh sắc, nhãn thức và cảm giác dễ chịu hay khó chịu 
(thọ lạc hay khổ) phát sanh vào lúc thấy vật ấy. Cũng có thể nói 
như vậy đối với việc minh sát vào thực tại ngay sát-na nghe, 
xúc chạm, v.v... Sự minh sát chỉ xảy ra khi định (samadh1) được 
phát triển. Nói khác hơn, chính định dẫn dắt việc minh sát vào 

39 


Mahasr Sayadaw 


thực tại và đây là trí trực nghiệm không liên quan gì đến sự suy 
luận lô-gIc hay sự hiệu biệt của trí năng. 


Minh sát vào tính chất vô thường là minh sát đích thực. 
Nhưng nó không sanh khởi ngay khi người hành thiền tu tập 
định. Khi tâm tĩnh lặng do thoát khỏi các triền cái, nó thành tựu 
sự thanh tịnh (tâm thanh tịnh - cittavisuddh1). Với sự thanh tịnh 
của tâm này người hành thiền phân biệt được giữa thân và tâm 
ngay tại sát-na ghi nhận. Tâm phân biệt danh sắc không xuất 
hiện lúc mới bắt đầu hành thiền mà chỉ xuất hiện khi định có 
được lực đây. Sau đó người hành thiền biết rằng chỉ có Nãma 
và Rũpa (tâm và thân), nãma là tâm hay danh và rũpa hay sắc 
là đối tượng của tâm. Vị ấy biết rằng ngoài danh và sắc này ra 
không có gì nữa cả — không có một tự ngã, không có một thực 
thể sông. Như vậy vị ây đạt đến sự thanh tịnh của quan kiến 
(kiến thanh tịnh — ditthi-visuddhi). 


Kế tiếp, khi vị ấy ghi nhận đi, hay co, duỗi (chân tay), 
... vị Ấy biết ước muốn đi là nhân sanh ra cái đi của vị ấy. Vì 
thế chính ước muốn co tay khiến cho nó (tay) co lại chứ không 
có cái ngã nào làm cho tay co lại cả. Chúng ta thấy bởi vì có 
mắt để thấy và có đối tượng để thấy. Không có cái ngã nào 
khiến cho chúng ta thấy cả. Như vậy chúng ta phân biệt được 
giữa nhân và quả và sự phân biệt này được gọi là Nhân Duyên 
Phân Biệt Trí (paccayapariggahañana). Trí minh sát này sẽ phát 
triển thành Đoạn Nghi Thanh Tịnh (kañkhãvitarana-visuddhn) 
khi người hành thiền nhận ra rằng tương lai hay quá khứ cũng 
chỉ do nhân và quả tạo thành mà thôi. Chính trí tuệ minh sát này 
giúp chúng ta loại trừ hoài nghi về sự hiện hữu của chúng ta 
trong quá khứ hay trong tương lai. Nhân Duyên Phân Biệt Trí 
và các loại trí khác xuất hiện khi người hành thiền thực hành 
bát chánh đạo bằng cách ghi nhận tiến trình danh sắc 


40 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


(nãmaripa) trên căn bản từ sát-na này đến sát-na khác. Sự khai 
sáng đặc biệt này được nói đên trong giáo pháp của Đức Phật 
như Tác Thành Mặt (cakkhukarann) hay làm cho con mắt trí tuệ 
sanh. 


Sự kinh nghiệm này cũng giống như sự kinh nghiệm của 
một người mù được phục hỏi thị lực nhờ thuốc tốt vậy. Trước 
đây người hành thiền xem cái tôi hay tự ngã như tác nhân của 
việc thấy, nghe,... Nhưng sau khi được nghe pháp phủ nhận sự 
hiện hữu của cái tôi hay bản ngã và nhắn mạnh đến tiến trình 
danh sắc hay tiến trình nhân quả như thực tại duy nhất trong thế 
ø1an. 


Với sự tu tập thêm về định con mắt trí tuệ sẽ đưa người 
hành thiền đến một loại trí minh sát cao hơn nữa. Khi vị ây tiếp 
tục phi nhận tiễn trình danh-sắc, vị ây trở nên ý thức được sự 
sanh và diệt của đối tượng mà vị ấy ghi nhận. Đây là Như Thực 
Trí (yathabhuta-ñana), trí minh sát vào sự sanh và diệt của mọi 
hiện tượng. Mới đầu sự hay biết này có thê lộn xôn, bị hạn chế 
bởi tính tương tục của cùng một loại danh-sắc. Sau đó người 
hành thiền nhận ra rằng moi hiện tượng ở trong trạng thái thay 
đối liên tục, không có gì là thường hằng, bất biến, rằng tất cả 
đều là khổ và không có cái gọi là thực thể hay tự ngã nào cả. 
Đây là Trí Thâm Sát Tam Tướng (Samäsana ñãna) phát sanh từ 
việc quán danh sắc. 


Kế tiếp, khi định phát triển thêm nữa, người hành thiền 
đắc được trí minh sắt vào sự tan hoại từng phần của các hiện 
tượng trong mỗi hành động bước tới, hay trong việc co tay,... 
Trong một khoảnh khắc sanh và diệt của hiện tượng, vị ấy ghi 
nhận sự biến mắt từ phần này đến phân khác của nó. Khi nghe 
một cái gì đó, chỉ có cái nghe và sự biến mắt của cái nghe năm 

41 


Mahasr Sayadaw 


trong sự ghi nhận của vị ấy theo từng phần. Vị ấy không biết ý 
nghĩa của nó bởi vì không có sự liên kết giữa hai âm thanh liền 
nhau. Đây là Trí Minh Sát Về Sự Sanh Diệt (udayabbaya) và ở 
giải đoạn này Kế tiếp, khi định phát triên thêm nữa, người hành 
thiền đắc được trí minh sát vào sự tan hoại từng phần của các 
hiện tượng trong mỗi hành động bước tới, hay trong việc co 
tay,... Trong một khoảnh khắc sanh và diệt của hiện tượng, vị 
ấy ghi nhận sự biến mắt từ phần này đến phần khác của nó. Khi 
nghe một cái gì đó, chỉ có cái nghe và sự biến diệt của cái nghe 
năm trong sự ghi nhận của vị ây theo từng phần. Vị ấy không 
biết ý nghĩa của nó bởi vì không có sự liên kết giữa hai âm thanh 
liền nhau. Đây là Trí Minh Sát Về Sự Sanh Diệt (udayabbaya) 
và ở giai đoạn này người hành thiền thấy ánh sáng (hào quang) 
và cảm giác một sự hỷ lạc tột cùng. VỊ ẫy cảm giác thân mình 
rất nhẹ nhàng và thoải mái. Tâm nhạy bén và tỉnh táo đến độ 
không có gì thoát khỏi sự chú ý của vị ấy. 

Kế tiếp, khi người hành thiền tiến đến Diệt Trí 
(bhayañana) và ghi nhận sự đi, dở chân lên và bỏ chân xuống, 
sự xuất hiện của chân hay của thân trở nên mờ nhạt và chỉ có 
tính chất cứng và sự chuyên động là rõ ràng. Ngay cả rõ ràng 
như vậy chúng vẫn được thấy là tan biến hết phần này đến phần 
khác như các hiện tượng khác mà người hành thiền ghi nhận 
trong lúc đứng, nằm, xúc chạm, v.v... Người hành thiền ghi 
nhận sự diệt của cả hai — đối tượng ghi nhận và tâm ghi nhận. 
Kinh nghiệm này của người hành thiền có đủ sức cho một minh 
sát thực vào bản chất vô thường, khổ và vô ngã của mọi hiện 
hữu có tính hiện tượng và ó hợp với lời dạy của Đức Phật — 
“Samahito yathabhitam pajanäti — VỊ tỳ-kheo tâm có định sẽ 
thấy các pháp đúng như chúng thực sự là. Khi con mắt trí tuệ 
của minh sát này được phát triển đầy đủ, người hành thiền 


42 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


chứng ngộ Niết Bàn với trí tuệ do thánh đạo (magøga) và thánh 
quả (phala) sanh.” 

Hơn nữa, sự tu tập bát thánh đạo qua việc thực hành 
chánh niệm dẫn đến thắng trí (abhiññãya) thuộc minh sát và tuệ 
thể nhập (sambodha). Bắt cứ khi nào người hành thiền biết rằng 
mọi vật đều là vô thường, trí này ngăn chặn sự sanh khởi của 
các phiền não và khi đắc các Thánh đạo các phiền não sẽ bị 
bứng gốc. Như vậy thiền minh sát trên bát chỉ đạo cũng sẽ dẫn 
dẫn đến Niết Bàn. Vì, với sự diệt của các phiền não, hai luân 
hay hai vòng xoay — nghiệp luân và quả luân dưới dạng danh- 
sắc mới cũng sẽ bị diệt. Đây là Nhất Thời Niết Bàn (Tadanga 
Nibbãna — Bỉ Phần Niết Bàn) nghĩa là sự dập tắt tạm thời của 
cái khô có hữu trong phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. 
Sau đó, khi người hành thiền đạt được những tiến bộ thêm nữa 
từ minh sát đạo đến thánh đạo (ariya magøga), sẽ có sự dập tắt 
hoàn toàn của các phiền não, nghiệp và danh-sắc. Đây là Niết 
Bàn đích thực xuất phát từ sự diệt hoàn toàn (samuccheda 
pahãna — diệt đoạn tuyệt) của các phiền não; nó là mục đích 
tối hậu của chư Phật và chư thánh A-la-hán vốn giải thoát vĩnh 
hằng khỏi khổ. 


THỰC HÀNH THEO TRUNG ĐẠO 


Con đường dẫn đến sự bình yên và giải thoát vĩnh hằng 
(Niết-Bàn) này là Con Đường Bát Chánh hay Trung Đạo. 
Trưởng Lão Xá-lợi-phất mô tả nó như con đường dành cho sự 
đoạn diệt tham và sân, con đường dẫn đến tuệ nhãn, tuệ trí ph 
thường và sự đoạn trừ của các phiền não. Tuệ trí vốn tạo thành 


43 


Mahasr Sayadaw 


mục đích của đạo được xem là phi thường bởi vì nó làm cho 
một người biết được mối tương quan nhân và quả giữa tâm và 
vật chất hay danh và sắc, cũng như bản chất vô thường, bắt toại 
nguyện và vô ngã của chúng. 


Có thê nói trung đạo là con đường sống theo tám chánh, 
bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Trung đạo này phải 
được thực hành qua việc quán tiễn trình thân và tâm khi nó sanh 
khởi vào sát-na thấy, nghe, v.v... Không chánh niệm vào những 
lúc như vậy sẽ làm phát sanh tham ái trong trường hợp đó là 
cảnh khả ái và sân hận nếu đó là cảnh không khả ái. Khi định 
phát triển, người hành thiền biết được bản chất vô thường và 
duyên sanh của mọi hiện tượng. Vị ấy không phản ứng đối với 
chúng và vì vậy không có cơ hội cho sự sanh khởi của tham và 
sân. 


Mỗi sát-na chánh niệm kéo theo tất cả tám yếu tố của 
Bát Chánh Đạo. Như thế nào, ở đây nỗ lực để tập trung sự chú 
ý trên tất cả mọi hiện tượng là chánh tinh tấn. Ghi nhận đi, đứng, 
... là chánh niệm. Găn tâm chính xác trên đối tượng giác quan 
tưng ứng là chánh định. Lại nữa, chính chánh kiến là cái biết 
bản chất thực của hiện tượng danh sắc đang được ghi nhận. Nói 
khác hơn, chánh kiến có liên quan khi người hành thiền nhận ra 
tính chất vô thường và vô ngã của mọi hiện tượng, và nếu không 
có chánh kiến nó có thê tạo ra ảo tưởng về một người đàn ông, 
đàn bà, sự hấp dẫn hay ghê tởm.... Chính chánh tư duy khiến 
cho tâm khuynh hướng về bản chất thực của sự hiện hữu có tính 
hiện tượng. Chánh kiến và chánh tư duy nảy tạo thành đạo tuệ 
(pañña magøga). Lại nữa, hai đạo tuệ này và ba đạo định 
(samadhi-magsa) hợp lại tạo thành một nhóm gọi là kãraka 
magøa (sở tác đạo) tức là các đạo đang làm công việc minh sát. 


44 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Sự kết hợp của những đạo này là cần thiết để thành công trong 
việc thực hành minh sát. 


Cũng liên quan trong pháp hành minh sát này là ba đạo 
giới — chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Trước khi 
bước vào hành thiền người hành thiền đã phải có ba đạo giới 
này hoặc vị ấy phải nguyện giữ các giới này trước khi thọ trì 
pháp hành thiền và vào sát-na ghi nhận các đối tượng giác quan, 
giới vị ấy nhất định phải trong sạch bởi vì vào lúc ây không có 
cơ hội cho sự xuất hiện của tham hay sân và điều này có nghĩa 
là không có các tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. 


Như vậy với sự suy yếu dần dần của các phiền não, 
người hành thiền đạt đến giai đoạn Nhập lưu đạo, giải thoát vị 
ấy khỏi tham và sân vốn có thê đưa vị ấy đến bốn cõi khổ. Ở 
giai đoạn kế tiếp của Nhất Lai Đạo (sakadägãmi) tham dục và 
sân hận thô trở nên không còn hiệu lực và với sự chứng đắc Bắt 
Lai Đạo (anägami) bảo đảm sự diệt hoàn toàn của những phiền 
não ấy. Vì vậy ở giai đoạn chứng đắc này người hành thiền 
không còn thích thú trong các dục lạc và cũng không có điều gì 
làm cho vị ấy nóng giận được. Tuy nhiên chỉ có A-la-hán Thánh 
Đạo mới tạo ra sự diệt hoàn toàn của hữu ái (bhavaräga), tức sự 
chấp thủ vào cuộc sống và các phiền não còn lại khác. Vì thế 
Đức Phật mới đưa ra con đường trung đạo để đoạn diệt tham và 
sân. 


45 


Mahasr Sayadaw 
THỰC HÀNH ĐỀ GIÁC NGỘ 


Một số người tin rằng có thể đoạn trừ tham và sân nhờ 
như lý tác ý. Tất nhiên như lý tác ý đôi khi cũng hữu ích trong 
việc chế ngự tham sân nhưng chỉ có thực hành minh sát đạo 
(vipassanã magga) mới có thê giúp chúng ta bứng gốc hai phiền 
não chính này. Vì vậy, ngay cả bản thân đức Bỏ-tát cũng phải 
quán năm thủ uẫn và hành thiền minh sát. Chính việc tiến triển 
của tuệ minh sát đã dẫn đến sự giải thoát khỏi mọi phiền não và 
chứng đắc A-la-hán thánh đạo và Phật Quả. Điều này được xác 
nhận trong Kinh Mahäapadana của Trường Bộ, ở đây bài kinh 
nói rằng đức Bồ-tát, người mà về sau trở thành Đức Phật Tỳ- 
bà-thi (Vipassi Buddha), đã quán năm thủ uẫn ngay trước lúc 
rạng đông. 


Ở đây Thủ Uấn (Upädanakkhandh8) có nghĩa là danh- 
sắc (nãma rũpa) hay hợp thê tâm-thân và chính sự không chánh 
niệm về tiến trình danh-sắc này làm phát sanh ảo tưởng về sự 
thường hằng, ... và sự chấp thủ vào nó kề như hệ quả. Tiến trình 
danh-sắc đã được các vị Bồ-tát quán ngay trước khi đắc toàn 
giác và trở thành một vị Phật. 


Vì thế chúng ta nên ghi nhớ trong tâm rằng mỗi vị Bồ- 
tát đều thực hành minh sát đạo để đắc bốn đạo, bốn quả và trở 
thành một vị Phật (Buddha). Điều này cũng là vậy đối với các 
vị đệ tử của Đức Phật. Nghĩa là các vị đạt đến nhập lưu đạo, 
nhất lai đạo, bất lai đạo và A-la-hán thánh đạo chỉ sau khi đã 
quán năm thủ uấn và phát triển các tuệ minh sát. 


Tại trung tâm thiền này người hành thiền hay biết được 
bản chât của danh-sắc trong lúc ghi nhận những chuyên động 
của thân, các trạng thái tâm cũng như các cảm thọ, .... hợp theo 


46 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Kinh Đại Niệm Xứ. Với sự phát triển của định họ có được tuệ 
minh sát thực sự. Những tuệ giác này bao hàm sự tu tập chánh 
kiến và các minh sát đạo khác, do đó chúng loại trừ sự sanh 
khởi của tham sân và các phiền não khác. 

Vì vậy những người hành chánh niệm đối với những gì 
họ đang làm hay nói hay cảm thọ hay suy nghĩ là những người 
đệ tử đích thực của Đức Phật. Họ có thể là vị sư hay người thế 
tục cư sĩ nhưng họ xứng đáng được ngợi khen bắt kế giới tính 
hay tuổi tác của họ là gì. Vì họ là những người thừa tự Pháp 
đúng với lời khuyên của Đức Phật. Bát Chánh Đạo tạo thành 
đối tượng của pháp hành minh sát có thể được chia thành ba 
nhóm, đó là, tuệ đạo (pañña magøa) gồm chánh kiến và chánh 
tư duy, giới đạo (s1la magga) gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và 
chánh mạng, và định đạo (samadhi magøa) gồm chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định. 


CHÁNH TINH TÁN 


Chánh tinh tấn (sammappadhãna) có bốn loại: (1) Tinh 
tấn ngăn những bắt thiện pháp chưa sanh, (2) tinh tấn đoạn trừ 
những trạng thái tâm bắt thiện đã sanh bằng các tuệ minh sát và 
tuệ đạo, (3) tỉnh tấn tu tấp những trạng thái tâm thiện, nhất là 
các trạng thái tâm minh sát và tâm đạo và (4) tinh tấn duy trì và 
phát triển những trạng thái tâm thiện đã sanh cho đến khi chứng 
đắc A-la-hán thánh quả. Người ta chỉ có thể vận dụng bốn loại 
tinh tấn này qua việc thực hành thiền minh sát. 


47 


Mahasr Sayadaw 
CHÁNH NIỆM 


Chánh niệm (sammasatI) được Đức Phật giải thích dưới 
dạng Niệm Xứ (satpatthana) đó là  miệm thân 
(kaãyaãnupassan3), niệm thọ (vedanãanupassan3), niệm tâm 
(cittanupassanã) và niệm các pháp (dhammanupassanä), như 
dục tham, sắc, sắc trần, v.v..., Như thế người hành thiền chỉ có 
thể trau dồi được chánh niệm khi vị ẫy hành thiền tứ niệm xứ 
mà thôi. 


CHÁNH ĐỊNH 


Chánh Định Đạo (samma-samädhi magga) được Đức 
Phật mô tả như bốn bậc thiền. Vì vậy nó bao gồm bốn 
pãdakajjhãna, tức bậc thiền dùng làm căn bản cho việc thực 
hành minh sát, trong đó sát na định minh sát (vipassana khanika 
samädhi) được xem là đồng nghĩa với sơ thiền về phương diện 
đặc tính và sự giải thoát tạm thời khỏi các triỀn cái của nó và 
bốn định đạo (magga samãädhi). 

Việc thực hành Chỉ Quán (samatha vipassanã) là cần 
thiết đối với ba định đạo (samädhi maggas). Không có nó, nói 
về Bát Chánh Đạo sẽ ít có ý nghĩa. Bát Chánh Đạo chỉ được tìm 
thấy trong giáo pháp của Đức Phật, không tôn giáo hay hệ thống 
tư tưởng nào tách rời khỏi con đường bát chánh này có thể nêu 
ra bốn Thánh Đế bảo đảm diệt tận mọi phiền não. Như vậy, 
những ai không biết con đường này không thể có đạo quả nhập 
lưu, nhất lai, bất lai hay A-la-hán được. Đây là những gì Đức 
Phật nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda vào cái đêm trước khi 
ngài Bát-niết-bàn (Parinibbãna). 

48 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


“Yasmm kho sSubhadda dhammavinaye  qariyo 
a{thangiko maggo na upalabbhafi duHyopl tattha samano na 
upalabbhafi tatiyopl taftha samano nì upalabbhatfi catutthopi 
tatha samano na upalabbhati” (Kinh Đại Bát-niễt-bàn - 
MahaParinibbana Sutta, Digha Nikãyq) 


Những lời này thể hiện lời dạy cuối cùng của Đức Phật 
chúng ta nên ghi nhớ trong tâm và hiệu đúng như sau: 


“Có những bài kinh: Dhammacakkapavattana Sutta 
(Kinh Chuyền Pháp Luân), Anattalakkhana Sutta (Kinh Vô Ngã 
Tướng), Mahãsatipatthana (Đại Niệm xứ Kinh) và những bài 
kinh khác chứa đựng những lời dạy của ta về Pháp. Cũng có 
những giới luật như ParajJika (Bắt Cộng Trụ), Sanghadisesa 
(Tăng Tàn), Pãcittiya (Ba-dật-đề hay Ưng Đối trị). Những kinh 
và luật này tạo thành lời dạy của ta. Chỉ những ai sống theo 
những lời dạy này mới tận tâm với Bát Chánh Đạo và chỉ những 
ai nhiệt tâm thực hành Bát Chánh Đạo mới có thê đạt đến các 
giai đoạn nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán thánh quả vốn 
bảo đảm sự diệt tận của mọi phiền não. Những Bậc Thánh ẫy 
chỉ được tìm thấy trong số các đệ tử của ta. Các tôn giáo và bộ 
phái khác không có các bậc thánh giải thoát viên mãn như vậy 
trong số các đệ tử của họ.” 

Vì thế, dù bạn tự gọi mình là một Phật tử, bạn vẫn không 
thê đạt đến các giai đoạn trên thánh đạo nếu bạn không quán 
tiến trình đanh-sắc và thực hành Bát Chánh Đạo đúng theo lời 
dạy của Đức Phật. Không thực hành như vậy bạn sẽ không thể 
trở thành thậm chí một bậc thánh nhập lưu, người chắc chắn đã 
giải thoát khỏi bốn cõi khổ. 

Trong kinh Thừa Tự Pháp Trưởng Lão Xá-lợi-phất đã 


49 


Mahasr Sayadaw 


giải thích rõ mười sáu hay tám cặp phiền não. Ở trên tôi đã nói 
về cặp thứ nhất, đó là tham và sân. Cặp thứ hai là kodha (phẫn 
nộ) và upanäha (hiềm hận). Hai pháp này cũng ngắm ngầm 
trong Sân. Theo các bản chú giải, việc theo đuôi các tài sản vật 
chất (tài vật) dẫn đến tham. Nếu tham không đạt được mục đích 
của nó, sân hận phát sanh và nếu nó được thỏa mãn, tham với 
vật khác sẽ sanh. Sự không thỏa mãn của tham khiến chúng ta 
buôn khô. Sân tạo ra thù hận đối với người không cho chúng ta 
thứ gì đó hay đối với người chúng ta không thích. Nó truyền 
lực tham vào chín tâm bất thiện có gốc ở tham. Chín tâm bắt 
thiện đó là: (1) do tham mà theo đuôi (2) được vật nó theo đuổi 
3) quyết định cách sử dụng nó (4) thích thú trong, quyết định 
ây (5) dính mắc thái quá vào nó (6) chấp thủ vào đối tượng (7) 
bón xén (8) canh giữ đối tượng (9) tranh cãi, xung đột vũ trang, 
nói xấu và lường gạt phát sanh do cần phải canh giữ tài sản của 
mình. 


Lại nữa, Kodha là phẫn nộ và độc ác trong khi Upanäha 
có nghĩa là hiểm độc. Trạng thái tâm bắt thiện này bắt đầu với 
phẫn nộ rồi sau đó dẫn đến ác tâm. Nếu một người không đạt 
được tài vật mà mình tìm kiếm, họ sẽ trút nỗi giận của mình lên 
bất cứ người nào đạt được nó (kodha) và nếu sự tức giận này 
được khơi lại nó trở thành hiểm độc (Upanäha). Thật không dễ 
hiểu những sự khác biệt này theo giải thích trong chú giải. 


Nói chung, chỉ cần nói rằng tất cả các loại khao khát và 
thích thú đều có thể được xem như Lobha (Tham) và tất cả các 
loại tức bực, thất vọng, ác ý đều là Dosa (Sân). Đặc biệt ở đây 
Kodha có nghĩa là sự tức giận trong khi Upanaha là một từ Pa]I 
tiêu biểu cho sự hiểm độc. Cả hai Kodha và Upanäha đều là 
những hình thức đặc biệt của Sân và cả hai đều có nghĩa là phẫn 
nộ và hiềm hận phát sanh từ việc theo đuổi các tài sản vật chất 


50 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác. 


Tất nhiên phẫn nộ và hiềm hận là những pháp thấp hèn 
và hạ liệt. Chúng ta phẫn nộ khi đương đầu với một đối tượng 
giác quan hay cảnh trần không đáng ưa nào đó. Phẫn nộ giống 
như con răn hồ phùng mang và rít lên khi bị khiêu khích vậy. 
Ngay cả những người có cách cư xử tử tế và nhã nhặn đôi khi 
cũng nhạy cảm đến độ bộc lộ ra những cảm xúc của họ khi nghe 
những lời nói công kích. Một sự bột phát của tính khí như vậy 
có thể trở thành nguyên nhân cho sự hồ thẹn và hối tiếc về sau. 
Nó cũng có thê phải trả giá bằng việc mất đi tình bạn của một 
người nào đó và làm tổn thương thanh danh của họ. 


Một số người còn có thể nuôi dưỡng ác cảm đối với 
người đã xúc phạm họ. Chúng ta có thê oán giận một người chỉ 
bởi vì chúng ta nghĩ rằng (1) hắn đã gây nguy hiểm cho những 
lợi ích của ta trong quá khứ, hay (2) nó đang gây nguy hiểm cho 
lợi ích của ta trong hiện tại hoặc (3) nó sẽ gây nguy hiểm cho 
những lợi ích của ta trong tương lai. Đối với thân quyến hay với 
một người chúng ta yêu thương chúng ta cũng có thê chấp giữ 
một niềm tin tương tự như vậy. Lại nữa chúng ta có thể tin rằng 
người này đã làm điều có lợi cho kẻ thù của chúng ta trong quá 
khứ, hay đang làm điều lợi ích cho kẻ thù của chúng ta trong 
hiện tại, hay họ sẽ làm điều lợi ích cho kẻ thù của chúng ta trong 
tương lai. Vì thế cả thảy có chín lý do cho sự thù hận của chúng 
ta. 


Lại nữa, có số người bộc lộ sự khó chịu của họ mà không 
có bất kỳ lí do gì để biện minh cho việc ấy. Có thê họ sẽ bực 
mình với ông trời, với ø1ó, mưa, hay những vật vô tình nào khác 
do một sự thất vọng hay rủi ro nào đó đang xảy ra cho họ. Như 
vậy, có khi một gốc cây ngáng đường làm họ vấp ngã họ sẽ 

51 


Mahasr Sayadaw 


nguyên rủa cái gốc cây vô tri ấy và thậm chí có người còn bộc 
lộ sự hận thù bằng cách đá hay đánh đập vào cái gốc cây ấy 
nữa. Đây là một tướng xấu của sự cáu kinh thô, một tướng tiêu 
biểu của đa số những người nóng tính và được Päã|i đặt tên là 
atthanakopa (phi xứ phẫn nộ), tức sự phẫn nộ không đúng chỗ 
hay phi lý. Nó là một pháp thấp hèn, hạ tiện và làm giảm thanh 
danh của một người. 


Cách để diệt tận gốc phẫn nộ và hiềm hận này là con 
đường trung đạo hay bát chánh đạo. Có một số điều chúng ta 
có thê làm để vượt qua hai pháp thấp hèn này. Nếu, vì một lý 
do nào đó, chúng ta trở nên phẫn nộ, chúng ta không nên đề cho 
phẫn nộ này tìm lối thoát ra bằng lời nói hay hành động. Chúng 
ta cũng nên suy xét đến những tai họa của phẫn nộ. Nếu suy xét 
như vậy mà không loại trừ được phẫn nộ, chúng ta nên nhớ rằng 
người đang làm hay nói điều gì đó công kích chúng ta chỉ là 
danh-sắc (nãma-rũpa) vốn cũng đã diệt cùng với danh sắc tạm 
thời của chúng ta vào lúc tâm sân sanh khởi nơi chúng ta. Hơn 
nữa, chính anh ta là người sẽ phải chịu khổ đau cho hành động 
và lời nói bất thiện của anh ta. Nếu chúng ta phạm tội, chúng ta 
cũng sẽ phải chịu khổ giống như anh ta vậy. 


Một cách tốt hơn nữa để vượt qua phẫn nộ là ghi nhận 
nó. Pháp hành này là cách của Bát chánh đạo. Tuy nhiên cách 
tốt nhất vẫn là chỉ là ghi nhận “nghe, nghe” khi chúng ta nghe 
một lời công kích, nhờ vậy loại trừ được sự sanh khởi của phẫn 
nộ. Vì thế người hành thiền nên cố gắng luôn giữ chánh niệm 
về mọi hiện tượng tâm — vật lý vào lúc thấy, nghe, v.V.. . để 
ngăn chặn sự sanh khởi của phiền não từ những ân tượng của 
giác quan. Nếu một sự thực hành như vậy vẫn không hiệu quả, 
chúng ta sẽ phải loại trừ phẫn nộ bằng cách suy xét hay chánh 
niệm về cảm xúc. 


52 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Nếu phẫn nộ quá mãnh liệt đến độ thể hiện rõ ràng trên 
nét mặt hay qua sự phản ứng bằng lời nói, chúng ta nên kìm 
hãm nó lại bằng cách suy xét hay quán các hiện tượng danh — 
sắc (nãma-rũpa) ngay tại khoảnh khắc ấy. Không bóp chết nó 
ngay từ trong trứng nước phiền não này thường sẽ dẫn đến 
những cách cư xử thiếu văn hóa, như hăm dọa, xỉ vả và những 
bột phát về cảm xúc khác đáng hồ thẹn đối với chúng ta và làm 
tốn thương tình bạn đối với người khác. Phẫn nộ luôn luôn làm 
khổ sở những người thân thiết với chúng ta và thường thì chính 
những người bạn thân hay quyến thuộc của chúng ta mới giúp 
chúng ta vượt qua cơn khủng hoảng này. Vì thế nếu có ai làm 
hay nói điều gì đó công kích chúng ta, chúng ta nên tập kham 
nhẫn chịu đựng vì những gì tốt đẹp người ấy đã làm cho chúng 
ta trong quá khứ. Chúng ta nên ghi nhận những lời nói khó nghe 
ấy và thực hành sự tự chế. Có lần một thiền sinh kia nói với tôi 
rằng anh đã giữ được sự mát mẻ và bình tĩnh nhờ chánh niệm 
khi bị người cha vợ chỉ trích. Điều này hợp với lời dạy của Đức 
Phật: “sute suta mattarn bhavissati — Khi nghe, hãy gắn tâm 
trên chỉ cái nghe.” 


MAKKHA (VÔ ƠN) VÀ PALÄSA (TỰ PHỤ) 


Cặp ác tâm thứ ba là makkha và paläsa. Makkha (vô ơn) 
là không tỏ lòng biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình. Không 
có gì phải hoài nghi về sự hàm ơn sâu xa mà chúng ta mắc nợ 
các đắng sinh thành của chúng ta cả. Tuy thế một số người trẻ 
ngày nay chăng những đã không sẵn lòng nói lên sự biết ơn của 
họ mà còn cho rằng phận sự của cha mẹ là phải chăm lo cho 
con cái hay sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ đối với họ là nhờ 

53 


Mahasr Sayadaw 


những thiện nghiệp của họ trong quá khứ. Một số thì phủ nhận 
sự hàm ơn của họ với các thầy cô giáo hay các bậc lớn tuổi đã 
giúp cho sự tiễn bộ về mặt tri thức của họ và cho rằng họ được 
thành công là nhờ nỗ lực tự thân của họ. Thực sự, chúng ta nên 
biết ơn một người cho dù sự đóng góp mà họ đã làm vì sự an 
vui và hạnh phúc của chúng ta có nhỏ nhoi đến thế nào chăng 
nữa và tùy theo khả năng của mình hãy làm một điều gì đó để 
đền đáp lại sự phục vụ của họ. Theo Đức Phật, cho dù có tận 
tụy phục vụ cha mẹ suốt cả đời với hết cả tắm lòng của chúng 
ta thì cũng sẽ không đủ để xóa bỏ được món nợ sanh thành 
dưỡng dục mà chúng ta nợ cha mẹ. Tuy nhiên, kinh nói rằng 
nêu cha mẹ không may là người không có đức tin hay không 
phải là người theo Phật, chúng ta có thể trả món nợ ấy bằng 
cách làm một điều gì đó, như hướng dẫn cha mẹ quy y Tam 
Bảo, giữ ngũ giới, thực hành bố thí, ... vì sự an vui và hạnh 
phúc tinh thần của họ được. Bởi thế các bậc đạo sư cổ xưa đã 
mô tả sự hàm ơn cha mẹ là vô lượng, vô biên vậy. 


Những người quá bận tâm tới việc theo đuổi hạnh phúc 
vật chất thường không lưu tâm đến sự biết ơn đối với các vị 
thầy của mình. Thời Đức Phật vị tỳ-kheo Kokãlika đã cố gắng 
để thủ đắc các tài sản vật chất bằng cách lợi dụng sự giao tiếp 
của mình với hai vị thượng thủ thanh văn là Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên. VỀ sau, do ông không đạt được mục đích ông 
mong đợi, ông đã quay qua vu khống hai vị ân nhân của mình 
một cách lố bịch. Ông ta làm thinh như không nghe thấy những 
lời khuyến giáo của Đức Phật và vì thế đã phải trả giá xứng 
đáng cho những ác nghiệp của ông ta. Theo Tương Ưng Bộ 
kinh (Samyutta Nikãya), Kokälika đã chết do một căn bệnh 
khủng khiếp và bị đọa xuống địa ngục A- tỳ (Avici). Hành động 
giết cha để soán ngôi của thái tử A-xà-thế cũng là một trường 


54 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


hợp của sự vô ơn trắng trợn (makkha). Ngày nay có những 
người, do lòng tham ác của mình, sẽ không do dự để làm điều 
xâu với các bậc thầy tổ hay ân nhân của họ. 


Chúng ta nên nhận biết được lòng biết ơn của chúng ta 
đối với tha nhân và cố gắng đáp trả lại các bậc ân nhân của 
chúng ta bằng mọi cách có thê được. Thời Đức Phật, bà-la-môn 
già Radha muốn gia nhập Tăng Đoàn nhưng không không có vị 
sư nào nhận trách nhiệm thọ giới cho ông ta. Sau đó theo chỉ 
dẫn của Đức Phật Trưởng Lão Xá- lợi- -phất đã xuất gia cho vị 
bà-la-môn này như sự trả ơn cho muỗng cháo mà có lần ông đã 
cúng dường cho ngài. Ý thức về lòng biết ơn của Trưởng Lão 
Xá-lợi-phất rất đáng tán dương và đáng để làm gương. Cho dù 
chúng ta không thể báo đáp được hành động tốt của người khác 
chúng ta cũng đừng làm điều xấu đối với họ, nói khác hơn 
chúng ta đừng bao giờ lẫy oán trả ân. Nếu chúng ta có bị lôi 
cuốn vào thói vô ơn này chúng ta cũng nên loại trừ cảm giác 
bất thiện ấy ngay lập tức bằng cách suy quán hay thực hành 
chánh niệm. 


TỰ PHỤ, GANH TY VÀ BÓN XÉN 


Một ác tâm khác là tự phụ (palãsa), mong muốn xem 
mình ngang tầm với những người bình thường, hay siêu việt 
hơn về trí tuệ. Một sô người đưa ra những tuyên bố quá đáng 
về giới hạnh, sự uyên thâm giáo pháp hay sự chứng đắc này nọ 
của mình và tự xêp mình ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn 
những người thực sự có những thuộc tính â ấy. Tất nhiên, không 
khó để họ tìm được những người theo mình trong số những 


55 


Mahasr Sayadaw 


người nhẹ đạ, cả tin. Ở Ẩn-Độ cô xưa có những vị đạo sư lừa 
đảo tự khoe mình đã đạt đến sự giác ngộ và trí tuệ của một vị 
Phật và họ không khó để đạt được lòng tin của những kẻ ngu 
dốt. Tính khoe khoang tự phụ này là một ác tâm dứt khoát, 
chúng ta nên cô gắng để đánh bại nó băng việc thực hành trung 
đạo hay bát chánh đạo. 


Cặp ác tâm kế tiếp ngài Xá-lợi-phất vạch mặt là ganh ty 
(issä) và bỏn xẻn (macchariya). Khuynh hướng chung của con 
người là hay ganh ty với người khác về sự giàu sang, diện mạo, 
giáo dục, chức quyên, tải lãnh đạo hay những thuộc tính đáng 
khen ngợi khác. Chúng ta ôm lòng bỏn xẻn khi chúng ta không 
muốn thấy ai đó có cái giống như cái chúng ta có hoặc khi 
chúng ta không muốn những người khác có cái chúng ta thích. 


Có năm loại bỏn xẻn (I1) Bỏn xẻn về chỗ ở 
(Aväsavamacchariya). Điều này đặc biệt liên quan đến các vị 
sư. Chính sự bón xẻn về chỗ ở này khiến các vị sư muốn độc 
quyên một ngôi chùa và từ chối quyền cư trú trong ngôi chùa 
ây của các vị sư. hiền thiện khác. Tuy nhiên sẽ không phải là 
bỏn xẻn chỗ ở nêu chúng ta từ chối nhận các vị sư ác tánh hay 
những vị sư hay gây gô. Đối với những khu nhà có ý định dành 
cho các hành giả tại thiền viện cũng nên hiểu như vậy. (2) Bỏn 
xẻn về quyến thuộc hay đệ tử (Kulamacchariya). Chính bỏn xẻn 
thân quyến này đòi hỏi sự quan tâm riêng đến những đệ tử của 
mình và phật ý khi thấy họ liên hệ với các vị sư khác. Về phần 
người tại gia cư sĩ thì loại bỏn xén này được thê hiện ở thái độ 
không muốn chia xẻ với ai những bạn bè hay quyến thuộc của 
mình. Tuy nhiên sẽ không bị buộc tội là bỏn xẻn nếu một người 
muốn bạn bè hay người thân của mình không quan hệ với những 
kẻ ngu sĩ hay những người vô đạo đức. (3) Bỏn xẻn về lợi lộc 
(Lãbhamacchariya) là muốn sở hữu những tài vật cho riêng 


56 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


mình không chia xẻ với người khác. Tuy nhiên sẽ không phải 
là bỏn xẻn về lợi lộc nếu bạn từ chối cho đến các vị sư ác giới 
hay từ chối cho một vật mà bạn không thể có đủ khả năng để 
bỏ nó như trong trường hợp của tỳ-kheo ni Uppalavanna, người 
đã từ chối lời yêu cầu của Udayi xin chiếc y nội của cô. (4) Bỏn 
xẻn về dung sắc (Vannamacchariya), nghĩa là muốn thấy những 
người khác không có những phẩm chất đáng được ngưỡng mộ 
như sắc đẹp mà mình có. Š) Bỏn xẻn vê pháp (Dhamma 
macchariya) là không sẵn lòng chia xẻ sự hiểu biết của mình về 
Pháp với người khác. 


Cả năm loại bỏn xẻn này đều dẫn đến các cõi khổ và thọ 
lãnh những quả nghiệp xấu sau khi chết. Ganh ty và bỏn xẻn đã 
không đáp ứng được mục đích hữu ích mà ngược lại chúng còn 
làm cho người ta đau khổ trong đời này và đời sau. Trong Kinh 
Đề Thích Sở Vẫn (Sakapañhä Sutta) của Trường Bộ, vua trời 
Đề Thích có hỏi Đức Phật tại sao con người không thể thoát 
khỏi những sự hiểm nguy và đau khổ!mặc dù họ ao ước được 
sống hạnh phúc, bình yên và an ổn. Đức Phật nói rằng hoàn 
cảnh bất hạnh của các chúng sanh là do hai phiền não ghanh ty 
và bỏn xẻn này mà ra. 


Ị Bạch Thế Tôn, do kiết sử gì, các loài Thiên, Nhân, Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà, 
và tất cả những loài khác, dân chúng ao ước: "Không hận thù, không đả thương, 
không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù”. Thế mà với 
hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sông với nhau trong hận thù? 
Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả 
lời câu hỏi ấy như sau: 

- Do tật đồ và xan tham, các loài Thiên, Nhân Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà và tất cả 
những loài khác, dân chúng ao ước: "Không hận thù, không đả thương, không thù 
nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù”. Thế mà với hận thù, 
với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sông với nhau trong hận thù. (Kinh Đề 
Thích Sở Vấn -Trường Bộ HT Thích Minh Châu) 

57 


Mahasr Sayadaw 


Không có gì phải hoài nghỉ về sự thực trong lời tuyên bố 
của Đức Phật. Do hai ác tâm này mà con người đấu tranh, loạn 
tranh lẫn nhau và họ tự làm cho mình bất hạnh và đau khổ. 
Trong hai ác pháp này bỏn xẻn (macchariya) được thấy rất rõ 
trong cách hành xử của các con chó. Khi một miếng thịt được 
quăng cho hai con chó đang vui đùa, chúng sẽ cắn xé lẫn nhau, 
do bị chiếm lĩnh bởi sự bỏn xẻn muốn sở hữu độc quyền miếng 
ăn. Không cần phải giải thích tỉ mỉ ở đây vì hai ác pháp này đã 
được chúng tôi mô tả khá chỉ tiết trong hai cuốn: Giảng Giải 
Kinh Đề Thích Sở Vẫn và Kinh Đoạn Giảm rồi. (Xem Lại Bản 
Dịch Kinh Đoạn Giảm). 


Mặc dù vậy chúng tôi cũng muốn nêu ra đây những hậu 
quả tai hại mà hai ác pháp này có thể gây ra trên Phật Giáo Miễn 
Điện. Những vị tỳ-kheo chỉ thích sở hữu tài sản vật chất không 
muốn chia xẻ phạm vi ảnh hưởng của họ với những người vượt 
trội hơn họ ở một phương diện nào đó. Như trường hợp một 
ngôi chùa ở đây không có trụ trì, việc nói những người cư sĩ bổ 
nhiệm một vị sư có học, nghiêm trì giới luật và hành thiền minh 
sát hoàn toàn tùy thuộc vào họ. Nhưng thực tế là hầu hết trong 
họ đều không muốn một người như vậy sống chung vì họ khư 
khư muốn giữ lấy những đệ tử của mình và đố ky với những 
người giỏi hơn họ về phương diện pháp học cũng như pháp 
hành. Nếu chúng ta có lòng tôn kính giáo pháp của Đức Phật, 
bồn phận của chúng ta là phải chào đón và ủng hộ toàn tâm toàn 
ý đối với những ai có thể đóng góp vào việc nâng cao tinh thần 
của con người một cách hiệu quả. 

Theo chú giải Trung Bộ Kinh (Majjhima NiIkãya), những 
ai thực hành chánh niệm một cách tín thành và kiên định sẽ đạt 
đến đạo quả nhập lưu khi tuệ minh sát của họ phát triển tốt. Đạo 
quả nhập lưu bảo đảm cho sự diệt hoàn toàn của sáu phiền não 


58 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


bao gồm ganh ty và bỏn xẻn. Sự chứng đắc này có nghĩa là sự 
giải thoát hoàn toàn khỏi những nguy hiểm của bốn cõi khổ, và 
cũng bảo đảm sự chứng đắc cuôi cùng của đạo quả A-la-hán và 
Niết-Bàn sau khi tái sanh tối đa bảy kiếp trong nhân giới và 
thiên giới. Vì thế chúng tôi thường thúc giục những đệ tử của 
mình hãy là kẻ thừa tự pháp bằng cách có gắng để chứng đắc ít 
nhất đạo quả nhập lưu. 


XẢO TRÁ (MÃYA) VÀ ĐẠO ĐỨC GIÁ (SATHEYYA) 


Cặp phiền não kế tiếp chúng ta phải bàn đến là Xảo Trá 
(Mãyã) và Đạo Đức Giả (Sãatheyya). Mayã có nghĩa là mánh 
khóc chúng ta sử dụng để che dấu những lầm lỗi và làm ra vẻ 
ta đây là người vô tội. Satheyya có nghĩa là đạo đức giả hay 
khoe khoang những phẩm chất mà mình không thực sự có. Có 
những dạng đạo đức giả trong tôn giáo, họ làm ra vẻ ta đây là 
người đa văn, học rộng hay làm như ta đây công hiến cả đời cho 
việc thực hành khổ hạnh hay ta có những năng lực thần thông 
hay ta đã đạt đến những tuệ giác cao trong thiền minh sát. Họ 
dùng đến những mưu mẹo và thủ đoạn để làm cho những kẻ 
ngu mê ấn tượng. Có lần một vị sư nọ đang thuyết pháp bỗng 
nói “Nây! cái cô ở đăng kia! Hãy coi chừng nhá! Chớ có để cho 
tâm lang thang như thế!” Tất nhiên hầu hết những người đang 
nghe pháp đều không có sự tập trung nhưng mọi người nữ trong 
pháp đường đều nghĩ rằng vị sư đang nói tới mình và lời cảnh 
tỉnh này có tác dụng làm tăng thêm đức tin của họ nơi vị ấy vì 
nó cho họ ấn tượng răng vị ấy biết được tâm của họ bằng năng 
lực thần thông. 


59 


Mahasr Sayadaw 


Cách đề vượt qua hai ác pháp xảo trá và đạo đức giả này 
là thực hành Bát Chánh Đạo. Những người không thực hành 
chánh niệm có thê sẽ che dấu những khuyết điểm của mình và 
trở nên kiêu căng tự phụ. Hai nhược điểm về nhân cách này đặc 
biệt được tìm thầy giữa những người có tâm xảo trá như tàn tích 
từ những thói quen trong các kiếp quá khứ của họ. Dẫu sao, đối 
với người hành thiền đã quyết tâm hướng đến giải thoát Niết- 
bàn thì việc loại trừ chúng vẫn là điều cần thiết. Thực vậy, 
không có tâm xảo trá và đạo đức giả là điều kiện thiết yếu mà 
Đức Phật đòi hỏi những người đệ tử của mình phải có khi ngài 
tuyên bố như sau: 

EIM VINH puriso asalho amayaviL  wƑHjatiko 
ahamanusasami aqham dhammam desemi. 


Những ai không lừa đảo và tự phu, những ai có trí và 
chân thật hãy đến với ta. Ta sẽ dạy dỗ người ây. Nếu người ây 
nghe theo những lời chỉ dạy của ta, người ấy chắc chăn sẽ đắc 
A-la-hán Thánh Quả, mục đích của đời phạm hạnh, trong thời 
gian ít nhất là bảy ngày và nhiều nhất là bảy năm. 


Vị thiền sư có thể hướng dẫn người hành thiền một cách 
hiệu quả chỉ khi họ không có tâm dối trá và kiêu căng tự phụ. 
Vị thầy không thể làm gì được cho sự tiễn bộ tâm linh của thiền 
sinh bao lâu họ còn dối trá và che dấu những lỗi lầm của mình 
như ưa thích nói chuyện và ngủ nghỉ thay vì chuyên cần thực 
hành. Chắc chắn vị thầy không thể nào hướng dẫn một cách 
thích hợp cho một người hành thiền như vậy được cũng như vị 
bác sĩ không thể chữa lành bịnh cho một bệnh nhân cứ khăng 
khăng là mình không bịnh. Và vị thầy cũng không thê giúp gì 
được cho người hành thiền lúc nào cũng làm ra vẻ ta đang hành 
tốt và đã đắc được các tuệ minh sát. Một người hành thiền giả 
dối như vậy sẽ không đạt được những tiễn bộ tâm linh cũng 

60 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


giống như một bịnh nhân lúc nào cũng làm ra vẻ như ta đã bình 
phục rôi vậy. 


Vì thế người hành thiền nên theo dõi tiến trình tâm của 
mình với chánh niệm và cần thận đề phòng tâm xảo trá và đạo 
đức giả này. Khi định phát triển và chứng đắc tuệ sanh diệt 
(udayabbhaya) tâm sẽ thoát khỏi hai ác pháp ấy. Có lần một 
người phụ nữ nọ, trong mối quan hệ với chồng, bị áp bức và đối 
xử tệ bạc đã thực hành chánh niệm và cảm thấy hối hận. Cô thú 
nhận những khuyết điểm của mình và thê sẽ từ bỏ chúng. Như 
vậy thực hành chánh niệm và bát chánh đạo được xem là rất 
hữu ích trong nỗ lực vượt qua những phiền não gây ra khổ đau, 
làm xói mòn đạo đức và kéo dài vòng luân hồi của chúng ta. 


CỨNG ĐẦU (THAMBHA) VÀ HỢM HĨNH 
(SARAMBHA) 


Cặp ác tâm kế tiếp mà chúng ta phải chiếu cố đến là 
Cứng Đầu và Hợm Hĩnh. Thambha có nghĩa là cứng đầu hay 
không có lòng kính trọng đối với những người và vật đáng kính 
trọng. Một sô người có thái độ miễn cưỡng khi tỏ lòng tôn kính 
đối với các hình tượng Phật, điện thờ, những người lớn tuổi, . 
hoặc bằng cử chỉ hoặc bằng lời nói. Ác pháp khác là Hợm Hĩnh 
(sarambha). Hợm hĩnh là mong muốn làm một việc không thích 
hợp nào đó chỉ để chứng tỏ mình nỗi trội hơn người khác. Điều 
này được thấy rõ trong trường hợp một người sử dụng đồng tiền 
của mình một cách rất ngông cuông chỉ để nỗi trội hơn người 
khác về phương diện bố thí. Tuy nhiên sẽ không phải là hợm 
hĩnh nếu những động cơ khiến một người bồ thí, giữ giới hay 


61 


Mahasr Sayadaw 


hành thiền là trong sạch, thành thực và không ích kỷ cho dù 
những việc làm tương tự của người khác không sánh bằng họ. 
Vì những đặc tính của Sarambha hay hợm hĩnh là tự phụ, không 
thành thực và ích kỷ và như vậy nó không thể bị lầm lẫn với 
ước muốn cô gắng hết mình để sống đời phạm hạnh. 


Hai ác pháp Cứng Đầu và Hợm Hĩnh này thường không 
xuất hiện đối với vị hành giả tu tập minh sát một cách thành 
thực và chuyên cần. Tuy nhiên chúng chỉ thực sự diệt ở giai 
đoạn A-la-hán và vì thế người hành thiền cũng nên thường 
xuyên đề phòng chúng. 


MẠN (MÃNA) VÀ TĂNG THƯỢNG MẠN 
(ATIMĂNA) 


Cặp phiền não kế tiếp đáng được chú ý là Mạn và Tăng 
Thượng Mạn. Mãna (mạn) là sự tự kiêu hay tự cao tự đại mà 
nguồn gốc của nó có thể là về gia tộc, sự giàu sang, nhan sắc, 
trí thông minh hay kẻ hầu người hạ. Mạn có ba loại, đó là. ,(1) 
Seyyamãna (ngã thắng mạn, hay ta hơn người) là ý thức về sự 
ưu việt hơn người khác về gia tộc, địa vị xã hội, ... của mình. 
Sự ý thức này có thê đúng hoặc sai. Ý thức sai được trừ diệt ở 
giai đoạn nhập lưu và ý thức đúng ở giai đoạn A-la-hán trên 
thánh đạo. (2) Sadisamãna (ngã đăng mạn, hay ta bằng người), 
là ý thức về sự bình đăng với người khác. Ý thức này cũng có 
thể đúng hoặc sai và ý thức sai được trừ diệt ở giai đoạn nhập 
lưu còn ý thức đúng chỉ được trừ diệt ở giai đoạn A-la-hán. (3) 
Hñnamãna (ngã liệt mạn, hay ta kém người) là ý thức về sự thua 
kém người khác trên phương diện nào đó. Đây là một cảm giác 
được hình thành không phải trên căn bản của sự khiêm tốn hay 


62 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


kính trọng người khác mà do tính tự phụ và tự kiêu. Mia mai 
thay nó lại làm cho một người tỏ ra ngang ngạnh và khinh bỉ 
những gì mà người thuộc tâng lớp cao hơn có thể nghĩ về họ vì 
lẽ người ta xem họ hoàn toàn xa lạ đối với người ta vậy. Anh ta 
tự phụ bởi vì anh ta nghĩ rằng với kiêu sống không bị cắm đoán 
của mình anh ta được hưởng nhiều tự do hơn những người ưu 
việt hơn anh ta về những phương diện nào đó. Và ở đây cũng 
vậy một người có thể vượt qua được ý thức sai về sự hạ liệt ở 
giai đoạn nhập lưu và ý thức đúng ở giai đoạn A-la-hán trên 
thánh đạo. 


Loại Mạn khác là Tăng Thượng Mạn (atimäna) vốn có 
nghĩa là tự phụ thái quá. Mới đầu có thể một người chỉ tự xem 
mình ngang băng với người khác nhưng sau đó niềm tin này có 
thê phát triển thành tăng thượng mạn đưa anh ta tới chỗ có một 
quan niệm quá cường điệu về bản thân mình. Tự phụ thái quá 
luôn là nét-cá tính của các quan chức chính phủ, các bậc thầy 
tôn giáo, các nhà lãnh đạo và những người tự phụ về quyền uy 
của mình, về những phẩm chất đặc biệt của mình, về sự thiện 
xảo, về khả năng hay sự thành tựu của mình trong một số lãnh 
vực nào đó. Tất nhiên sự tự phụ thái quá này khiến cho họ kiêu 
căng, ngạo mạn trong các mỗi quan hệ giữa các cá nhân. Họ 
thường đề lộ sự tự phụ quá mức này trong các cuộc nói chuyện 
và trong các tác phẩm của họ. 


Loại tự phụ hay ngã mạn này thậm chí cũng gây bối rối 
cho một số người hành thiền khi họ đạt được những mức độ tâm 
linh nào đó như đắc được tuệ sanh diệt (udayabbaya ñãna) 
chăng hạn. Lúc đó họ có thê nghĩ là mình đang đạt được những 
tiến bộ tâm linh cao hơn thầy của mình. Vì thế chúng ta nên 
thực hành minh sát để khắc phục thói ngã mạn sai lầm này ở 


63 


Mahasr Sayadaw 


giai đoạn nhập lưu và nên cố gắng đạt đến đạo quả A-la-hán để 
loại trừ tính tự phụ mà chúng ta có thê tìm được sự biện minh 
nhờ những phâm chât đặc biệt nào đó chúng ta thực sự có. 


SỰ KHIÊM TÓN CỦA TRƯỞNG LÃO XÁ-LỢI- 
PHÁT 


Sự khiêm tốn của Trưởng Lão Xá-lợi-phất được xem là 
một bài học ở đây. 

Một lần nọ, Trưởng Lão Xá-lợi-phất và Trưởng Lão 
Mục-kiền-liên, hai vị đại đệ tử của Đức Phật, từ giã Đức Phật 
để lên đường du hành. Nhìn thấy Trưởng Lão Xá-lợi-phất có 
nhiều vị tỳ-kheo đi cùng, một vị sư nọ khởi tâm ganh ty. Vì thế 
vị ấy đã đi đến Đức Phật và vu khống rằng Xá-lợi-phất đã va 
quẹt vào người vị ấy và ra đi mà không một lời xin lỗi. Đức 
Phật biết rõ sự thực nhưng ngài vẫn cho người đi gọi Trưởng 
Lão đến và nói về lời phàn nàn của vị sư ấy. Xá-lợi-phất nói 
rằng việc làm như vậy đối với một người không có chánh niệm 
là điều có thể xảy ra. Nhưng ngài là người luôn luôn có chánh 
niệm về thân. Sau đó ngài kề lại sự kham nhẫn mà ngài đã thực 
hành bằng cách so sánh bản thân mình với một số vật. 

I. Xá-lợi-phất ví mình giống như đất nơi người ta vất 
bỏ mọi loại rác rưởi, sạch lẫn không sạch. Đất tiếp 
nhận đủ mọi thứ đồ dơ uế như phân cứt, máu mủ, 
đờm dãi, v.v... nhưng không phàn nàn hay ghê tởm. 
Ngài đã thực hành sự kham nhẫn giống như đặc tính 
của đất vậy. 


64 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


2. 3.4. Lại nữa, giống như đồ rác rưởi người ta đem vất 
vào nước, hay vất vào lửa hay gió. Nước, lửa và gió 
không bao giờ phàn nàn hay tỏ vẻ ghê tởm. Xá-lợi- 
phất cũng thực hành sự kham nhẫn đến mức độ phi 
thường như vậy. 


5.  Xá-lợi-phât cũng ví mình như một miêng giẻ chùi 
chân. Tức là ngài lúc nào cũng nhân nại và không 
phàn nàn. 


6. Xá-lợi-phất tiếp nhận thái độ của những người cùng 
đinh (Chiên-đà-la) — người thuộc giai cấp thấp hèn 
nhất của Ân-Độ, đối với những người Bà-la-môn giai 
cấp cao. Khi một người cùng đinh đi vào làng, người 
ấy phải gõ xuống đường với một cây gậy nhỏ đề báo 
cho những người khác biết mình đang đi đến, nhờ 
vậy người ta có thể tránh không để tiếp chạm với anh 
ta. Trưởng Lão Xá-lợi-phất nói rằng ngài có sự 
khiêm tốn gần đến mức tự hạ mình xuống giống như 
những người cùng đinh thấp hèn đó. 


7. Xá-lợi-phất ví mình giống như con bò đực gãy sừng 
luôn luôn ngoan ngoãn không dám tân công một aI 
cả. 


§.. Xá-lợi-phất ghê tởm tấm thân này của mình. Thái độ 
của ngài đôi với thân không khác hơn thái độ của 


65 


Mahasr Sayadaw 


người thanh niên hay thanh nữ sau khi đã tắm rửa 
sạch sẽ và trang điểm đẹp đẽ sẽ không cảm thấy thích 
thú khi bị quàng vào cô với xác một con thú thối tha 
vậy. 


9.. Xá-lợi-phất cảm thấy rằng mình đang mang cái gánh 
nặng của thân giông như chiêc bình đựng mỡ động 
vật có nhiều lỗ thủng đang rỉ chảy ra vậy. 


Khi Trưởng Lão Xá-lợi-phất nói với Đức Phật về sự 
kham nhẫn và kiêm tốn của mình như vậy, vị sư vu khống ngài 
vô cùng hối hận và đã xin lỗi Trưởng Lão về hành động sai lầm 
của mình. Trưởng Lão Xá-lợi-phất tha lỗi cho vị ấy và cũng xin 
vị ấy tha lỗi cho mình. 


Sự khiêm tốn của Trưởng Lão Xá-lợi-phất quả thực đáng 
để noi theo. Có lẽ có rất nhiều người trong chúng ta không thê 
thực hành đức khiêm tốn tới mức độ cao như ngài hoặc ngay cả 
không thê bỏ được thói ngã mạn thông thường một cách hoàn 
toàn. Nhưng tất cả chúng ta nên có gắng để chế ngự loại tăng 
thượng mạn (atIimana) hay mạn thái quá này. 


KIÊU HÃNH (MADA) VÀ PHÓNG DẠẬT (PAMÄDA) 


Bây giờ chúng ta đi đến cặp phiền não cuối, đó là kiêu 
hãnh (mada) và phóng dật (pamãda) được đề cập trong bài pháp 
của Trưởng Lão Xá-lợi-phất. Mada có nghĩa là say sưa với kiêu 
hãnh và pamaäda có nghĩa là sự không chú tâm chánh niệm hay 
phóng dật. Theo kinh điển Pã]i (Khuddaka Vibhanga) thì có hai 


66 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


mươi bảy loại Kiêu Hãnh (mada). Nói khác hơn, người ta có 
thê trở nên say sưa với kiêu hãnh bắt nguôn từ một trong hai 
mươi bảy nét của một cuộc sông tôt đẹp. 


Nét thứ nhất là thọ sanh (ãt). Ở Ấn Độ từ thọ sanh này 
muốn nói tới hệ thống giai cấp”. Có bốn giai cấp, đó là., giai 
cấp vua chúa hay quý tộc, giai cấp Bà-la-môn, giai cấp thương 
buôn và giai câp nô lệ. Vua chúa và Bà-la-môn thường chất 
chứa niềm kiêu hãnh do dòng máu hoàng tộc hay do sự đa văn 
học rộng của họ và điều này luôn làm cho họ mù quáng và phi 
lý giỗng như một kẻ say rượu hay giống như một con voi đực 
vô cùng hung hăng và đữ tợn dưới ảnh hưởng của sự tiết ra các 
tuyến (dục) theo mùa của nó. 


Một số người trở thành miếng mồi cho sự kiêu hãnh do 
sự dính mắc vào dòng tộc, sức khỏe, tuổi trẻ, sự sống lâu của 
họ v.v...Đối với nhiều người thì sự kiêu hãnh về sức khỏe hay 
tuôi trẻ của họ là một chướng ngại cho việc thực hành minh sát 
vì nó làm cho họ không lưu tâm đến bản chất không thê biết 
trước được của sự chết 


Lại nữa, kiêu hãnh có thê có nguồn gốc của nó trong sự 
thủ đắc của cải. Một số người quá hão huyền với tài sản tích 
cóp của mình đến nỗi không quan tâm đến việc thực hành chánh 


? Bến giai cấp xã hội ( Vana), sự phân biệt giai cấp ở Ấn Độ thời xưa theo chủ 

trương của giai cấp thống trỊ 

1. Giai cấp Sát đề ly (Khattiya), giai cấp vua chúa, giai cấp thống trị. 

2. Giai cập Bà la môn (Brahman4), giai cấp trí thức, tôn giáo. 

3. Giai cập thương gia (Vessa), giai câp hào phú, chủ thương, chủ điền. 

4. Giai cấp nô lệ (Suđda), giai cập của những kẻ nghèo khổ, làm thuê, làm tôi tớ. 
M. II. 128. 


67 


Mahasr Sayadaw 


niệm. Kiêu hãnh với những món quà mà người Phật tử dâng 
cúng có thể khiến một vị tu sĩ trở nên tự phụ đến nỗi lơ là cả 
việc thực hành Giới, Định, và Tuệ và điều này đã được nhấn 
mạnh rất nhiều trong Kinh Thừa Tự Pháp. 


Món quà mà người tại gia cư sĩ dâng cúng như một dẫu 
hiệu của sự kính trọng đặc biệt được gọi là Sakkara (tôn kính). 
Một vị tu sĩ thọ nhận của cúng dường kèm với lòng kính trọng 
sâu xa của người Phật tử này thường có khuynh hướng kiêu 
ngạo và tự phụ. Loại kiêu hãnh này đặc biệt liên quan đến các 
vị tu sĩ có tiếng tăm, như trụ trì, giáo thọ, v.v...những người 
luôn luôn trở nên ích kỷ và kiêu kỳ quá mức do quyền thế và 
địa vị lãnh đạo của họ. 


Thời Đức Phật có một vị đạo sư tên là Sañjaya (Sành- 
chạ-da). Ông có hai người đệ tử là Xá-lợi- -phất và Mục-kiền- 
liên. Khi hai vị này đắc nhập lưu trong giáo pháp của Đức Phật, 
họ nói với thầy mình về ý định muốn gia nhập Tăng Đoàn của 
Đức Phật (Buddhist Saaghä). Họ cũng khuyên thầy mình nên 
gia nhập tăng đoàn và thực hành Pháp. Tuy nhiên Sañjaya từ 
chối, ông nói rằng ông đã là một bậc đạo sư trong một thời gian 
quá lâu rôi, việc trở thành đệ tử của một vị thầy khác sẽ là điều 
nhục nhã cho ông. Hai vị khuyên thầy mình nên suy nghĩ kỹ về 
những gì ông sẽ phải làm vì rất nhiều người (trong số đệ tử của 
ông) sẽ bỏ rơi ông và tập hợp dưới trướng của Đức Phật, vì thế 
ông gần như không còn một người đệ tử nào cả. Lúc ấy Sañjaya 
nói rằng người ngu đông hơn người trí và như vậy người ngu 
tạo thành đa số của nhân loại sẽ đi đến với ông và chỉ một ít 
người có trí sẽ đi đến với Đức Phật mà thôi. Dường như ông 
biết rất rõ về sự ưu việt của Đức Phật nhưng không thê đi theo 
ngài vì tự hào về tài lãnh đạo của mình. Ngày nay cũng vậy, có 
một số vị thầy không thể tha thứ cho cái ý tưởng thực hành Pháp 


68 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


dưới sự hướng dẫn của một vị thầy khác. Đây là một hình thức 
của kiêu hãnh (mada) khiên người ta không thê trở thành kẻ 
thừa tự pháp được vậy. 


ĐỎ CHÚNG, SỰ GIÀU SANG, SẮC ĐẸP, KIÊN 
THỨC VÀ SỰ THÔNG MINH 


Bây giờ chúng ta sẽ bàn tiếp về năm nguyên nhân sanh 
kiêu hãnh khác, đó là., (1) có nhiều đồ chúng hay người đi theo 
mình, (2) nhiều của cải, (3) sắc đẹp, (4) kiến thức, và (5) trí 
thông minh sắc bén. Hai nguyên nhân đầu có lẽ không cần phải 
bàn chỉ tiết ở đây. Nguyên nhân thứ ba đặc biệt liên quan đến 
người nữ. 


Trong thời Đức Phật, Khema (Khê-ma), chánh cung 
hoàng hậu của vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara) rất hãnh diện về 
sắc đẹp của mình. Bà không bao giờ đi đến gặp Đức Phật vì sợ 
rằng ngài sẽ hạ thấp nhan sắc của bà trong bài thuyết pháp của 
ngài. Nhưng khi bà đến thăm vườn Trúc, đức vua đã khéo sắp 
đặt cho cuộc viếng thăm của bà theo cách bà không thê tránh 
gặp Đức Phật được. Tại đó bà kinh ngạc khi thấy một cô gái 
cực kỳ xinh đẹp đứng kế bên Đức Phật. Ngay lúc ấy bà nhận ra 
rằng Đức Phật không xem thường những người phụ nữ đẹp. Vì 
cô gái này đẹp hơn bà rất nhiều và cô còn đang đứng hầu quạt 
cho Đức Phật. Thực tế thì cô gái ấy là một ảo ảnh do Đức Phật 
tạo ra. Khi Hoàng Hậu đang ngắm nhìn cô gái, Đức Phật dùng 
năng lực thần thông làm cho cô gái dần dần trở nên già nua, 
bịnh hoạn và chết đi. Ngay lúc ấy Hoàng Hậu nhận ra những 
mầm mống của sự phân hủy cũng cô hữu trong cơ thể mình và 


69 


Mahasr Sayadaw 


khi Đức Phật thuyết Pháp cho bà, bả đắc được đạo quả A-la- 
hán. Về sau bà trở thành bậc thượng thủ thanh văn nữ đệ tử của 
Đức Phật với sự xuât chúng vê trí tuệ (trí tuệ đệ nhât). 


Một người phụ nữ khác tên là Janapadakalyäm cũng 
không đi đến đảnh lễ Đức Phật do kiêu hãnh về sắc đẹp của 
mình. Tuy nhiên cuối cùng cô buộc phải đến gặp Đức Phật, 
người cũng đã dẫn dắt cô đắc chứng A-la-hán thánh đạo theo 
cách tương tự (như với Hoàng Hậu Khema). Cô được gọi là 
Trường Lão Ni Nandã (Nandã Therï) và nhận được địa vị tối 
thắng về tu thiền trong giáo pháp của Đức Phật. Trước đây, 
trong chuyện tiền thân Đại Vương Kusa (Kusa Jataka), là công 
chúa Pabhavai xinh đẹp cô cũng bị sự kiêu hãnh này thống trị 
và tỏ ra khinh thường vua Kusa. 


Hai nguồn sanh Kiêu Hãnh khác là kiến thức thâm sâu 
và thông minh sắc sảo. Ở đây, kiến thức thâm sâu không có 
nghĩa là trí tuệ xuất phát từ việc hành thiền minh sát, vì người 
hành thiền đã đắc các tuệ minh sát sẽ không bao giờ có thái độ 
kiêu hãnh. Nó chỉ là kiến thức (sự hiểu biết) về các vấn đề thế 
gian, hay trí văn (suta), một loại trí có được do nghe hay học 
những lời dạy của Đức Phật. 


Thông minh sắc sảo (patibhanañana — biện tài trí), trí 
giúp người ta dễ dàng ứng khẩu (trong trả lời hay viết văn) hay 
trí khéo léo trong việc chọn lựa ngôn từ khiến cho bài nói 
chuyện hay bài viết của mình sáng sủa, chính xác và hiệu quả 
hơn. Nhờ sự thông minh sắc sảo này người ta cũng có thể tranh 
luận một cách thuyết phục và xử trí được tức thời các vấn đề. 
Trí thông minh sắc sảo và sự tháo vát này có thể là nhân sanh 
kiêu hãnh. 


70 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


THÂM NIÊN, KHỎ HẠNH, SỨC CHỊU ĐỰNG VÀ 
DANH TIẾNG 


Các nguyên nhân kế tiếp cho sự kiêu hãnh, với trường 
hợp của các vị tu sĩ là thâm niên trong tăng chúng và đối với 
người thế tục là thâm niên trong phục vụ chính phủ hay thái độ 
hồng hách đối với thuộc cấp của mình, hành khô hạnh, sức chịu 
đựng của cơ thể, như khả năng đi bộ nhiều giờ liền, danh tiếng 
(yasa) và sự thành tựu (iddh). 


Nguyên nhân thứ tư trong số đó là yasa — danh tiếng, 
yasa nghĩa đen là có nhiều người theo nhưng ở đây tôi nghĩ nó 
chỉ muốn nói tới danh tiếng hay sự nổi tiếng. Như vậy một vị 
tu sĩ có thê kiêu căng tự phụ khi vị ẫy có được sự nổi tiếng, 
chẳng hạn như là bậc thông thuộc Tam Tạng, hay một bậc Pháp 
sư hay một bậc Thiên sư. Kiêu hãnh thái quá có thể làm hư một 
viên chức chính phủ hay một vị tu sĩ. Nguyên nhân kiêu hãnh 
cuối cùng trong nhóm này là iddhi — sự thành tựu, iddhi không 
có nghĩa là thần thông như người ta thường hiểu về từ này 
nhưng sự thành tựu hay thành công lạ thường có thể làm phát 
sanh sự kiêu hãnh. 


CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC CỦA MADA (KIÊU 
HÃNH) 


Năm nguyên nhân khác của mada hay kiêu hãnh là giới, 
thiền, kiến thức đặc biệt hay sự khéo léo, một ngoại hình cao 
ráo và cân xứng. Kiêu hãnh có thể bắt nguồn từ sự chấp giới. 
Những người có giới trong sạch đôi khi nói năng một cách xắc 

71 


Mahasr Sayadaw 


xược với những người không g1ữ giới. Tuy nhiên, sẽ không phải 
là mada nêu một người nhắn mạnh đến sự trong sạch của giới 
với ý tốt và không có bất kỳ dấu hiệu nào của thái độ dạy đời 
(cho rằng mình đạo đức hơn) người khác. Nguyên nhân khác 
của mada là sự chứng đắc một mức độ thiền định cao nào đó 
(như đắc cận định hoặc an chỉ định — upacãra samadhi, hay 
appãnajhãna samädhi). Một người hành thiền đắc được những 
mức độ định này đôi khi có thể trở nên kiêu hãnh và nói với sự 
khinh thường những người không đắc. Một số người có thể 
không đắc được cận định (upacära) là do thiếu sự nỗ lực liên 
tục và chính bồn phận của người thiền sự là phải đặc biệt chú ý 
đến người hành thiền như vậy tuy nhiên bốn phận này không 
liên quan gì đến sự kiêu hãnh hay mada. Những người đắc sát- 
na định minh sát (vipassana khanika samadhi) thực thụ không 
có khuynh hướng kiêu hãnh. Lại nữa, ngày nay những người 
chứng đắc được các bậc thiền định rất hiếm và những trường 
hợp kiêu mạn thái quá do chấp vào thiền chứng như vậy hầu 
như cũng không có. 


Mặt khác một người cũng có thể bị kiêu hãnh thống trị 
do khả năng nổi trội trong một ngành học truyền thống hay 
trong một lãnh vực học thuật nào đó. Lại nữa, một người có 
thân hình cao mét bảy, mét tám, hay có một thân hình không 
quá thấp hay quá cao, cũng có thể là nguyên nhân sanh ra kiêu 
hãnh. Một người có thân hình cân đối hàm ý có chiều cao trung 
bình và cân nặng trung bình hay người ấy có một thân hình hoàn 
toàn không có những khuyết điêm, đây cũng được cho là những 
nguyên nhân làm phát sanh kiêu hãnh. Như vậy có cả thảy 27 
nguyên nhân phát sanh kiêu hãnh (mada) cản trở tiến bộ tâm 
linh của một người. Thảo nào, việc thực hành minh sát không 
hấp dẫn đối với những người tự mãn với sự phù phiếm của sức 


72 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


khỏe, giàu sang, học thức, tài lãnh đạo của họ không có gì đáng 
ngạc nhiên lắm. Một số người tin rằng đời sống giới hạnh của 
họ hay việc sử dụng chuỗi hột thường xuyên của họ sẽ xóa bỏ 
sự cần thiết phải hành chánh niệm. Tuy nhiên trong thực tế tất 
cả các hình thức khác nhau của kiêu hãnh và kiêu mạn này đều 
có hại cho tiến bộ tâm linh và vì vậy chúng cần phải được loại 
bỏ chúng bằng sự suy quán với chánh niệm. 


PAMÄDA HAY PHÓNG DẬT 


Ác pháp cuối cùng chúng ta phải vượt qua để tiến bộ trên 
đạo lộ giải thoát là phóng dật (pamada). Pamada được mô tả 
trong Khuddaka Vibhanga3 như không chánh niệm dẫn đến mắt 
tự chủ về hành vi, lời nói và ý nghĩ . Phóng dật được xem là ác 
pháp tồi tệ nhất và thô lậu nhất trong các loại ác pháp. Sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm tạo thành phóng dật về thân trong khi nói dối, 
nói lời chia rẽ, nói lời thô lỗ, và nói lời vô ích tạo thành phóng 
dật về khâu và chính phóng dật về ý đưa đến thèm muốn tài sản 
của người khác, âm mưu hại mạng người khác hay chấp nhận 
những tà kiến như tà kiến phủ nhận quy luật của nghiệp hay 
nhân quả. 


Như vậy pamaãda dẫn chúng ta đến chỗ làm điều ác về 
thân, khẩu và ý. Phóng dật có nghĩa là buông thả tâm thay vì 
kiềm chế nó, cũng như tháo dây cột con bò để cho nó đi tìm 
thức ăn theo ý muốn vậy. Thuốc giải cho phóng dật là nghiêm 
trì giới luật. Việc kiên trì thực hành thiền định sẽ ngăn được 


3 The name given to the section on Pãcittiya which occurs in the Sutta Vibhanga 
of the Vinaya Pitaka. Vin.1v.1 74, 345. 
73 


Mahasr Sayadaw 


phóng dật trong ý nghĩ, trong khi thực hành thiền minh sát, với 
mỗi hoạt động ghi nhận có nghĩa là người hành thiên đã diệt 
hoàn toàn tâm phóng dật đôi với đôi tượng ghi nhận. 


Trên Thánh đạo phóng dật được bứng gốc khi người 
hành thiền thành tựu những tiến bộ liên tiếp từ giai đoạn này 
đến giai đoạn khác. Như vậy ở giai đoạn nhập lưu, tâm phóng 
dật bất thiện đưa đến việc phạm giới một cách trăng trợn hoàn 
toàn bị tiêu diệt. Kế đến, bất lai đạo (anagami magøga) tạo ra sự 
diệt hoàn toàn của những tâm phóng dật làm phát sanh những 
tư duy bất thiện như tư duy tham dục, tư duy sân hận, và với sự 
chứng đắc A-la-hán thánh đạo bảo đảm sự diệt hoàn toàn của 
các tâm phóng dật còn lại khác như phóng dật tạo ra hữu ái 
(mong muốn tái sanh). Tuy nhiên trong chú giải Kinh Vattha 
của Trung Bộ thì nói rằng người hành thiền ở giai đoạn bắt lai 
(anägãmi) đã vượt qua được bốn phiền não, đó là, sân hận, phẫn 
nộ, hiểm độc và phóng dật. Như vậy, theo bản chú giải này, 
những phiền não vẫn còn nắn ná trong bậc thánh A-na-hàm như 
hữu ái, ngã mạn, vô minh, v.v... không thuộc vào phạm trù 
Phóng Dật (pamada). 


Vì thế, để diệt hoàn toàn những phiền não phôi hợp với 
phóng dật nhât thiệt chúng ta phải thực hành bát chánh đạo cho 
đên khi chứng đăc đạo quả bât lai (anagami magga) vậy. 


Pamada, như đã định nghĩa, là không có sự chế ngự đôi 
với năm giác quan. Nói cách khác, chính pamada hay phóng dật 
nghĩ đến các trần cảnh, chính phóng dật khát khao hay thích thú 
trong các trần cảnh ấy. Vì thế, Đức Phật chỉ dạy các vị tỳ-kheo 
không thọ dụng bốn nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đó là y 
áo, vật thực, thuốc trị bịnh và chỗ trú ngụ hay cốc liêu, để thỏa 
mãn lòng dục mà thọ dụng chỉ để bảo tồn sự sống. Biện pháp 
chữa trị hiệu quả cho phóng dật là thực hành thiền chỉ và thiền 

74 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


minh sát. 


Phóng dật dưới hình thức đắm chìm trong các tư duy 
tham dục không đến nỗi thô như phóng dật bộc lộ ra dưới hình 
thức vi phạm những giới căn bản (sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm,...). Những biện pháp ngăn ngừa phóng dật đối với các 
dục trần là như lý tác ý, chánh niệm liên tục và tự chế. Điều tốt 
nhất đề làm là ghi nhận liên tục tiến trình danh-sắc như phồng 
Và XẸP, V.V... 


Thiếu nghiêm túc trong thực hành minh sát chắc chắn sẽ 
làm phát sanh phóng dật dưới hình thức phạm giới, tư duy tham 
dục, phóng tâm. Người hành thiền không thể thoát khỏi phóng 
dật nêu vị ây không mạnh mẽ, kiên quyết, và kiên trì trong pháp 
hành. Chính phóng dật (làm cho) thiền không hăng hái, lúc hành 
lúc không, hành ít ngỉ nhiều hay buông lơi tinh tấn hay từ bỏ 
việc thực hành hay không thực hành liên tục và kiên trì. 


SÁU LOẠI PHÓNG DẬT 


Đến đây người đọc đã có một khái niệm nào đó về 
Pamãda mà chúng tôi có thê mô tả như sau. (1) Pamäda hay 
phóng dật trong hình thức vi tế nhất và yếu nhất của nó chúng 
ta có thể nhận dạng được là tâm thỉnh thoảng lang thang (phóng 
tâm) và quên ghi nhận. (2) Ít vì tế hơn là loại Phong Dật khiến 
chúng ta lơ đễnh để cho một số cảnh trần (đối tượng của giác 
quan) thoát khỏi sự chú ý của chúng ta. (3) Tệ hại hơn là loại 
Phong Dật dẫn đến những tư duy tham dục. (4) Tác hại hơn là 
loại phóng dật khiến chúng ta đắm chìm trong các dục lạc. (5) 
Nguy hiểm hơn nữa là loại Phóng Dật tạo ra ước muốn sát sanh, 


75 


Mahasr Sayadaw 


trộm cắp, tà dâm, nói dối hay những điều ác khác. (6) Tôi tệ 
nhất là loại phóng dật tìm được sự bộc lộ ra bằng hành động ác 
hay lời nói ác. 

Mỗi người Phật tử nên cô gắng để được giải thoát khỏi 
hai loại Phóng Dật sau cùng này. Loại phóng dật thứ tư phải 
được vượt qua bởi các vị ty-kheo và những người tại gia cư sĩ 
thực hành minh sát. Người hành thiền nên luôn luôn giữ chánh 
niệm và ngăn ngừa loại phóng dật thứ ba, đó là những tư duy 
tham dục. Nếu những tư duy tham dục sanh khởi trong lúc đang 
hành chánh niệm, chúng phải được ghi nhận và loại trừ ngay 
lập tức. Còn về những người hành thiền miên mật đề đạt đến 
các thánh đạo và thánh quả thì nên có gắng cho đến khi được 
thoát khỏi hai loại phóng đật vi tế đầu tiên. 


Ghi nhận liên tục tiến trình thân-tâm trên căn bản từ sát- 
na này đến sát-na khác và thực hành các pháp minh sát đạo 
(vipassanã magga dhammas) dẫn đến đạo quả nhập lưu vốn bảo 
đảm sự diệt hoàn toàn của sáu phiền não, đó là., vô ơn, tự phụ, 
ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá và đạo đức giả. Ở giai đoạn bất lai đạo 
sân (dosa hay vyãpãda), phẫn nộ, hiểm độc và không chánh 
niệm bị diệt hoàn toàn. Cuối cùng ở giai đoạn A-la-hán thánh 
đạo tham, cứng đầu, hợm hĩnh, mạn, tăng thượng mạn và kiêu 
hãnh bị bứng gốc. Sự diệt hoàn toàn của mười sáu phiền não 
này vào lúc chứng đắc thánh đạo được mô tả trong chú giải bài 
kinh Vatthùpama sutta (Kinh Ví Dụ Tắm Vải) của Trung Bộ và 
những lời dạy khác của Đức Phật. 

Theo chú giải của bài kinh này thì Phóng Dật bị diệt hoàn 
toàn ở Bất Lai Đạo nhưng vẫn còn những phiên não, như chấp 
thủ vào cuộc sống (ái sắc, ái vô sắc), vô minh, ngã mạn đối với 
những gì mình thực sự có và các phiền não khác. Vì thế người 
hành thiền sẽ phải tiếp tục thực hành bát chánh đạo cho đến khi 

76 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


đắc chứng A-la-hán thánh đạo bảo đảm sự diệt hoàn toàn của 
tât cả phiên não. Chỉ lúc đó người hành thiên hay vị tỳ-kheo 
mới trở thành kẻ thừa tự pháp xứng đáng theo lời dạy của Đức 
Phật. 


Việc thực hành bát chánh đạo là tuyệt đối cần thiết để 
diệt trừ kiêu mạn và phóng dật. Việc thực hành này đòi hỏi phải 
có sự quán chiếu liên tục tiễn trình thân-tâm hay năm thủ uân 
sanh khởi từ mỗi hoạt động thấy, nghe,... Với sự phát triển của 
chánh định (samma samadhi) hay sát-na định minh sát 
(vipassanakhamika samadh) khi thực hành như vậy, người hành 
thiền có được cái nhìn sáng suốt để phân biệt giữa danh (nama) 





như bản chất vô thường của các hiện tượng. Cái nhìn thấu suốt 
này không phải kiến thức bình thường mà nó là trí tuệ thể nhập 
và phi thường. Mỗi khoảnh khắc có cái nhìn thấu suốt như vậy 
có nghĩa là các phiền não đã được tiêu diệt tạm thời và cuối 
cùng minh sát trí liên quan đến nhập lưu đạo sẽ sanh khởi, và 
Niết-bàn được chứng ngộ. 


VỊ tỳ-kheo hay hành giả có được những tuệ minh sát như 
vậy và vượt qua được những phiền não như vậy xứng đáng 
được khen ngợi bất kê chỗ đứng của họ trong tăng là gì. Họ đã 
trở thành những kẻ thừa tự pháp đích thực. Trưởng Lão Xá-lợi- 
phất — vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật, nhắn mạnh đến sự 
cần thiết của việc thừa tự pháp nhưng điều khó hiểu là chúng ta 
sẽ thừa tự pháp dưới dạng đạo, quả và Niết-bàn như thế nào nếu 
chúng ta không biết cách thực hành bát chánh đạo hợp với 
những lời dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkapavattaana Sutta), Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipatthana sutta), Kinh Đại Bồn (Mahäpadãäna sutta), 


77 


Mahasr Sayadaw 


v.v... Nhưng khi tôi thực hành minh sát trên căn bản của những 
lời dạy này tôi thấy việc thực hành rất rõ ràng đối vớitôi và cũng 
không khó để dạy nó. Những ai thực hành theo những chỉ dẫn 
của tôi một cách tín thành sẽ thấy pháp hành này thực sự lợi 
ích. 


Thực hành bát chánh đạo cũng giống như uống một viên 
thuốc quý đề điều trị các chững bệnh ác hiểm. Thuốc quý giúp 
chúng ta vượt qua nhiều loại bịnh như thế nào, thực hành bát 
chánh đạo cũng giúp chúng ta loại trừ những loại phiền não 
khác nhau như vậy. Trước tiên chúng ta phải thực hành đạo đi 
trước (pubbabhaga magga) hay minh sát đạo (vipassana 
magza). Việc thực hành này chỉ hiệu quả nếu chúng ta ghi nhận 
tiến trình đanh-sắc đưới dạng thủ uân (upädãnakkhandh3) trên 
căn bản từ sát-na này đến sát-na khác. Thực hành như vậy sẽ 
dẫn đến cái nhìn thấu suốt (minh sát trí) vào bản chất thực của 
tâm và vật chất hay danh-sắc, đó là bản chất vô thường, bắt toại 
nguyện, v.v... của chúng. Những minh sát trí sanh khởi theo 
cách này tạo thành các minh sát đạo (vipassanã magsas) như 
chánh kiến, chánh tư duy,.... Đây là đạo đi trước dẫn đến Thánh 
Đạo. Khi minh sát đạo đã được khéo thiết lập, thánh đạo thuộc 
bát chánh đạo sẽ khởi sanh. 


HAI CÁCH THỰC HÀNH 


Chú giải mô tả hai cách thực hành bát chánh đạo. Có SỐ 
hành giả thực hành minh sát định hướng-tịnh chỉ (samatha- 
Oriented vipassan3) trong khi số hành giả khác thực hành thiền 
chỉ định hướng minh sát (vipassanã-oriented samatha). Một số 
người tu tập cận định (upacara samadhi) hay an chỉ định 


78 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


(appanäsamadhi) trước khi hành minh sát. Đây là Chỉ 
(samatha). Nói cách khác, thực hành bát chánh đạo có hai loại: 
(1) Hành minh sát đạo sau khi đã đạt đến định của thiền chỉ và 
(2) Hành minh sát đạo mà trước không có gắng để đắc định của 
thiền chỉ. Định của thiền chỉ là an chỉ định (appãna) hay jhãna 
samädhi (tức định của một bậc thiền nào đó), trong khi upacãra 
là cận định hay định đi trước định của bậc thiền nhờ đó người 
hành thiền có được sự an tịnh đến điểm thoát khỏi mọi triền cái 
(n1varana). 


Đối với một số người hành thiền một trong hai loại định 
này tạo thành căn bản cho việc hành minh sát. Thực hành minh 
sát đòi hỏi phải có trí hiểu biết về danh-sắc, mối tương quan 
nhân-quả của chúng, sự tan hoại, vô thường của chúng, v.v... , 
Cuối cùng trí này sẽ làm phát sanh các thánh đạo như nhập lưu, 
nhất lai, bất lai đạo, ....và trên thánh đạo này các kiết sử 
(samyojanas) và những phiền não tùy miên sẽ được diệt trừ dần 
dần cho đến khi diệt hoàn toàn ở A-la-hán thánh đạo. 

Chú giải cũng mô tả một loại pháp hành minh sát thuần 
túy để đắc Thánh Đạo. Pháp hành này không bao hàm hai loại 
định của thiền chỉ mà liên quan đến việc quán các uẫn, hay tiến 
trình danh-sắc dưới hình thức các đặc tính của chúng, đó là., vô 
thường, khổ và vô ngã. Việc quán các đặc tính này sẽ dẫn đến 
các giai đoạn minh sát trí khác nhau như trí phân biệt giữa danh 
và sắc. v.v... Điều này có nghĩa là người hành thiền có được 
Kiến Tịnh (ditthivisuddhn) vôn thường phát sanh từ Tâm Tịnh 
(cittavisuddhi). Ở đây sự thanh tịnh của tâm hàm ý sự giải thoát 
khỏi các triền cái và như vậy mặc dù pháp hành minh sát này 
bỏ qua hai loại định của thiền chỉ nó vẫn phải dựa trên những 
øì chúng ta gọi là sát-na định minh sát (vipassana khamika 


79 


Mahasr Sayadaw 


samadhi). Vì thế, mặc dù người hành thiền có thể bỏ qua hai 
loại định của thiền chỉ, song vị ấy không thể làm như vậy với 
sát-na định minh sát vốn được xem là tuyệt đối cần thiết cho 
việc thực hành minh sát. 


Chú giải cũng đề cập đến trạng thái nhất tâm xuất phát 
từ sự chú ý đến các đối tượng giác quan thích đáng. Ở đây 
những đối tượng giác quan thích đáng có nghĩa là các hiện 
tượng tâm và vật lý tạo thành những đôi tượng của sự minh 
quán. Pháp hành minh sát loại bỏ các đối tượng bên ngoài vốn 
không liên quan đến cái nhìn thấu suốt vào bản chất vô thường, 
khổ, v.v... và dẫn đến sự suy nghĩ và tư duy lan man. 


Với sự phát triển của Định, người hành thiền không còn 
thấy tâm mình lang thang nữa. Tâm ghi nhận và đối tượng ghi 
nhận được điều chỉnh một cách hoàn hảo. Không có tâm nào 
thoát khỏi sự ghi nhận của vị ấy. Có thể nói lúc này tâm trở 
thành một chuỗi tâm ghi nhận. Các đối tượng ghi nhận có thê 
thay đổi nhưng chúng vẫn hòa điệu với tâm ghi nhận. Ở những 
khoảnh khắc (tâm ghi nhận và đối tượng ghi nhận làm việc hiệu 
quả) như vậy các triền cái bị diệt hoàn toàn và sự an tịnh được 
gọi là sát-na định minh sát phát sanh. 


Trên căn của định hay sự thanh tịnh tâm (citta visuddhi) 
này việc hành chánh niệm dần dần sẽ dẫn đến cái nhìn thấu suốt 
vào sự phân biệt giữa danh và sắc hay gọi theo thuật ngữ Päli 
là nãmarũpaparicchedañana (danh-sắc phân biệt trí), kế đến là 
cái nhìn thấu suốt vào mối quan hệ nhân và quả 
(paccayapariggahañäna nhân duyên phân biệt trí); và sau đó là 
cái nhìn thấu suốt vào tiến trình sanh và diệt hay sự bắt đầu và 
chấm dứt của mọi hiện tượng cùng với bản chất vô thường, khô, 
vô ngã của chúng. 


S0 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Cách thực hành này bắt đầu với việc quán danh-sắc dưới 
dạng các đặc tính như vô thường, khô, vô ngã,... của chúng. Do 
đó trong pháp hành này minh sát trí sanh khởi trước và định hay 
sát-na định minh sát xuất hiện nối theo sau nó. Nói cách khác, 
trong pháp hành nảy vipassanã (minh sát) được ưu tiên hơn định 
(samatha). 


Vì vậy tầm quan trọng của việc thực hành thiền minh sát 
là điều rất khó để nói hết được. Vì chỉ có thực hành minh sát 
mới dẫn đến sự chứng đắc các thánh đạo, thánh quả và Niết- 
bàn khiến cho chúng ta trở thành kẻ thừa tự Pháp đích thực của 
Đức Phật. 


PHỤ LỤC 


Nhắc lại câu chuyện của tỳ-kheo Kapila và các vị tỳ- 
kheo ác tánh khác đề cập trong bài Kinh Thừa Tự Pháp 
(Dhammadãäyadä Sutta). Dưới đây là câu chuyện đầy đủ về tỳ- 
kheo Kapila trong chú giải Kinh Nipata. 


Sau khi Đức Phật Ca-Diếp (Buddha Kassapa) nhập vô 
dư Niết-bàn trong tăng chúng lúc ấy có hai anh em tên là 
Sodhana và Kapila. Mẹ của họ, Sadhani và người em gái tên 
Tapa cũng gia nhập giáo hội tỳ-kheo mi. Người anh nghiên cứu 
giới luật trong năm năm, sau đó thực hành Pháp và trở thành 
một bậc A-la-hán. Người em hết lòng nghiên cứu kinh điển và 
trở thành một vị tỳ-kheo đa văn. 


Nhờ kiên thức vê Pháp của mình, vị ây có nhiêu đô 
chúng và được chu câp tài vật một cách đây đủ. Tự mãn với sở 


81 


Mahasr Sayadaw 


học của mình, vị ấy trở nên quá tự tin và kiêu ngạo. VỊ ấy chống 
báng các vị ty-kheo khác trong mọi vấn đề và khi tăng chúng 
cố gắng thuyết phục vị Ấy, vị ây sẽ vặn lại băng những lời lẽ 
lăng mạ. Người anh cô gắng làm cho vị ấy thấy ra điều phải trái 
nhưng vô ích và cuối cùng vị ấy bị các đồng phạm hạnh có giới 
bỏ rơi. 


Vị ấy không sống một cuộc đời giới hạnh, những người 
đi theo VỊ ây cũng vậy. Một dịp nọ tại cuộc họp của chư tăng vị 
ấy thách thức xem ai có thể tụng đọc được Giới Bồn 
(patimokkha). Không ai có thê làm được việc đó. Thấy vậy vị 
ây nói, “Các vị có nghe Giới Bồn hay không nghe ng Bồn 
cũng không thành vân đề. Vì lẽ không gì là Giới Luật cả”, và vị 
ầy rời hộ chúng. Theo cách này, vị ây đã làm nhiều điều tồn hại 
cho giáo pháp của Đức Phật Ca-diếp. 


Chính trong ngày hôm đó, Trưởng Lão Sodhana, anh của 
vị ấy nhập vô dư Niễt-bàn. Còn về Kapila, vào lúc chết vị ấy bị 
đọa vào địa ngục A-tỳ, mẹ và em gái của vị ấy cũng vậy, do 
nghiệp măng nhiếc các vị tỳ-kheo giới đức. 


Đến thời Đức Phật Gotama của chúng ta Kapila, do ác 
nghiệp còn dư sót, tái sanh làm một con cá lớn nơi một con sông 
gần thành Sá-vệ (Sãvatthi). Con cá có màu vàng rất đẹp nhưng 
miệng của nó luôn toát ra mùi xú uế. Một hôm, con cá bị người 
ta bắt và đem đến cho đức vua. Vua mang nó đến Đức Phật và 
hỏi ngài xem vì sao con cá có màu vàng đẹp mà miệng lại toát 
mùi hôi thối như vậy. Nhân đó Đức Phật nói về tiền kiếp của 
con cá này như là tỳ-kheo Kapila đa văn trong thời Đức Phật 
Kassapa. Đức Phật cũng nói cho vua biết Kapila này đã xỉ vả 
các vị tỳ-kheo không đồng thuận với ông ta như thế nào; và ông 
đã làm những điều tốn hại đến giáo pháp của Đức Phật Ca-diếp 
ra sao; và do quả của khẩu nghiệp ác vị ấy phải chịu tái sanh 

82 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


trong cõi súc sanh như hiện nay. Sở đĩ vị Ấy, có thân sắc vàng là 
vì những nỗ lực quảng bá giáo pháp của vị ấy và miệng có mùi 
hôi thối là do thói hay công kích các vị tỳ-kheo khác. 


Sau đó Đức Phật hỏi con cá: 

“Phải chăng ngươi là tỳ-kheo Kapila?” 

“Vâng, bạc Đức Thế Tôn, con là tỳ-kheo Kapila.” 

“Từ nơi đâu ngươi đến đây?” 

“Con đến từ địa ngục A-tỳ, bạch Đức Thế Tôn.” 

“Anh của ngươi hiện giờ ở đâu?” 

“Vị ấy đã nhập Vô Dư Niết-bàn rồi, bạch Đức Thế Tôn.” 
“Mẹ ngươi hiện ở đâu?” 

“Bà ấy đang trong đại địa ngục, bạch Đức Thế Tôn.” 
“Em gái ngươi ở đâu?” 


“Cô ấy cũng đang trong đại địa ngục, bạch Đức Thế 


“Bây giờ ngươi sẽ đi đâu?” 


“Con sẽ đi đến địa ngục A-tỳ lại, bạch Đức Thể Tôn.” 


Rồi con cá chết và rơi vào địa ngục A-tỳ. Những người 
được nghe câu chuyện này cảm thây vô cùng kinh hãi. Sau đó 
Đức Phật thuyêt bài kinh Kapila bắt đâu với bài kệ sau. 


83 


Mahasr Sayadaw 


Dhamma cãriyam brahmacäriyam 
Etadahu vasuttamam 
PabbajJitop1 ce hoti 


Agara anagArIyam. 


Kinh Kapila gồm mười bài kệ (gãthãs) và cốt tủy của lời 
dạy Đức Phật trong kinh có thê tóm tắt như sau. 


Đức Phật dạy mười thiện nghiệp và bát chánh đạo kê 
như thánh pháp. Cho dù một người đã từ bỏ đời sống của người 
gia chủ và sống đời không gia đình của một vị tỳ-kheo, nếu vị 
ây nói năng thô lỗ và thích thú trong việc hành hạ các chúng 
sanh khác, đời sống của người ấy cũng là vô ích và thấp hèn, 
nó chỉ đưa đến sự tăng trưởng của các phiền não. 


Vị tỳ-kheo còn ưa thích tranh luận với người khác là vẫn 
còn chìm đắm trong vô minh. Vị ấy không thể hiểu rõ giá trị 
hay thưởng thức được chân diệu pháp mà những bậc đa văn 
thuyết giảng. Do vô minh người ấy không biết rằng sự công 
kích thô lỗ các bậc A-la-hán, những vị đã chứng đắc đạo quả, 
cãi lại họ, cho rằng họ không biết gì là một phiền não đưa đến 
địa ngục. 


Vị tỳ-kheo mù quáng làm các điều ác như vậy sẽ đọa 
xuống bốn cõi khổ, trải qua vô lượng kiếp trong tối tăm, ảm 
đạm và phải chịu đựng rất nhiều khổ đau. Ví như một cái hố 
lớn chất chứa phân dơ nhiều năm sẽ khó làm cho sạch lại được 
như thế nảo, cũng vậy, một vị tỳ-kheo chất chứa đây tội lỗi 
giống như Kapila sẽ rất khó để thanh lọc hết mọi bất tịnh của 
mình. 


84 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Vì thế người xuất gia phải nhìn nhận vị tỳ-kheo giống 
như Kapila là người khuynh hướng về các dục lạc, luôn nghĩ 
đến tham dục, làm những điều ác và có liên hệ mật thiết với 
những phụ nữ phóng đãng, và cố gắng tránh xa những người 
như vậy. Chúng ta nên đoàn kết lại để loại trừ những vị sư đôi 
bại, những vị sư hay gây chuyện rắc rối và tôi tệ như Kapila. 


Sau khi loại trừ những vị sư đáng chê trách, những vị sư 
được cho là có tâm địa độc ác và sở hành ác, chúng ta nên tạo 
thành một cộng đồng các vị sư hiền thiện sống chung với nhau 
và thực hành pháp chúng với nhau trên căn bản của tình đoàn 
kết, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Theo cách này chúng ta sẽ 
đạt được các tuệ minh sát đầy đủ và cuối cùng đạt đến đạo quả 
A-la-hán và Niết-bàn đoạn tận mọi khổ đau. 


Đây là nội dung đầy đủ của lời Đức Phật dạy trong kinh 
Kapila. Theo chú giải, sau khi nghe xong bài pháp những người 
đem con cá đến đều xin gia nhập tăng đoàn, thực hành pháp và 
không bao lâu thì chứng đắc đạo quả A-la-hán. 


Papabhikkhu sutta, Nidãna vagga, Sarhyutta nikãya 


Lần nọ, khi Đức Phật đang trú tại Trúc Lâm Tịnh Xá ở 
Rãjagaha (Vương Xá), lúc bấy giờ Tôn Giả Mục Kiền Liên và 
Tôn Giả Lắc-khá-ná (Lakkhana) sống trên đỉnh núi Gich-chá- 
kut-tá (Gijjhakutta). Một hôm hai vị Tôn Giả ấy xuống núi để 
đi vào Kinh Thành khất thực. Tại một nơi nọ trên đường đi Tôn 
Giả Mục Kiền Liên mỉm cười. Tôn Giả Lắc-khá-ná (Lakkhana) 
bèn hỏi lí do tại sao. Mục Kiền Liên nói rằng giờ chưa phải thời 
để trả lời câu hỏi này và nói thêm câu hỏi ấy nên được hỏi trước 
mặt Đức Thế Tôn. 

Sau khi đi khất thực xong, hai vị Tôn Giả đi đến Đức 

85 


Mahasr Sayadaw 


Phật. Rồi trước mặt Đức Phật Tôn Giả Lắc-khá-ná (Lakkhana) 
đã hỏi câu hỏi trước trở lại và Mục Kiên Liên trả lời như sau: 

“Khi tôi từ trên núi đi xuống, tôi nhìn thấy một vị tỳ- 
kheo đi ngang qua hư không. Y của vị tỳ-kheo ấy đang bốc 
cháy, bình bát và toàn thân vị ấy cũng vậy. Vị ấy gào la trong 
đau đớn. Thực sự vị ấy là một ngạ quỷ và lúc nhìn thấy vị ấy 
tôi rất đỗi kinh ngạc khi biết răng một chúng sanh như vậy có 
hiện hữu.” 

Ở đây, Tôn Giả Mục Kiền Liên bị chấn động mạnh với 
lòng bi mẫn, ngài thương xót cho vị tỳ-kheo ngạ quỷ cũng như 
những chúng sanh khác được cho là sẽ phải chịu cái khổ như 
vậy bao lâu họ còn luân quần trong vòng luân hồi này. Ngài 
mỉm cười bởi vì ngài biết răng ngài đã chấm dứt được tất cả 
những khổ đau ấy. 


Kế đó Đức Phật nói như sau: “Này các f)-kheo, những 
đệ tử của ta có nhiêu trí tuệ có thể thấy được những chúng sanh 
như vậy. Các vị ấy có thể đựa ra một lời giải thích được mình 
chứng bằng chính mắt mình để ủng hộ cho lời dạy của ta. Vào 
cái đêm thành đạo ta đã thấy những chúng sanh này. Nhưng ta 
không nói cho ai biết về điễu đó vì sự tiết lộ của ta sẽ làm cho 
những kẻ hoài nghỉ bị tốn hại. Này các tỳ-kheo, ngạ quỷ đó là 
một ác tỳ-kheo trong thời Đức Phật Ca- -diệp (Kassapa Buddha). 
Do quả của ác nghiệp mà vị ấy làm vị ấy đã phải chịu khổ rong 
địa ngục rất nhiêu kiếp. Do quả dư sót của ác nghiệp, vị ấy bây 
giờ đang chịu đau khổ với thân hình bốc cháy như vậy. ` 


Chú giải giải thích từ Pãpabhikkhu (Ác Tỳ-Kheo) 


S6 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Pãpabhikkhu hay ác tỳ-kheo là một vị sư lạm dụng bốn 
nhu yếu phẩm của cuộc sống, đó là., thực phẩm, chỗ trú ngụ, y 
phục và thuốc trị bịnh do người cư sĩ tin răng nhờ cúng dường 
đến các vị sư giới đức như vầy họ sẽ được lợi ích. Trong khi đó 
những ác tỳ-kheo này không thực hành sự chế ngự thân và khẩu; 
đã thâu nhận những món vật dụng ấy bằng mọi cách và buông 
thả cho những khuynh hướng xấu của mình. Do đó, vào lúc chết 
họ phải chịu khổ trong địa ngục và đến thời kỳ của Đức Phật 
Gotama hiện tại họ tái sanh trong cõi ngạ quỹ (peta) dưới hình 
thức một vỊ sư. 


Cũng có thể nói tương tự như vậy với các ngạ quỷ là tỳ- 
kheo ni hư hỏng hay sa di hư hỏng trong các kiếp trước. Câu 
chuyện về những ngạ quỷ này được tìm thấy trong Tương Ưng 
Bộ Kinh và Tạng Luật (Vinaya Pitaka). Những ngạ quỷ này là 
vô hình ngay cả đối với một bậc A-la-hán như Tôn Giả Lắc- 
khá-ná (Lakkhana). Có lẽ có rất nhiều ngạ quỷ vì có nhiều vị 
tỳ-kheo và tỳ-kheo ni hư hỏng trong thời kỳ Đức Phật Ca-Diếp. 
Họ phải chịu khổ trong địa ngục và rồi trở thành những ngạ quỷ 
bởi vì họ đã phi báng các vị sư giới đức và không sống đúng 
theo lời dạy của Đức Phật trong những kiếp trước. 

Vì thế thực hành đề trở thành kẻ thừa tự pháp đích thực 
dưới hình thức đạo quả và Niết-bàn hay ít nhất cũng là kẻ thừa 
tự pháp hạng hai dưới hình thức giữ giới và bố thí là hết sức 
quan trọng. 


Cầu mong cho tất cả mọi người có thể thực hành giới, 
định, và tuệ một cách tín thành và đạt được địa vị của kẻ thừa 
tự pháp đúng nghĩa. 


87 


Mahasr Sayadaw 


GIẢNG GIẢI KINH ĐẾ THÍCH VẤN ĐẠO 
(SAKKA-PAÑHA SUTTA) 


Sakka trong văn học Phật giáo là tên gọi vị chúa tế hay 
vua của chư thiên và pañha có nghĩa là hỏi. Như vậy Sakka- 
pañha sutta là bài kinh nói về sự thịnh vượng của các chúng 
sanh được Đức Phật thuyết trong hình thức trả lời cầu hỏi của 
vua trời Đề Thích. 


Sakka hỏi Đức Phật như sau: “Bạch Đức Thế Tôn, có 
những chư thiên, con người, a-tu-la, các loài rồng (nãgas), Càn- 
thát-bà (gandhabbas) các chúng sanh khác. Những chúng sanh 
này đều mong muốn được sống không có tranh cãi, không có 
những xung đột, hận thù và buồn giận lẫn nhau. Tuy thế họ lại 
không thoát khỏi những tai họa này. Những phiền não trói buộc 
(samyojana - kiết sử) nào khiến cho họ không thể hoàn thành 
được ước muốn của họ như vậy?” 


Chư thiên ở đây hình như muốn tới các vị chư thiên ở 
cõi Tứ Đại Thiên Vương (Catumaharaja) và cõi Đạo Lợi 
(Tãvatirnsã) vì những vị chư thiên này Sakka biết rất rõ. Thiên 
chúng a-tu-la lúc đầu là kẻ thù của chư thiên cõi Đạo Lợi vì họ 
thường chiến đấu với nhau như trong Kinh Dhajagga và các bản 
kinh khác đã đề cập. Trước đây A-tu-la sống ở cõi trời Đạo Lợi 
nhưng họ thường uống rượu say sưa, nên Sakka nhân lúc họ say 
rượu đã đây họ xuống chân núi Tu-Di (Meru). Nãgas hay Rồng 
là một loại mãng xà với năng lực thần thông có thể thực hiện 
những điều kỳ diệu. Càn-thát-bà (Gandhabba) là một loại chư 
thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương xuất sắc về lãnh vực ca múa, âm 
nhạc và các hoạt động văn hóa khác của cõi chư thiên. Cũng có 
những Yakkha (Dạ-xoa), một loại chư thiên giống như yêu 


88 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


quái, súc vật và v.v... 


Chư thiên, loài người và các chúng sanh khác thuộc cõi 
dục giới này đều có thiện ý. Họ muôn được thoát khỏi sân hận. 
Họ không muốn nuôi dưỡng oán thù và hành hạ lẫn nhau hay 
không muốn trở thành kẻ thù của nhau. Họ cũng không muôn 
bị bạc đãi hoặc bị tống tiền. Tóm lại, tất cả mọi chúng sanh đều 
khao khát một cuộc sông an toàn, bình yên, tự do và hạnh phúc. 
Tuy vậy, họ lại bị vây quanh với bao nguy hiểm, bất hạnh và 
đau khổ. Phiền não (kilesa) nào khiến cho tình trạng này xảy 
ra? Ngày nay chúng ta thường nghe những tiếng kêu gào cho 
hoà bình thế giới và sự thịnh vượng của nhân loại. Thế giới của 
chúng ta sẽ là một thế giới an vui, hạnh phúc nếu chúng ta thực 
hiện mục đích này. Nhưng sự thực thì những hy vọng của chúng 
ta chưa bao giờ trở thành hiện thực và điều này tất nhiên mới 
đặt ra câu hỏi về nguyên nhân thất bại của chúng ta. 


Trong câu trả lời của ngài, Đức Phật đã mô tả Ganh Ty 
(Issa) và Bỏn Xẻén (Macchariyas) như hai phiên não dân đên 
tình cảnh bât hạnh của nhân loại. 


Issã là ganh ty, nó tạo ra ác tâm đối với những người nổi 
trội hơn hay xuất sắc hơn chúng ta. Macchariya là bỏn xẻn, nó 
làm cho chúng ta cảm giác không sẵn lòng để thấy những người 
khác thành công như chúng ta. Chính hai phiền não Ganh Ty 
và Bỏn Xẻn này làm chúng ta thất vọng và khiến cho những 
tranh chấp, thù hăn, hiểm nguy và đau khổ phát sanh. Những ai 
ganh ty với một người vì tài sản của anh ta, vì ảnh hưởng của 
anh ta, hay vì anh ta có nhiều người theo và có địa vị xã hội cao 
sẽ cảm thấy đau khổ, cho dù lúc nào họ cũng nói về ước muốn 
bình yên nội tại của mình. Họ đau khổ bởi vì họ nuôi dưỡng 
những mưu đồ xấu với đối tượng mà họ ganh ty. Khỏi cần phải 

89 


Mahasr Sayadaw 


nói, chính cái mưu đồ xấu ấy sẽ trở thành kẻ thù của họ và 
ngược lại. Nhiều người đau khổ vì sự ganh ty của họ và chắc 
chắn thói ganh tị này sẽ khiến họ phải chịu đau khổ vô phương 
cứu chữa suốt những kiếp luân hồi của họ. 


Còn macchariya hay bỏn xẻn sẽ đưa đến xung đột bất 
chấp mong ước của bạn là muốn tránh nó. Bạn bực mình khi 
thấy aI đó lây hay sử dụng tài sản của bạn. Bạn tức tối vì sự 
quan hệ mật thiết giữa người bạn yêu thương với người khác; 
điều này được nhận thấy rõ ở các cặp vợ chồng. Các viên chức 
chính phủ thường không vui khi họ phải đối diện với viễn cảnh 
quyền lực của họ bị chuyển giao sang người khác. Vì thế bỏn 
xẻn làm phát sanh thù hận, hiểm nguy, lo lắng và đau khô. 


Có thể tóm tắt câu trả lời của Đức Phật như sau: nhân 
căn đề của ganh ty và bỏn xẻén là những trần cảnh chúng ta thích 
hay không thích và những suy nghĩ lan man của chúng ta về 
chúng. Cách chữa là cô gắng quan sát mọi hiện tượng phát sanh 
từ sáu giác quan, tránh những tư duy bất thiện và nuôi dưỡng 
những tư duy thiện. 


Như vậy, đây là cốt lõi của bài kinh. 


GIỚI THIỆU BÀI KINH 


Phần giới thiệu của bài kinh sẽ nói cho chúng ta biết bài 
kinh này được thuyết ở đâu, lý do thuyết kinh, thuyết cho ai, và 
ai là người thuyết. Vì thế nó được dùng để xác nhận tính xác 
thực của giáo pháp Đức Phật. Không có nó nguồn gốc của bài 
kinh sẽ bị đặt nghi vấn như trong trường hợp của Tạng Diệu 
Pháp (Abhidhamma Pitaka), vốn không có phần giới thiệu như 
vậy. 


90 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Vi-Diệu-Pháp (Abhidhamma) được Đức Phật thuyết 
trên cõi trời Đạo Lợi (Tãvatimsa). Tại đó, hàng ngày Đức Phật 
đi xuống Hy-mã-lạp-sơn (Himalayan) khất thực và nghỉ trưa, 
để lại Hoá Thân (Nimmitta Buddha) của ngài tiếp tục thuyết 
pháp một cách đều đặn. Đức Phật thuật lại cho Trưởng Lão Xá- 
lợi-phất phần tóm tắt của Vi-Diệu-Pháp mà ngài đã giảng trong 
ngày hôm đó (trên cõi trời). Rồi bậc tướng quân chánh pháp lại 
giảng nó cho năm trăm vị đệ tử của ngài. Do đó, Vi-Diệu-Pháp 
(Abhidhamma) được người ta gán cho là của ngài Xá-lợi-phất, 
tuy nhiên như chú giải nói, vì ngài được nghe nó từ nơi Đức 
Phật, nên nó vẫn là lời dạy của Đức Phật. Tạng Vi-Diệu-Pháp 
(Abhidhamma Pitaka) không có phân giới thiệu như “Evarn me 
sutarn— Tôi nghe như vầy”. Vì vậy theo chú giải, một số người 
không chấp nhận nó như lời dạy chính thống của Đức Phật. 


Đề hàng hậu thế không có sự hoài nghĩ về tính xác thực 
của giáo pháp Đức Phật, hầu hết các bậc thánh tham dự kỳ Kết 
Tập Kinh Điền Lân Thứ Nhất đã chấp nhận những lời giới thiệu 
dựa trên phần vấn đáp giữa các bậc Trưởng Lão lãnh đạo của 
đại hội. Với những ngoại lệ là Dhamma Pada (Pháp Cú) và một 
vài bản kinh khác. 

Phần giới thiệu của bài Kinh Đề Thích Vấn Đạo (Sakka- 
Pañha Sutta) quả là tuyệt vời, nó làm cho bản kinh có được ân 
tượng sâu sắc và nhân mạnh đến cốt lõi của lời dạy Đức Phật. 
Đề ghi lại một sự kiện quan trọng như vậy, Đại Trưởng Lão Ca- 
diếp đã hỏi Tôn-giả Anandãä bài kinh này được thuyết ở đâu, 
thuyết cho ai và nhân duyên bài kinh được thuyết, Tôn-giả 
Anandãä đã trả lời như sau: 

Một lần nọ Đức Phật đang trú ngụ trong một hang động 
nằm ở phía đông kinh thành Vương Xá (Rãjagaha) của nước 

91 


Mahasr Sayadaw 


Ma-kiệt-đà. Lúc bấy giờ thiên chủ Đế-Thích (Sakka) đến tìm 
gặp Đức Phật. Đế-Thích đã từng thấy Đức Phật trong cái đêm 
ngài thành đạo và một lần khác tại Kỳ-Viên Tịnh Xá ở Savatthi 
(Xá-vệ). Vì lúc ấy, về phương diện tâm linh, Đế-Thích vẫn chưa 
chín muồi, Đức Phật không cho ông cơ hội hỏi đạo. Hôm nay 
Đế-Thích quyết định đi gặp Đức Phật cùng với đoàn chư thiên 
tuỳ tùng của mình vì ông hy vọng được nghe pháp mà (ông 
nghĩ) Đức Phật có thê thuyết giảng đến một người nào đó đáng 
được giải thoát trong sô những tuỳ tùng của ông. Tuy nhiên 
phần lớn thì chính do nỗi sợ chết đã đánh thức ước muốn mãnh 
liệt muốn đi gặp Đức Phật mà thôi. Do biết được ngày tận mạng 
của mình đang đến gần nên Đế-Thích nôn nóng muốn có một 
chỗ dựa cho sự giải thoát của mình. 

Khi một vị trời sắp chết, có năm dấu hiệu xuất hiện: (1) 
vòng hoa trên đầu héo úa. (2) y phục trở nên dơ bẩn và sờn mòn. 
(3) Chư thiên thường không ra mô hôi, nhưng khi sắp chết thì 
mồ hôi từ nơi nách đồ ra. (4) Vẻ trẻ trung của họ nhường chỗ 
cho những dấu hiệu của tuổi già. Và (5) Trong tuần lễ cuối của 
kiếp chư thiên họ trở nên chán sống. Sau khi thấy năm tướng 
này xuất hiện, Sakka nghĩ đến cái chết sắp xảy ra của mình và 
cảm thấy chán nản. Để vượt qua tình trạng chán nản này ông 
quyết định đi gặp Đức Phật để được nghe Pháp. Và ngay lập 
tức ông xuất hiện cùng với đoàn tuỳ tùng của mình gần nơi cư 
ngụ của Đức Phật. 


Theo chú giải bộ Thanh Tịnh Đạo thì Đề Thích (Sakka) 
và đoàn tuỳ tùng của ông chỉ mất thời gian không hơn một cái 
co duỗi tay đề di chuyên từ cõi trời Đạo Lợi đến xứ Ma-kiệt-đà. 
Như Mahatikas nói, các hiện tượng sanh ở nơi nào thì diệt tại 
nơi ấy. Chúng không diệt ở nơi khác. Người hành thiền quan 
sát sự co và duỗi (của chân tay) theo phương pháp Tứ Niệm Xứ 


92 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


sẽ biết rõ sự diệt của hiện tượng vài lần trong một khoảnh khắc. 
Ví như hiện tượng tâm vật lý sanh và diệt tức thời như thế nào, 
các vị chư thiên cũng đi đến xứ Ma-kiệt-đà qua dòng sanh diệt 
nối tiếp nhau của danh-sắc trong một phần giây như vậy. Điều 
này là do năng lực thần thông của chư thiên gọi là kammajiddhi 
(thần thông do nghiệp sanh), loại thần thông cho chư thiên một 
tốc độ nhanh hơn tốc độ của hoả tiễn hay phi thuyền thời hiện 
đại. 


Đề Thích (Sakka) trước tiên muốn tìm sự cho phép của 
Đức Phật cho cuộc viếng thăm của mình. Vì thế ông bảo thiên 
tử Pañcasikha đi trước và khám phá xem liệu Đức Phật có đồng 
ý tiếp đón ông hay không. Trong lời nói của Đề Thích (Sakka) 
có từ “pasadeyyäsi` mà nghĩa đen của nó là “làm cho một người 
vui thích". Theo chú giải, câu đó có nghĩa là “làm hài lòng một 
người và tìm sự đông ý của họ”. Đây là một thành ngữ Pä]i mà 
những người Ấn cô thường sử dụng trong cách nói lịch thiệp 
của họ. Nó hơi giống như câu nói của chó rừng với thớt voi 
trong tác phẩm “Hitopadesa” tiếng Sanskrit. Trong tác phẩm ấy 
chó rừng nói, “Thưa Chủ! Làm ơn hãy có con mắt sáng suốt”, 
có nghĩa là “Xin ngài hãy vui lòng giúp tôi hay xin ngải hãy cho 
tôi một ân huệ”. 

Như vậy, làm đúng theo yêu cầu của Thiên chủ Đề-thích, 
Pañcasikha đã đi đến chỗ cư ngụ của Đức Phật và kính cân đứng 
cách Đức Thế Tôn ở một khoảng thích hợp, ông chơi cây đàn 
Hạc của mình và hát những bài ca ca ngợi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng và các bậc thánh A-la-hán. Chắc hắn là Đức Phật sẽ 
không tán thành cái cách thể hiện sự kính trọng ngài với những 
bài hát và âm nhạc của vị thiên tử này hơn gì sự tán thành của 
ngài đối với một số Phật tử Miền thời hiện đại đã làm khi tụng 


93 


Mahasr Sayadaw 


những bài kinh Pä]i một cách du dương, tổ chức những lễ hội 
hoành tráng ở chùa tháp, giết các con vật để đãi ăn trong các 
dịp lễ, và v.v... những cách thực hành làm tốn hại đến Phật 
Giáo. Tuy nhiên Đức Phật không nói gì, vì ngài biết răng cuộc 
đối thoại của ngài với thiên chủ Đế-thích sẽ đem lại lợi ích cho 
nhiều người. Một số bài ca của Pañcasikha là sự tiêu biểu của 
nhục dục. Vì những bài ca ấy nói lên sự đam mê đắm đuối của 
ông đối với một nàng thiên nữ xinh đẹp, người đã khiến cho 
ông gần như điên đại. 

Sự thất tình của ông chỉ ra cho thấy rằng cõi trời không 
bảo đảm thoả mãn hết mọi ước vọng của ông và đời sống của 
một vị thiên tử không phải lúc nào cũng là một thảm hoa hồng 
dễ chịu, thoải mái. Những bài ca của ông còn chứa đựng những 
ám chỉ đến Đức Phật, bậc Ứng Cúng (Arahant) và những thiện 
sự mà ngài đã làm trên thế gian. Ông với về đức bồ tát như 
người luôn luôn có chánh niệm, an trú trong thiền và khuynh 
hướng về Niết Bàn. 

Ở đây thiền (jhãna) có nghĩa là quan sát và đối tượng mà 
nó quan sát có thể là đôi tượng thuộc thiền định hay nó cũng có 
thê là bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của thân và tâm. Sau 
khi từ bỏ lối tu khổ hạnh (tự hành hạ thân xác mình) đức bồ-tát 
đành phải sử dụng lại pháp niệm hơi thở và đắc thiền. Những 
thiền chứng này tập trung trên một đối tượng duy nhất và có thê 
kéo dài nhiều giờ. Nhờ sức mạnh của thiền đức bồ-tát, trong 
canh đầu của đêm khi ngồi dưới cây Bồ Đề, đã đắc được trí nhớ 
về các tiền kiếp hay túc mạng thông trí (pubbeniväsañäna). 
Canh giữa ngài đắc thiên nhãn thông (dibba-cakkhu) cho ngài 
khả năng thấy sự diệt và sanh của tất cả chúng sanh trong vũ 
trụ. Trong canh cuối của đêm đức bồ-tát quán pháp duyên sanh 
và đắc được trí thể nhập sâu vào sự sanh và diệt của danh-sắc 


94 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


trong khi thấy, nghe, v.v... Sự chánh niệm liên tục về bản chất 
của hiện hữu này là một dấu hiệu của trí tuệ sung mãn nhưng 
điều này dường như thiên tử Pañcasikha không biết rõ. VỊ ấy 
chỉ biết rằng đức bồ-tát không ngừng quán niệm và khuynh 
hướng về sự bất tử (amata) của Niết-bàn. Từ Amata xuất phát 
từ chữ amrita của Sanskrit vốn có nghĩa là sự bất tử và vì thế 
Amata muốn nói đến sự bất tử của Niết-bàn. 


Khi được Đức Phật hỏi về nguồn gốc của những bài ca 
này, thiên tử Pañcasikha nói rằng ông đã soạn chúng như những 
dạ khúc đề hát cho nàng thiên nữ yêu dấu của mình nghe. Nàng 
thiên nữ này rất hài lòng với những bài hát ca ngợi Đức Phật 
của ông đến độ nàng cho phép ông được ở lại bên nàng một 
ngày, một đặc ân mà nàng không ban cho ông lần thứ hai. Buồn 
phiền và thất vọng vì mỗi tình không được đáp trả của mình, 
thiên tử Pañcasikha đã trút hết cảm xúc của mình vào những bài 
ca. Về điều này, có lẽ chư thiên cũng không khác với con người 
bình thường vốn bị tham dục áp đảo quá mức đến nỗi không thể 
nảo suy nghĩ một cách sáng suốt được. 


Có lần đệ tử của một vị Sayadaw nỗi tiếng nọ rời bỏ tăng 
đoàn (hoàn tục) để theo đuổi việc yêu đương với một cô gái. 
Bạn đồng phạm hạnh của vị ẫy ai cũng khiến trách cặp đôi 
nhưng Sayädaw khuyên họ như sau: “Các người không nên 
trách họ. Họ lâm vào tình trạng này là do sức ép của tham át. 
Vì thế nếu có trách thì nên trách tâm tham ái của họ.” Đây 
quả thực là một lời dạy thực tế. 


Khi Pañcasikha, nhân danh chủ nhân của mình (tức thiên 
chủ Đề Thích-Sakka) đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật đã cầu chúc 
cho Sakka được thân tâm an lạc. Sở dĩ Đức Phật nói lời cầu 
chúc này là vì tất cả chúng sanh đều muốn được sống an vui, 

95 


Mahasr Sayadaw 


hạnh phúc. Có thể nói đây là cách Đức Phật chúc phúc cho 
những người đảnh lễ ngài. Mặc dù khi bày tỏ sự tôn kính của 
mình thông qua Pañcasikha, trong ngôn từ của Đế-thích không 
có lời cầu xin nào cả. Nhưng theo ngôn ngữ Päli những từ 
abhivädeti (kính lễ) abhivandati (thi lễ) vandati (đảnh lễ) chúng 
ta ngầm hiểu rằng Đế-thích đã trông đợi được Đức Phật bảo 
đảm về sự an vui, hạnh phúc rồi. Nói khác hơn, Đế-thích hy 
vọng rằng Đức Phật sẽ nói, “Cầu mong cho ngươi được an vui, 


I?? 


hạnh phúc! 


Đối với các thí chủ khác Đức Phật cũng chúc phúc theo 
cách như vậy. Điều này khiến chúng ta phải suy gẫm về cách 
bố thí trong thời hiện đại, đó là người ta chỉ câu nguyện sao cho 
được nhiều phước báu mà thôi. Người thí chủ câu nguyện TẤt 
nhiều thứ nhưng lời cầu nguyện của họ luôn luôn trái ngược với 
lời chúc phúc ngắn gọn của vị sư hành lễ. Thực sự thì sau khi 
đã bầy tỏ lòng thành kính đối với Tam Bảo, người thí chủ không 
cần thiết phải nói thêm điều gì nữa cả. Không phải rằng có điều 
gì đó khiến họ không nên câu xin. Mà sẽ có sự không hợp lý 
giữa lời cầu nguyện và phước báu. Vì lẽ thông thường vị sư đã 
đề cập hết tất cả những lợi ích mà người làm điều thiện có được 
rồi, tất cả cái mà người thí chủ cần phải làm là bây tỏ ước muốn 
có được chúng mà thôi. Khi đảnh lễ Đức Phật, Đề- thích không 
cầu xin điều gì nhưng ông đã được bảo đảm về những lợi ích 
xứng đáng như Kinh nói: 


AbhivadanasTlissa, 
Niccam vuddhãpacäyIno, 
Cattaro dhamma vaddhanti, 
AÄyu vanno sukham balam. 
Cả 4 Pháp chúc mừng là: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức 


96 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


mạnh, hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, 
cúng dường đến Tam-Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành 
tinh tấn nhút là bậc trì Giới, và bậc Trưởng lão... vì thế nó cũng 
sẽ cho quả tương tự như những thí chủ chỉ cầu nguyện cho được 
sống lâu, sức khoẻ, sự an vui, và vị sư nên chúc phúc cho họ 
sao cho phù hợp. Vị sư không nên hành động giống như một 
người ra lệnh cho sự hoàn thành những ước nguyện của thí chủ 
mà chỉ như một người đóng góp (vào sự thành tựu) của họ mà 
thôi. 

Sau đó Đế-thích và đoàn tuỳ tùng của ông đi đến đảnh 
lễ Đức Phật. Đế-thích nói rằng mặc dù ông rất muốn diện kiến 
Đức Phật, nhưng ông không thê làm được điều đó vì quá bận 
rộn với các công việc của thiên chúng. Ông kế với Đức Phật về 
sự trải nghiệm của ông hợp với những gì ông đã được nghe 
trước đó. Người ta nói rằng dân số chư thiên tăng khi có một vị 
Phật xuất hiện. Bây giờ ông mới thấy điều này là đúng. Sau sự 
kiện Đức Phật thuyết bài kinh Chuyên Pháp Luân một số người 
bắt đầu giữ ngũ giới, một số thực hành bố thí và hầu hết trong 
họ đều sanh lên thiên giới sau khi chết. Thậm chí những người 
chỉ có niềm tin nơi Đức Phật thì ít nhất cũng được bảo đảm tái 
sanh thiên giới. Đây là một quan điểm mà vị Phạm Thiên đã 
phát biểu và Đức Phật không phản bác. 


Tin nơi Đức Phật cũng có nghĩa là tin nơi Pháp và Tăng 
và như vậy nó bảo đảm một sự bảo vệ (người đó) không bị tái 
sanh trong bốn ác đạo. Hơn nữa, ngay cả bồ thí đến các vị đệ tử 
của Đức Phật cũng tạo được thiện nghiệp có trọng lượng hơn 
các hành động bồ thí khác. Như vậy một vị thiên là đệ tử tại gia 
của Đức Phật trong kiếp trước cúng dường một muỗng cơm đến 
một bậc A-la-hán vẫn có quyền lực hơn vị thiên khác khi còn ở 


97 


Mahasr Sayadaw 


cõi thế gian nuôi ăn miễn phí rất nhiều người và trong suốt 
nhiều năm. 

Trong số khoảng một trăm triệu người sông ở thung lũng 
sông Hằng, ngôi nhà đầu tiên của Đạo Phật, ước chừng tám 
mươi triệu người có thể từng là Phật tử. Ngoại trừ các bậc A- 
la-hán và những vị ở giai đoạn Bắt-lai (anägami), phân lớn 
những Phật tử này có thể đã tái sanh thiên giới. Có lẽ điều này 
đã giải thích được tại sao dân số chư thiên lại tăng trưởng vào 
những ngày ấy. 


Kế đó Đế-thích thuật lại câu chuyện của Gopaka. Một 
nàng công chúa ở kinh thành Xá-Vệ tên là Gopaka có đức tin 
lớn nơi Đức Phật và thọ trì ngũ giới một cách nghiêm túc. Nàng 
nhàm chán thân nữ và ước muốn được làm người nam. Sau khi 
chết nàng trở thành con trai của vua trời Đế-thích với tên là 
Gopaka. 


Một hôm Gopaka nhìn thấy ba vị Càn-thát-bà 
(Gandhabbas — bộ chúng chư thiên thuộc cõi Tứ Đại Thiên 
Vương tắt thích âm nhạc) đi đến cõi trời Đạo Lợi để giải khuây 
cho vua trời Đế-thích. Gopaka phát hiện ra trước đây khi ở cõi 
người họ là những vị tỳ-kheo mà ông hộ độ. Ông tự hỏi tại sao 
bây giờ họ lại phải tái sanh làm những chư thiên cấp thấp như 
vây bắt chấp họ đã từng tận tâm tu tập thánh đạo trong những 
kiếp sống trước, trong khi bản thân ông, chỉ là một người phụ 
nữ trong kiếp quá khứ ấy, nhờ giới hạnh và đức tin mà nay ông 
trở thành con trai của vua trời Đề Thích (Sakka). Được nhắc 
nhở, ba vị Càn-thát-bà lúc đó liền nhớ lại những kiếp sống quá 
khứ của mình. Họ nhận ra rằng sở dĩ họ phải tái sanh trong lớp 
chư thiên thấp kém này là do lòng khao khát muốn được sanh 
về cõi của chư thiên Càn-thát-bà của họ. Hai trong ba vị ngay 
tại chỗ ấy hành thiền và đắc đạo quả bắt lai. Tuy nhiên, vị còn 

98 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


lại không thê vượt qua được ái dục và vì thế vị ấy vẫn mắc kẹt 
trong kiêp sông chư thiên thâp thỏi của mình. 


Ở đây, tái sanh làm một vị thiên Càn-thát-bà là do chấp 
thủ vào một kiếp sống trước nào đó cùng loại như vậy đặc biệt 
là khi chúng ta xem nó là xứng đáng. Người ta có thê phải tái 
sanh trở lại nơi quê hương của họ hoặc nơi một môi trường có 
một ảnh hưởng đặc biệt đối với họ. Về phương diện này, ba vị 
sư vừa đề cập cũng không ngoại lệ. Vua Tần-bà-sa-la 
(Bimbisära), người rất sùng kính Đức Phật và đã cúng dường 
thức ăn đến tăng chúng suốt ba mươi bảy năm một cách hào 
phóng nhưng sau khi chết ông lại trở thành thuộc cấp của một 
vị thiên tử ở cõi Tứ Đại Thiên Vương (CatumaharaJa). Lễ ra 
ông có thê đạt đến một cảnh giới chư thiên cao hơn nhưng vì sự 
chấp thủ vào những kiếp sống trước mà ông phải chịu tái sanh 
như vậy. Điều này cho phép chúng ta chắc chắn về sự cần thiết 
phải vượt qua sự chấp thủ vào địa phương hay nơi sanh quán 
của mình. 


Hai vị chư thiên đắc thiền nhờ suy gẫm trên pháp họ đã 
hành trong những kiếp sống quá khứ và nhờ thiền này họ đạt 
đến đạo quả A-na-hàm. Như vậy nếu bạn hành thiền nhưng 
không thành công bạn cũng không nên chán nản vì sự nỗ lực 
kiên trì này chắc chăn sẽ dẫn đến tái sanh thiên giới. Ở đó bạn 
được bảo đảm có được sự chứng nghiệm tâm linh đặc biệt nếu 
bạn nhớ lại và tiếp tục thực hành pháp (dhamma) mà bạn đã 
hành trong những kiếp quá khứ. Vì, như trong Tăng Chi Kinh 
(Anguttara nikãya) có nói, thân của một vị chư thiên rất thanh 
tịnh và toả sáng, và pháp mà vị ấy đã hành trong kiếp sống trước 
sẽ trở nên rõ ràng đối với vị ấy. Nó có thể mất nhiều thời gian 
để vị ẫy nhớ lại nhưng khi đã nhớ rồi thì sự chứng đắc trí tuệ 


99 


Mahasr Sayadaw 


minh sát sẽ tức thời theo sau. Một số có thể quên pháp do các 
lạc thú cõi trời. Nhưng là chư thiên, thân và tâm của họ rất linh 
lợi và một khi họ đã chuyên sự chú tâm của họ sang pháp nhờ 
suy gầm hay nhờ nghe một bài pháp, họ có thể hiểu và đạt đến 
tuệ giác chỉ trong một thời gian ngăn. Như vậy nếu một người 
hành thiền đã nỗ lực để có kinh nghiệm tâm linh trong kiếp hiện 
tại nhưng không thành tựu, chắc chắn họ sẽ đắc nó trong cõi 
chư thiên. 


Do cõi trời có rất nhiều dục lạc, những vị đã đạt đến giai 
đoạn Bắt-lai (anägãmi) không thê ở lại đó được vì thế ngay lập 
tức họ liền chuyển lên cõi Phạm thiên. Đối với Đề Thích 
(Sakka), sự di chuyên của hai vị chư thiên lên cõi Phạm thiên 
diễn ra ngay dưới mắt ông và gây ấn tượng thực sự. Khi Đề 
Thích (Sakka) nghe xong lời giải thích của Gopaka, ông muốn 
được chia xẻ kinh nghiệm tâm linh của họ liền. Hơn nữa những 
dấu hiệu về sự chết sắp xảy ra cũng kích động thêm ước muốn 
sống đời sống của một vị Phạm Thiên trong ông. Nêu được 
nghe Pháp, cho dù không đắc được tuệ giác nào, ông vẫn có thê 
có một kiếp sống tương lai tốt hơn. Nghe pháp thực sự là điều 
tốt nhất mà một vị chư thiên có thê làm khi sắp ra đi (chết). 


CÂU HỎI CỦA SAKKA VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA 
ĐỨC PHẬT 


Trước tiên Đề Thích (Sakka) xin phép Đức Phật đê được 
hỏi những câu hỏi. Thông thường đôi với một người có văn hoá 
khi muôn hỏi điêu gì cân phải xin phép trước. Sau đó Đê Thích 
(Sakka) đã hỏi câu hỏi sau: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Tất cả chúng sanh đều mong muốn 


100 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


không có sân hận, không có ác tâm. Họ không muốn tranh cãi 
hay bị ngược đãi. Họ đều cầu mong được sống hạnh phúc, được 
sống an ồn, bình yên và tự do. Tuy thế họ lại không thoát khỏi 
hiểm nguy và đau khổ. Cái gì là nhân của tình trạng này?” 


Đức Phật trả lời: “Này thiên chủ! Mọi chúng sanh đều 
khao khát được sống hạnh phúc, an ồn, bình yên và tự do. Tuy 
vậy họ lại không thoát khỏi sân hận, xung đột, hiểm nguy và 
khổ đau. Tình trạng bất hạnh này của các chúng sanh là do phiền 
não ganh tị (1ssä) và bỏn xẻn (macchariya) mà ra”. 


Đặc tính của Issa hay ganh tỊ là ghét sự thành công và 
hạnh phúc của người khác cái vốn làm cho họ sanh khởi ác tâm 
và huỷ diệt. Những ước muốn ác này làm cho người ôm ấp 
chúng phải chịu khổ đau ngay trong hiện tại cũng như trong 
những kiếp sống tương lai. Tất nhiên chúng cũng đem đến khô 
đau cho người bị ganh tị. Chính thói ganh tị này đã gây ra nhiều 
khổ đau cho thế gian. Người có tâm ganh tị không thích nhìn 
thấy hạnh phúc của những người thành công. Vì thế đặc tính 
của ganh tị là không thích hạnh phúc của người khác, nhiệm vụ 
(rasa) của nó là khiến cho người ganh tỊ buôn khổ và sự thể hiện 
của nó là nghĩ cách (paccupatthãna) nhắm mắt (làm ngo) trước 
thành công và hạnh phúc của người khác. 


Khi một người bị ganh ty thống trị họ không muốn thấy 
người khác phát đạt, thành công, đẹp người, có kiến thức hay 
được thăng quan tiễn chức. Ganh ty quả thực là một thói xấu 
không làm lợi cho người nuôi đưỡng nó về bất cứ phương diện 
nào. Nó chỉ cung cấp một mảnh đất mầu mỡ cho các ác nghiệp 
phát triển và làm cho người ta sầu khổ. Một người có quyền lực 
sẽ tìm mọi cách để huỷ hoại người mà anh ta ganh ty và do làm 
như vậy anh ta đã biến họ thành kẻ thù của mình và người này 

101 


Mahasr Sayadaw 


có thê sẽ đáp trả lại anh ta một cách tương xứng. Cho dù không 
bị trả thù, anh ta chắc chăn cũng sẽ phải chịu khô trong đời sau. 


Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt (Cũlakammavibhanga 
Sutfa) tóm tắt những quả nghiệp của ganh ty như sẽ là người 
bất lực (liệt dương) và không có quyên thế, , không có ai theo. 
Một. số người đàn ông hay đàn bà không muốn nghe bắt cứ điều 
øì V về vận may tốt đẹp của người khác, về Sự glàu có, sung túc, 
thông minh, tài hùng biện, có sức khoẻ tốt hay được nhiều 
người khâm phục... của người khác. Họ thường nói hay làm 
điều gì đó gây thiệt hại cho lợi ích của người này. Sự truyền bá 
giáo pháp trong thời hiện đại đôi khi cũng bị thúc đây bởi thói 
ganh ty này. Người mà lòng đầy ganh ty sẽ phải chịu khổ trong 
địa ngục trong nhiều kiếp và sau khi thoát khỏi đó nếu họ được 
tái sanh lại làm người, họ sẽ là người sanh trưởng thấp hèn chỉ 
có vài người theo và ít tiếng tăm. 

Trái lại, người hoan hỷ với vận may của người khác tâm 
thường không sân hận. Họ luôn vui vẻ khi thấy hay nghe nói 
đến sự thành công của người khác. Với hết sức mình, họ giúp 
cô suý cho sự an vui và hạnh phúc của người khác, nhờ đó họ 
tạo được nhiều thiện nghiệp. Sau khi chết họ được sanh lên cõi 
chư thiên thọ hưởng một cuộc sống hạnh phúc và khi trở lại cõi 
nhân loại họ là người có quyền lực và đông đảo người theo. Vì 
vậy người ước nguyện được thành công trong đời này và đời 
sau nên khắc phục tánh ganh ty và tu tập tâm hý (mudutã) hay 
nói khác hơn, nên trau dồi tâm hoan hý với sự thành công và 
hạnh phúc của người khác. 


102 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


BỎN XÉN (MACCHARIYA) 


Macchariya là bỏn xẻn hay keo kiết tới mức giữ kín 
những vật sở hữu của mình. Nó không muốn người khác có liên 
quan gì đến những vật mà nó chấp giữ. Macchariya được biểu 
thị đặc tính bằng tình trạng cực kỳ ích kỷ, không muốn chia xẻ 
với người khác. Có năm loại bỏn xẻn liên hệ đến (1) trú xứ, (2) 
bạn bè và quyên thuộc, (3) lợi lộc vật chất, (4) những thuộc tính 
đáng ca ngợi và (6) pháp. 


Loại bỏn xẻn thứ nhất — Bỏn xẻn về trú xứ, thường 
được thấy nơi một số vị sư không muốn cho các vị sư có tư cách 
hay giới đức khác sống chung trong ngôi chùa của họ. Loại bón 
xẻn thứ hai — bón xẻn vê bạn bè và người thân thiết, một vị sư 
có thê không muốn những Phật tử của mình cúng dường đến 
các vị sư khác. Do sân hận của họ, những vị sư có tâm ganh tỊ 
như vậy sẽ phải chịu nhiều khổ đau sau khi chết. 


Bỏn xẻn về dung sắc (Vanna macchariya) — là ước 
muốn có được độc quyền một phẩm chất đặc biệt nào đó, như 
ngoại hình xinh đẹp,... và khó chịu với những ai có những 
phẩm chất như mình. Làm người xấu xí là quả nghiệp của loại 
bỏn xẻn này. Lại nữa, bỏn xẻn về pháp (đhamma-macchariya) 
là khó chịu với một người vì sự hiểu biết của họ hoặc không 
muốn chia xẻ kiến thức về pháp của mình với họ. Loại bỏn xén 
này có thể khiến cho một người trở thành kẻ khờ khao hay ngốc 
ngéch trong đời sau. Như vậy bỏn xẻn — không muốn chia xẻ 
những thành công của mình với người khác, khiến một người 
không vui, nghèo hèn, không người thân thích và phải chịu 
nhiều khổ đau sau khi chết. 


103 


Mahasr Sayadaw 


Bỏn xẻn về trú xứ (Ấvãsa-maccharriya) phần lớn liên 
quan đến các vị sư, những người có khuynh hướng xem chùa 
chiền, hay tu viện của tăng như nhà riêng của mình. Còn đối 
với người cư sĩ cũng vậy, khuynh hướng xem những công trình 
tôn giáo như chùa chiên, thiền viện, v.v... như nhà của mình. 
Bỏn xẻn về bạn bè và quyến thuộc (kulamacchariya), loại bỏn 
xén này thường chỉ phối các vị sư nào không muốn cho đệ tử 
của mình giao tiếp thân mật với các vị tỳ-kheo khác. Một số vị 
sư thậm chí còn cắm các đệ tử của mình không cho gặp các vị 
sư khác hay nghe những bài giảng pháp của họ. Còn về người 
tại g1a thì chính loại bỏn xẻn này làm cho họ khăng khăng lòng 
trung thành tuyệt đối, không gì chia cắt của người đệ tử với thầy 
của mình. 


Bỏn xẻn về lợi lộc vật chất (Iãäbha-macchariya) của một 
số vị sư được thê hiện ở chỗ muốn có độc quyền về các thứ vật 
dụng và từ chối chia xẻ chúng cho các vị sư có giới hạnh khác. 
Câu chuyện về Trưởng Lão Losakatissa được xem như một ví 
dụ về cái khổ luân hồi do ác nghiệp này. 


Thời Đức Phật Ca-diếp (Kassapa Buddha) có một vị sư 
sống ở ngôi làng nọ. Vị ấy dựa vào một người Phật tử để có các 
nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ngày kia có một vị khách tăng 
đi đến trọ lại qua đêm trong ngôi chùa của Losaka. Sợ rằng lòng 
kính trọng của người thí chủ đối với vị tăng khách có thể trở 
thành một mối đe doạ cho sự an ôn của mình, Losaka đã tìm 
mọi cách để tống khứ vị tăng khách này đi. Khi người thí chủ 
thỉnh mời hai vị đến nhà thọ thực, Losaka đã đi đến đó một 
mình và khi quay trở về ông vứt bỏ phần ăn mà người thí chủ 
dâng cúng cho vị tăng khách bên vệ đường. Do ác nghiệp này, 
vào lúc chết Losaka đã phải chịu khổ hàng ngàn kiếp trong địa 
ngục và từ địa ngục ông chuyên đến cõi súc sanh, nơi đây ông 


104 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


phải chịu cảnh đói khát cực kỳ trong rất nhiều kiếp. 


Trong kiếp cuối của mình Losaka tái sanh trong ngôi 
làng của những người đánh cá ở xứ Kosala. Từ lúc còn năm 
trong bào thai bao nhiêu bất hạnh đã đồ ập xuống những người 
dân làng và cha mẹ ông. Cuối cùng sự day dứt của cái đói khiến 
người mẹ tuyệt vọng đến mức bà phải bỏ trốn đứa con thơ khi 
nó đi ra ngoài xin ăn. Lần nọ Trưởng Lão Xá-lợi- -phất nhìn thấy 
đứa bé đang đói khát. Động lòng bi mẫn, Trưởng Lão đưa 
Losaka về chùa và cho xuất gia. Vài năm sau ông xuất gia tỳ- 
kheo và được gọi là tỳ-kheo Losakatissa. Losaka là người thiếu 
may mắn đến nỗi chắng bao giờ có được một bữa ăn thoả thích 
dù có mặt tại một buôi trai tăng lớn. Tất cả cái ông nhận được 
chỉ đủ để duy trì sự sống. 


Thậm chí ác nghiệp này còn đeo bám cho đến tận lúc 
Losaka đắc đạo quả A-la-hán. Không lâu trước khi Losaka nhập 
vô dư niết-bàn (parinibbana), Trưởng Lão Xá-lợi-phất đã dẫn 
ông đi vào kinh thành Xá-vệ đề xem xem ông có được một bữa 
ăn thỏa thích trong ngày cuối cùng của cuộc đời hay không. 
Kinh nói rằng hôm ấy không một ai cúng dường chút thức ăn 
nảo cho Trưởng Lão cả. Vì thế, ngài phải cho đệ tử của mình đi 
về nhà nghỉ. Sau đó các vị Tỳ-kheo khác cúng dường thức ăn 
đến Trưởng Lão và ngài gởi một phần về cho Losaka tuy nhiên 
những người mang thức ăn đã ăn nó dọc đường. Cuối cùng 
chính Trưởng Lão phải mang thức ăn về và tự tay giữ lấy bình 
bát trong khi Losaka ăn nó. Theo cách đó Losaka được ăn bữa 
ăn cuôi cùng của mình và rồi nhập Niết-bàn ngay trong ngày 
hôm ấy. 


Chắc chắn câu chuyện này không khiến chúng ta hoài 
nghi chút nào vê quả nghiệp đáng sợ của lòng bỏn xẻn. Cũng 
105 


Mahasr Sayadaw 


có nhiều loại bỏn xẻn gây đau khổ cho người tại gia cư sĩ, chẳng 
hạn, bỏn xẻn về lợi lộc (Iãbha-macchariya) trong trường hợp 
của người muốn độc quyền một công việc làm ăn sinh lợi nào 
đó, bỏn xẻn về dung sắc (vanna-macchariya) của những người 
không thừa nhận những cái tốt, đẹp của người khác, bỏn xẻn 
pháp (dhamma-macchariya) của những người không muốn chia 
xẻ kiến thức của mình cho bắt kỳ ai. 


Lời tuyên bố của Đức Phật quy những bất hạnh của nhân 
loại cho ganh tị và bỏn xẻn có liên quan trực tiếp đến Đề Thích 
(Sakka). Vì, do cái chết của ông đang đến gần Đề Thích (Sakka) 
cảm thấy rất đau khổ trước viễn cảnh những người vợ của ông 
sẽ rơi vào tay của người kế vị và rồi ông chợt nghĩ đến người 
sau này sẽ chói sáng hơn ông. Vì thế, từ kinh nghiệm này ông 
hiểu được sự thực trong câu trả lời của Đức Phật và ông lại hỏi 
một câu khác. 


THÍCH VÀ GHÉT 


“Bạch Đức Thế Tôn, nhân của ganh tỊ và bỏn xẻn là gì? 
Chúng ta cân phải loại trừ nhân gì đê được giải thoát khỏi 
chúng?” 


Đức Phật trả lời: “Này Thiên Chủ! Ganh ty và bỏn xẻn 
là do những đối tượng của thích và ghét tạo ra. Nếu chúng ta 
không có những đối tượng này, chúng ta sẽ không có ganh ty 
và bón xẻn.” 

Cách đoạn tận khổ của Đạo Phật là loại trừ nhân (sanh 
khổ). Nó cũng giống như việc điều trị một chứng bệnh của một 
vị lương y tài giỏi vậy. Để chữa bệnh trước tiên vị lương y sẽ 
tìm ra nguyên nhân của chứng bệnh ẫy và loại trừ nó. Đức Phật 

106 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


đã chỉ ra cho chúng ta thấy thích và ghét là nguyên nhân sanh 
ra khô đau của nhân loại. 


Các đối tượng của yêu thích là những vật hữu tình và vô 
tình làm hài lòng chúng ta như đàn ông, đàn bà, cảnh sắc, âm 
thanh, v.v..., và các đối tượng của ghét là những đối tượng 
không làm hài lòng chúng ta. Chúng ta ganh tị với những người 
chúng ta không thích nhưng họ lại có những cái giá trị giá hơn 
chúng ta. Bỏn xẻn làm cho chúng ta đau khổ khi chúng ta không 
muôn chia xẻ những vật chúng ta dính mắc với người khác. Vì 
thế ganh ty và bỏn xẻn có gốc rễ của chúng nơi những người 
đáng ghét và những đối tượng chúng ta yêu thích. Đối tượng 
của lòng ganh ty thường là người chúng ta ghét. Tuy nhiên, nếu 
người vượt trội hơn chúng ta tình cờ là người chúng ta yêu thích 
thì nó lại là nhân không phải cho ganh ty mà cho sự hoan hỷ. 
Một đứa con rạng rỡ hơn cha mẹ sẽ không kích thích lòng ganh 
ty nơi họ; trái lại họ sẽ cảm thấy tự hào về những đức tính ưu 
việt của nó. 

Người có tâm bỏn xẻn không muốn người khác có loại 
tài sản mà anh ta có, không muốn người khác sử dụng những 
vật dụng của anh ta và giao tiếp với những bạn bè của anh ta. 
Vì thế những người đàn ông hay đàn bà có tánh ganh ty thường 
không bằng lòng với việc vợ hay chồng mình có mối quan hệ 
thân thiết với những người khác phái hay thậm chí khó chịu khi 
thấy vợ hay chồng mình tham dự trong các cuộc nói chuyện 
thân thiện với họ. Tóm lại, bỏn xẻn (macchariya) là ước muốn 
được sở hữu quá đáng và chống đối bất kỳ sự tiếp xúc thân mật 
nào giữa những đối tượng họ yêu thích với người khác và vì thế 
nó có gốc ở thích và ghét. 


107 


Mahasr Sayadaw 
DỤC (CHANDA) LÀ NHÂN CỦA THÍCH VÀ GHÉT 


Đế-thích (Sakka) sau đó hỏi Phật về nguyên nhân của 
thích và ghét. Đức Phật nói răng nguyên nhân của thích và ghét 
là dục. Dục (chanda) Đức Phật đề cập ở đây không phải là dục 
thiện mà là dục kết hợp với lạc và ái hay nói khác hơn đó là Ái 
Dục (tanhã chanda). 

Dục — chanda' có năm loại, đó là., (1) dục hay ước 
muốn không thể thỏa mãn trong việc tìm Kiếm) các dục trần. 
Loại dục này là lực đây nằm đẳng sau mọi hoạt động của người 
đàn ông trong mỗi kiếp sống. (2) dục hay ước muốn không thê 
thỏa mãn trong việc giành được các dục trần. Khi một ước muốn 
thành tựu, ước muốn khác liền sanh và vì vậy, theo cách này 
ước muốn giành được các dục trần không bao giờ đi đến chấm 
dứt. Thảo nào ngay cả những người giàu có bạc tỷ vẫn khao 
khát có được của cải và tiền bạc nhiều hơn nữa thay vì biết đủ 
với những gì mình có (3) dục hay ước muốn không thể thỏa 
mãn trong việc thọ hưởng những dục trần và những của cải vật 
chất. Những người thích phim ảnh, ca nhạc,... không bao ĐIỜ 
biết chán trong việc hưởng thụ chúng (4) dục hay ước muôn 
không thê thỏa mãn trong việc tích chứa vàng, bạc, ... hay tích 


* Chanda (dục), từ ngữ căn chad: ao ước, muốn, đặc tánh của Chanda là muốn 
làm (kattukamyatà), giống như đưa tay để nắm đối tượng. Có 3 loại chanda: 


1.Kàmacchanda nghĩa là tham dục, hoàn toàn bất thiện; 

2. Kattukamyatà chanda chỉ là sự ao ước muốn làm, không thiện 
không ác; 

3. Dhammachanda, pháp dục, tức là ham muốn chơn chánh. Chính 
Dhammachanda này đã khiến Thái tử Tất Đạt Ta xuất gia. 


108 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


trữ tiền bạc bằng bất cứ hình nào đề sử dụng khi cân thiết trong 
tương lai. (5) dục hay ước muốn không thê thỏa mãn của một 
số người muốn chia xẻ hay phân phát tiền bạc cho những người 
theo mình hay cho những người làm công cho mình. 


Năm loại dục này làm phát sanh thích và ghét. Các đối 
tượng và chúng sanh giúp hoàn thành ước muốn hay dục thì 
khiến cho thích sanh khởi trong khi các đối tượng và chúng sanh 
cản trở ước muốn ấy khiến ghét phát sanh. 


Kế đó Đề thích (Sakka) hỏi Đức Phật về nguồn gốc của 
thích. Đức Phật trả lời rằng dục là do tầm (vitakka) gây ra. Theo 
chú giải, tầm (vitakka) có nghĩa là nghĩ và quyết định. Đặc tính 
này của tầm có hai loại; một loại dựa trên dục hay ước muốn 
trong khi loại kia có nguồn gốc của nó ở đức tin. Nói cách khác, 
bạn suy nghĩ và quyết định khi bạn xem một đối tượng giác 
quan nào đó là một vật khả lạc, khả ý hoặc khi bạn xem một vật 
hữu tình như một người, hay một chúng sanh. Như vậy nếu bạn 
không có chánh niệm ngay khoảnh khắc thấy, nghe,.... Bạn sẽ 
nghĩ và quyết định và hành động này sẽ dẫn đến tham ái và chấp 
thủ. 


Kế tiếp Đề thích (Sakka) hỏi Đức Phật về nguyên nhân 
của tầm (vitakka). Đức Phật trả lời rằng tầm là do sự nhận thức 
có khuynh hướng khuếch đại hay còn gọi là chướng ngại tưởng 
(papañca-sañña). Có ba loại tưởng như vậy, đó là ái (tanh3), 
mạn (mãna) và kiến (ditthi). Một người không chánh niệm 
thường trở thành miếng mỗi cho một trong ba tác nhân của 
chướng ngại tưởng này. Người ấy khuếch đại mọi đối tượng 
giác quan mà người ấy nhận thức và nhớ lại do ái, mạn và ngã 
kiến. Giống như một bức hình nhỏ có thể được phóng lớn ra thế 
nào, mọi hình ảnh trong tâm hay ý nghĩ trong tâm cũng có thê 

109 


Mahasr Sayadaw 


được dùng để khuếch đại theo cách như vậy. 


CHINH PHỤC THAM ÁI, V.V... 


Vào lúc thấy, người ta chỉ thấy một cảnh sắc nhưng rồi 
sự suy nghĩ lại phát huy ái (tanhã), mạn (mãna) và kiến (ditthi). 
Ái (tanhã) làm cho đối tượng ầy trở nên thích ý và có khuynh 
hướng phóng đại nó. Mạn và kiến cũng vậy, mạn làm phát sanh 
sự tự cao tự đại và kiến làm phát sanh ảo tưởng về tự ngã. Sau 
đó mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc thấy đó nó sẽ đưa đến sự suy 
tầm và quyết định, hai yếu tố vốn tạo ra dục (chanda). Lại nữa, 
dục làm phát sanh thích và ghét khiến một người trở thành 
miếng mỗi cho ganh ty và bỏn xẻn vốn tạo ra sự thất vọng và 
khổ đau của nhân loại. 


Trong câu trả lời cho Đề-thích (Sakka) Đức Phật đã giải 
thích rõ cách thực hành đề chinh phục ái, mạn, và ảo kiến về tự 
ngã. Theo Đức Phật, có hai loại thọ hỷ và hai loại thọ ưu, đó là 
thọ hỷ hay thọ ưu chúng ta nên nuôi dưỡng và thọ hỷ hay thọ 
ưu chúng ta nên tránh. Kế tiếp có thọ trung tánh thuộc xả 
(upekkha) mà chúng ta kinh nghiệm khi không vui cũng không 
buồn. Thọ xả cũng có hai loại, xả nên nuôi dưỡng và xả nên 
tránh. 


Nếu thọ hý, ưu hay xả nào đưa đến các trạng thái tâm 
thiện chúng ta nên nuôi dưỡng thọ ấy; còn nếu nó dẫn đến 
những trạng thái tâm bắt thiện thời chúng ta nên tránh. Chú giải 
mô tả lời dạy này của Đức Phật như muốn nói đến việc thực 
hành thiền minh sát trên Thánh Đạo. 


Nguyên văn lời dạy của Đức Phật bằng Pã|i có thê được 
dịch như sau: 
110 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


“Này Sakka, Ta dạy hai loại thọ hỷ, đó là thọ hỷ phải 
được nuôi đưỡng và thọ hỷ cần phải tránh. Nếu như ông biết 
rằng một thọ hÿ nào giúp ông phát triển được các trạng thái tâm 
thiện và ngăn cản những trạng thái tâm bất thiện ông nên nên 
nuôi dưỡng thọ ấy. Nếu ông biết rằng thọ hÿ nào làm cho những 
trạng thái tâm bắt thiện phát sanh và ngăn cản những trạng thái 
tâm thiện thời ông nên tránh nó. Thọ hỷ có hai loại, một loại 
gắn liền với tầm (vitakka) và tứ (vicãra) và loại kia không liên 
quan đến tầm và tứ. Trong hai loại thọ hý này thọ hỷ không liên 
quan đến tầm và tứ thù thắng hơn.” 


THỌ HỶ VÀ THỮNG TƯ DUY BÁT THIỆN 


Thọ hÿ dẫn đến các tư duy bắt thiện có gốc trong các dục 
trần. Hầu hết mọi người đều bận tâm đến các dục trần như quan 
hệ tình dục và ăn uống .. Nếu họ đạt được những gì họ muốn, 
họ hoan hỷ nhưng sự hoan hỷ của họ chỉ dẫn đến tham muốn 
thêm nữa và cái gọi là hạnh phúc của nhiều người dường như 
được dựa trên tham muốn này. NÑ ếu ước muốn của họ không 
được thỏa mãn, họ trở nên tuyệt vọng và đau khô. Điều này 
đồng nghĩa với sự nảy sanh của những tư duy bắt thiện vốn phát 
huy các tác nhân của sự khuếch đại, đó là ái, mạn, và tà kiến. 
Những cảm thọ hỷ mà chúng ta nên tránh đã được đề cập trong 
Kinh Phân Biệt Sáu Xứ (Salayatanavibhanga Sut(a) của Trung 
Bộ. Bài kinh so sánh các dục trần như những chỗ trú ngụ (xứ) 
của con người vì chúng giam cầm họ trong đó. Con người tìm 
được niêm vui thích từ sự tiếp xúc với các dục trần này hay từ 
sự hồi tưởng lại những lần tiếp xúc của họ với những dục trần 
ấy. Có sáu loại thọ hỷ bám rễ trong sáu đối tượng giác quan 


111 


Mahasr Sayadaw 


(sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) và các căn tương ứng của 
chúng (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm). 


Cách đề tránh những cảm thọ hỷ nhưng bắt thiện này là 
phải có chánh niệm ngay khoảnh khắc thấy, nghe,... Nếu những 
tư duy tham dục khiến hỷ lạc sanh, người hành thiền phải ghi 
nhận và loại trừ chúng. Tuy nhiên đối với người mời bắt đầu 
hành thiền không đễ đề theo kịp và ghi nhận được tắt cả những 
tiền trình tâm này; vì thế vị ấy nên bắt đầu với đối tượng của sự 
tiếp xúc và hay biết về một trong các đại chủng, đó là đất, nước, 
lửa và gió (pathavI, apo, teJo, và vayo) của nó. 


Trong Kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật dạy: “Gacchanto vã 
gacchaãmiti pajãnãti” (khi đi người hành thiền biết rõ ta đang 
đi). Lời dạy này muốn nói đến việc hay biết rõ ràng về sự đơ 
cứng và chuyền động của phong đại. Nghĩa là khi ghi nhận đi, 
người hành thiền cũng phải hay biết về sự đơ cứng và chuyên 
động (phong đại), sự cứng và mềm (địa đại) nơi chân và nơi 
thân, đồng thời ghi nhận sự âm, lạnh và nhẹ (hỏa đại) cũng như 
sự nặng và rịn ướt (thủy đại - äpo dhãtu) của chúng. Mặc dù 
thuỷ đại hay yếu tố nước không thể sờ thấy được nhưng có thê 
được biết qua sự tiếp xúc với các đại hay yếu tô khác vốn gắn 
liền với nó. 


Tại trung tâm thiền này người hành thiền bắt đầu với sự 
tiếp xúc và chuyên động ở bụng vốn được xem là rõ ràng nhất 
và dễ ghi nhận nhất trong lúc ngồi. Sự căng cứng và chuyển 
động ở bụng là những dấu hiệu của phong đại. Người hành thiền 
thực hành sự ghi nhận trạng thái phồng và xẹp của bụng này 
băng ngôn ngữ thông thường của mình. Pháp hành này đã giúp 
cho rất nhiều hành giả đạt đến các tuệ minh sát và gặt hái nhiều 
tiễn bộ trên thánh đạo. 


112 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Lúc ban đầu người hành thiền phải quan sát liên tục 
trạng thái phồng và xẹp của bụng. Vị ấy ghi nhận bắt kỳ sự kiện 
nào phát sinh trong lúc đang chú ý vào sự tập trung như vậy. 
Một cảm thọ hỷ có thể phát sanh nhưng nó sẽ biến mất khi được 
ghi nhận. Thường thì nó không xâm nhập nếu người hành thiền 
liên tục quan sát sự phông và xẹp của bụng. Khi Đức Phật nói 
về hỷ bắt thiện, điều đó có nghĩa rằng chúng ta nên tập trung 
trên danh-sắc (nãma-rũpa) để ngăn chặn hý dục và nếu hỷ dục 
này sanh chúng ta không nên nuôi dưỡng mà phải loại bỏ nó 
liên. 


HỶ THIỆN 


Kế tiếp, có hý thiện được Đức Phật mô tả trong Kinh Đại 
Niệm Xứ như sau. Sau khi đã nhận ra sự vô thường và biến hoại 
của sắc (rũpa), người hành thiên biết rằng tất cả sắc vị ấy thấy 
trước đây và những sắc vị ấy đang thấy đều phải chịu vô thường 
và khổ (dukkha). Trí minh sát này làm cho vị ấy hoan hỷ và sự 
hoan hỷ này có thê được mô tả như cảm thọ hỷ có gốc ở sự giải 
thoát khỏi tham dục. 


Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh. Chú giải thêm rằng 
người hành thiền hoan hỷ vì vị ấy đã đạt đến tuệ giác thấy vô 
thường, v.v... như kết quả của chánh niệm về sáu trần cảnh của 
vị ấy. Sự hoan hỷ này là thiện và đáng mong ước. 

Chú giải mô tả bốn loại hỷ thiện; (1) hỷ do sự từ bỏ các 
tục sự (các vấn đề thế gian), (2) hỷ kết hợp với việc thực hành 
minh sát, (3) hỷ dựa trên việc quán niệm ân đức Phật, v.v... và 
(4) hỷ xuất phát từ sự an trú trong sơ thiền, v.v... 

113 


Mahasr Sayadaw 


Một số người cảm thấy hoan hý khi họ nghĩ về việc từ 
bỏ các tục sự, nghĩ đến việc xuất gia làm tỳ -kheo, được thực 
hành giới luật, hành thiền định, thiền minh sát,... Hỷ này là 
thiện vì lẽ nó liên quan đến sự từ bỏ hay xuất ly khỏi đời sống 
thế tục. Những cảm thọ hỷ mà chúng ta có khi nghe pháp hay 
khi chúng ta đi đến một trung tâm thiền đề hành thiền minh sát 
cũng thuộc loại này. 


Hý dựa trên thiền minh sát có thê là hỷ phát sanh trong 
lúc chúng ta đang chánh niệm. Đặc biệt, hỷ cao nhất là hỷ kết 
hợp với sự xuất hiện của tuệ sanh-diệt (udayabbhaya- 
udayabbhaya ñãna), tức là khi người hành thiền phát sanh trí 
tuệ thấy rõ sự sanh và diệt của các hiện tượng danh-sắc. 


Hỷ mà chúng ta có khi chúng ta quán niệm ân đức Phật, 
Pháp, Tăng,... là rất hiển nhiên. Chú giải nói rằng sự tập trung 
trên hỷ phát sanh từ việc quán niệm ân đức Phật, Pháp, Tăng, 
hay từ việc niệm giới, niệm sự giải thoát (sự an tịnh của Niết- 
bàn) và niệm thiên (các chúng sanh cõi trời) vẫn có thể tạo ra 
đạo trí và quả trí. Thậm chí đạo quả A-la-hán cũng có thể được 
đạt đến nếu người hành thiền ghi nhận và quán xét trên sự biến 
diệt của hỷ (pTti) do sáu tùy niệm này sanh. Pïti ở đây muốn nói 
tới hỷ và rõ ràng hỷ xuất phát từ sáu tùy niệm này là hỷ thiện 
và đối với hỷ dựa trên ba thiền chứng (sơ thiền, nhị thiền và tam 
thiền) hoặc các cận định của chúng cũng vậy. 


Trong bốn loại xuất ly (nekkhamma), sự xuất ly để gia 
nhập tăng đoàn có nghĩa là sự giải thoát khỏi những trói buộc 
của đời sống hôn nhân và với việc thực hành minh sát cũng vậy 
vì lẽ nó đối nghịch lại với đời sống hôn nhân và các dục trần. 
Do đó, chú giải Itivuttaka (Phật Thuyết Như Vậy) mô tả sự Xuất 
Gia, Sơ Thiền, Niết-Bàn, Minh Sát tất cả Thiện Pháp là 
Nekkhamma (Xuất Ly). 

114 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Hỷ được biểu thị bằng Tầm (vitakka) và Tứ (vicãra) có 
hai loại, đó là hỷ lạc (sukha) kết hợp với cận định 
(upacãrasamadhi) và hỷ lạc kết hợp với sơ thiền. Và, như đã nói 
ở trước, có các loại hỷ thuộc thế gian, đó là, hỷ đối với sự xuất 
gia, hỷ phát sanh từ việc thực hành minh sát, hỷ do quán niệm 
ân đức Phật,.... Lại nữa, chúng ta còn có bốn loại hỷ siêu thế đi 
cùng với bốn đạo của sơ thiền (sơ đạo sơ thiền, nhị đạo sơ thiền, 
tam đạo sơ thiền và tứ đạo sơ thiền). 


Thù thắng nhất trong các loại hÿ này là những hỷ không 
liên quan đến tầm và tứ. Những thọ hỷ này là những thuộc tính 
của nhị thiền được biểu thị bằng hỷ, lạc và nhất tâm, của tam 
thiền được biểu thị băng lạc và nhất tâm. Tuy nhiên những hỷ 
thuộc thiền định này vần là hỷ lạc thế gian. Tương tự như vậy, 
hỷ xuất phát từ bốn đạo siêu thế cũng như nhị thiền và tam thiền 
thoát khỏi tầm và tứ là những hỷ thiện. Hỷ của nhị thiền và tam 
thiền này là những hỷ cao cấp hơn hỷ của sơ thiền và hỷ phối 
hợp với những tư duy thiện trong dục giới; hỷ của minh sát xuất 
phát từ chánh niệm, tỉnh giác cũng cao cấp hơn hỷ của nhị thiền 
và tam thiền. 


Có thể, sự luận bàn về các loại hỷ — hỷ có tầm và tứ và 
hỷ không tầm không tứ — này vượt ra ngoài sự hiểu biết của 
những người có ít kiến thức về kinh điển. Nói chung, chỉ những 
người đã đắc các thiền chứng mới có thê hiểu được nó một cách 
thấu đáo mà thôi. 

Theo chú giải, khi Sakka (Đề Thích) hỏi Đức Phật cách 
làm thế nào để chế ngự dục tham, ngã mạn, và tà kiến là ông 
đang hỏi Đức Phật về việc thực hành minh sát trên thánh đạo. 
Đức Phật nhấn mạnh đến các cảm thọ hỷ lạc thiện, khổ ưu thiện 
và xả thiện như thuốc chữa. Đối với người bình thường điều 

115 


Mahasr Sayadaw 


này có vẻ khó hiểu nhưng câu trả lời của Đức Phật thực sự thích 
đáng với câu hỏi. 

Đối với các vị chư thiên thì tâm rõ rệt hơn sắc và trong 
số các yếu tố của tâm hay tâm sở thì Thọ rõ rệt hơn các tâm sở 
khác. Vì thế Đức Phật bảo Sakka hãy quan sát các cảm thọ 
(vedanã). Nhiều trong số những lời dạy của Đức Phật về thiền 
minh sát thì quán sắc được ưu tiên hơn quán tâm (danh). Điều 
này cũng đúng đối với kinh Đề Thích Vấn Đạo này nhưng ở 
đây Sắc (rũpa) lại không được đề cập vì lẽ nó đã được hàm chứa 
trong quán thọ. 


MINH SÁT QUÁN 


Mục đích của việc thực hành minh sát là ghi nhận tất cả 
mọi hiện tượng tâm-vật lý hay danh và sắc phát sanh từ sự tiếp 
xúc với các trần cảnh. Nó đòi hỏi phải có sự nỗ lực để thấy, theo 
kinh nghiệm, mọi hiện tượng danh-sắc cùng với những đặc tính 
vô thường, khổ, vô ngã,...của chúng đúng như chúng thực sự 
là. Mới đầu người hành thiền không thẻ tập trung trên mọi tiến 
trình danh-sắc được và vì thế vị ấy nên bắt đầu với một vài sự 
kiện hiển nhiên mà thôi. Chắng hạn, khi đi vị ấy phải ghi nhận 
“đi”, “đi”, v.v... VỊ ấy phải quan sát mọi hoạt động của thân. 
Thông thường, bằng cách này vị ấy sẽ hay biết được về phong 
đại (yếu tố gió — vãyo dhãtu) và các đại chủng khác. Điều này 
phù hợp với lời dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ: Gacchanto vã 
gacchãmti pạãnãti — khi đi vị ấy biết ta đang đi. 


Nếu chỉ tập trung vào một oai nghi, chắng hạn như chỉ 
tập trung vào một mình oai nghi ngồi thôi, người hành thiền 
thường có khuynh hướng sao nhãng, vì thế để giữ cho vị ấy có 


116 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


chánh niệm, tỉnh giác tốt hơn, chúng tôi hướng dẫn họ tập trung 
trên sự phông và xẹp của bụng. Với sự phát triển của định, bất 
cứ khi nào vị ấy tập trung trên sự phông và xẹp vị ấy sẽ biết 
được yếu tố gió (sự đơ cứng và chuyền động). Sau đó sự phân 
biệt giữa phông hay xẹp và tâm ghi nhận, giữa nhắc chân và 
tâm ghi nhận v.v... sẽ trở nên rõ ràng với vị ấy. Tuệ phân biệt 
vào danh-sắc này được gọi là nãmarũpapariccheda-ñana (tuệ 
phân biệt danh-sắc). 


Với sự phát triển thêm của định, người hành thiền biết 
rằng sở đĩ vị ấy co tay là vì có ước muốn co, sở dĩ thấy là vì có 
mắt và đối tượng được thấy: biết là vì có đối tượng được biết, 
không biết vì vị ấy không có chánh niệm; thích một cái gì đó 
bởi vì vị ấy có vô minh; vị ấy tìm kiếm sự thỏa mãn lòng dục là 
vì tham ái; và những kết quả tốt và xấu sẽ theo sau những hành 
động của vị Ấy, v.v... Đây là tuệ phân biệt nhân quả 
(paccayappariggaha ñaãna). 

Tuệ này được theo sau bởi tuệ thấm sát tam tướng 
(sammäsana ñãna — Ä†#4#!, Hán dịch Tư Duy Trí), có nghĩa 
là minh sát vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện 
tượng danh-sắc, một loại trí do suy xét trên sự danh diệt của 
danh-sắc sanh. 





Kế tiếp người hành thiền biết rõ rằng mọi thứ sanh và 
diệt cực nhanh. Lúc này sự nhận thức của vị ấy nhạy bén đến 
mức không gì có thê thoát khỏi sự chú ý của vị ấy. Vị ấy có 
khuynh hướng thấy ánh sáng và cảm giác cực kỳ hoan hỷ. Đây 
là thọ hỷ sanh cùng với tuệ thấy sự sanh diệt (udayabbaya ñãna) 
của dòng danh-sắc. Nó vượt xa mọi loại hỷ khác và được mô tả 
như một trạng thái tâm chúng ta nên tiếp đón. Kinh Pháp cú nói 
hỷ lạc (rat) sung mãn này chỉ phát sanh đối với người hành 

117 


Mahasr Sayadaw 


thiền quán pháp, tức quán dòng danh — sắc trôi chảy một cách 
đúng đắn. Vị ấy có được sự hoan hỷ và trạng thái tâm này được 
gọi là Bất Tử (amata) bởi vì nó là điềm đi trước của Niết bàn 
mà người hành thiền chắc chăn sẽ đạt đến nếu vị ấy nỗ lực với 
niềm tin, ý chí và sự chuyên cần. 


Hân hoan và hỷ được gọi là pãmoJja và pTti trong Pä]I. 
PamoJJa là sự hân hoan sanh khởi cùng với sự sanh khởi của Tư 
Duy Trí (sammasana ñãn3) trong khi pTti có nghĩa là hỷ cùng 
sanh với Sanh Diệt Trí (udayabbaya ñãna), sự nhận biết cực 
nhanh về trạng thái sanh và diệt của danh-sắc. Tuệ này phát 
triển khi người hành thiền chánh niệm ghi nhận sự phông và 
xẹp của bụng hay các cảm thọ ở thân hay trong khi sự chú ý của 
vị ấy được tập trung trên những chuyên động của thân. Lúc này 
vị ây hiểm khi bị những cái đau không thể chịu đựng được. Nếu 
cái đau có thỉnh thoảng. xuất hiện, nó cũng lập tức biến mắt khi 
vị ấy ghi nhận nó và rôi vị ấy cảm thấy rất hân hoan. Sự hân 
hoan này sẽ tiếp tục tăng cường độ bao lâu vị ấy còn chánh niệm 
về sự sanh diệt cực nhanh của mọi hiện tượng danh-sắc. 


Như trong ba thiền đầu, người hành thiền cảm thấy rất 
hỷ lạc khi đạt đến Sanh Diệt Trí. Vị ấy mô tả hý lạc ở giai đoạn 
này như một trải nghiệm không thể tả được, một loại hỷ lạc 
vượt xa mọi trạng thái tâm tương tự. Trong Kinh Đề Thích Vẫn 
Đạo hỷ lạc này được gọi là Sevitabbasomanassa (f#{KItÈ#š — 
ứng y chỉ hỷ), nghĩa là hỷ lạc mà chúng ta nên nương tựa hay 
tầm cầu. 


118 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


THỌ ƯU NÊN TÀM CÀU HAY NÊN TRÁNH 


Kinh đề cập hai loại thọ ưu, đó là thọ ưu dẫn đến bất 
thiện nghiệp (hành vi, lời nói hay ý nghĩ bắt thiện) và thọ ưu 
dẫn đến thiện nghiệp. Loại trước chúng ta nên tránh và loại sau 
chúng ta nên chào đón. Tất nhiên không phải chúng ta cố ý đi 
tìm thọ ưu mà nó được ca ngợi bởi vì nó dẫn đến việc thực hành 
thiền định, thiền minh sát, thánh đạo và thánh quả mà thôi. 


Kinh Phân Biệt Sáu Xứ (Saläyatanavibhanga) nói cho 
chúng ta biết loại (thọ) ưu nào nên chào đón và loại thọ ưu nào 
nên tránh. Chúng ta thường ưu sầu khi không đạt được những 
điều khả lạc, đáng mong ước hay thiếu thốn những thứ ấy trong 
quá khứ. Chúng ta không vui khi biết mình phải đương đầu với 
những hiểm nguy trong tương lai hay khi chúng ta nghĩ đến 
những khổ đau chúng ta đã nếm trải trong quá khứ. Những cảm 
thọ ưu này không lợi ích gì cho chúng ta mà chỉ tạo ra đau khổ 
và những tư duy bắt thiện mà thôi. 


Có thê nói những cảm thọ ưu này là chướng ngại cho các 
thiện nghiệp. Những ai nuôi dưỡng chúng không thể có được 
lòng tín thành trước hình ảnh Đức Phật. Ngay cả trong lúc tụng 
kinh, niệm phật tâm họ cũng bị phân tán đến nỗi không thể có 
được sự nhiệt thành và tập trung. Nếu quán niệm Phật là điều 
đáng làm thì một cái tâm an tịnh là rất cần thiết. Không có nó 
thời sẽ chỉ có những tư duy bắt thiện. Vì thế chúng ta nên cố 
găng để vượt qua những cảm thọ này. Tuy thế một số người 
dường như vẫn chào đón khổ ưu. Có thể họ sẽ không thích nếu 
bạn bảo họ đừng nên ưu sầu về sự mất mát người thân yêu của 
họ. Trái lại, họ sẽ biết ơn khi bạn nói một điều gì đó biện minh 
cho sự ưu sâu của họ. 

119 


Mahasr Sayadaw 


Chúng ta nên nhớ đến quy luật về nghiệp và những lời 
dạy của Đức Phật về quy luật này khi ngài nói rằng mọi việc 
xảy ra theo đúng nhân hay hành động chúng ta đã gieo và cô 
găng chịu đựng những bất hạnh của mình một cách điềm tĩnh. 
Cách chữa tốt nhất trong một cuộc khủng hoảng như vậy là thực 
hành thiền chỉ và thiền minh sát. Nếu sầu, ưu, não làm cho 
chúng ta đau đớn trong lúc hành thiền chúng ta phải ghi nhận 
và loại trừ liền những trạng thái tâm bất thiện ấy. Đức Phật mô 
tả phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ này như cách duy nhất để 
vượt qua sầu ưu và đoạn tận mọi khổ đau. Bao lâu chúng ta còn 
giữ được chánh niệm theo lời dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, 
chúng ta không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và nếu tuyệt vọng 
có phát sanh, nó sẽ diệt khi chúng ta tập trung sự chú ý của 
chúng ta vào nó. 


Có nhiều điều trong cuộc sống làm cho chúng ta không 
vui như ước vọng không thành, công danh ,thất bại, mất mát tài 
sản, v.v... Suy nghĩ ủ ê về những bất hạnh này sẽ dẫn chúng ta 
đến chỗ tuyệt vọng, tuy nhiên chúng ta nên vượt qua nó bằng 
cách dùng chánh niệm hay bằng phương pháp thiền quán đã 
được dạy ở đây, đó là quan sát liên tục sự phông và xẹp của 
bụng, và oai nghi ngồi, v.v.... 


Thực hành chánh niệm là việc chính yếu đối với Đế 
Thích lúc này. Vì trong việc đương đầu với cái chết sắp xảy ra, 
cái chết chắc chắn sẽ đem lại sự mất mát về hạnh phúc và những 
dục lạc cõi trời của ông, Đề Thích rất sầu khổ. Vì thế lời dạy 
của Đức Phật cho ông mang tính thực tế và rất quan trọng. 

Đến đây tôi sẽ dẫn ra bản dịch của bài kinh Phân Biệt 
Sáu Xứ (Salãyatanavibhanga Sutta) nói về thọ ưu chúng ta nên 
chảo đón. 


120 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


“Sau khi đã quan sát và nhận ra sự vô thường của sắc 
hiện tại (rũpa), nhận ra sự biến hoại và diệt mất của chúng, 
người hành thiền có được một tuệ giác thực sự vào bản chất của 
các pháp đúng như thực, đó là thây được bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã của chúng và từ đó khởi lên trong vị ấy ước muốn 
thành tựu mục đích của thánh đạo, đó là sự giải thoát cao quý 
và vô thượng. Vị ấy mong chờ cái ngày khi mà vị ấy đạt đến sự 
an trú của bậc thánh đã được giải thoát như vậy. Sự mong ước 
đạt đến thánh giải thoát này khiến vị ấy ưu sầu và thọ ưu này 
được gọi là nekkhammassita-domanassa hay ưu liên hệ xuất ly, 
nghĩa là ưu sầu do mong muốn được giải thoát. 


Những ai quán các hiện tượng tâm vật lý hay danh-sắc 
khi chúng khởi sanh từ sáu giác quan sẽ nhận ra sự vô thường, 
v.v... của chúng và chỉ với trí về pháp của bậc thánh do nghe 
đồn này thôi họ cũng có thê duy trì được việc hành thiền trong 
hy vọng đạt đến mục đích cuối cùng rồi vậy. Đây là ưu hay khổ 
tâm do mong muốn giải thoát phát sanh. 


Điều này cần được giải thích thêm như sau. Với người 
hành thiền không có kinh nghiệm về định, hay thiền chỉ sẽ bắt 
đầu với việc quán các hiện tượng danh sắc sanh khởi từ sáu giác 
quan. Tuy nhiên việc theo dõi tiến trình danh sắc này một cách 
thấu đáo không phải dễ. Vì thế sẽ là không ngoan để vị ấy bắt 
đầu với việc quán tứ đại như đã được đề nghị trong Thanh Tịnh 
Đạo, chăng hạn quán yếu tố gió (vãyo dhãtu) thể hiện nơi sự 
phông xẹp của bụng, một phương pháp mà chúng tôi dạy ở 
trung tâm thiền này. 


Trong khi vị ấy chánh niệm về sự phông và xẹp của 
bụng, vị ây cũng phải ghi nhận bât cứ ý nghĩ nào (như ý định, 
ước muôn,...) bât cứ cảm thọ nào (như nóng, đau,...) hay sự 

121 


Mahasr Sayadaw 


tiếp xúc với bất cứ trần cảnh nào (thấy, nghe,...) xảy ra. Tuy 
nhiên bản chất thực của danh-sắc vẫn chưa rõ ràng khi định còn 
yếu. Với sự phát triển của định tâm được an tịnh, trong sạch, và 
thoát khỏi các triền cái (nivãranas). Từng ý nghĩ hay cảm thọ 
sanh lên sẽ được ghi nhận và loại trừ. Người hành thiền lúc đó 
ở trong giai đoạn gọi là Tâm thanh tịnh (Citta visuddhhi). Sau 
đó vị ấy biết rõ sự khác nhau giữa Danh nhận thức và Sắc được 
nhận thức. Đây là tuệ phân biệt danh sắc (nãmarũpaparicheda 
ñãna) và cũng là kiến tịnh (ditthi visuddhi). Kế tiếp, người hành 
thiền có được sự phân biệt giữa nhân và quả (paccayapariggaha 
ñãna — tuệ phân biệt nhân quả) và thoát khỏi mọi hoài nghĩ 
(kankhävitaravisuddhi-đoạn nghi thanh tịnh). 


Người hành thiền lúc đó hiểu được rằng mọi hiện tượng 
đều phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. Đây là Tư duy Trí 
(sammasana-ñana). VỊ ây nhanh chóng nhận ra sự tan hoại của 
mọi thứ đã sanh lên, đây là Sanh Diệt Trí (udayabbaya ñãna). 

Ở giai đoạn này ước muốn giải thoát sẽ khởi lên trong 
người hành thiền. Vị ẫy khát khao được đạt đến một giai đoạn 
nào đó trên thánh đạo và sẽ làm được điều này trong một thời 
gian nhất định. Nếu hy vọng của vị ấy không thành, vị ấy buồn 
rầu và thất vọng, một miếng môi cho hoài nghi và ưu não. 
Nhưng vì lẽ thọ này có thể được dùng như một sự khích lệ cho 
vị ấy nỗ lực thêm nữa, nên nó được xem như trong cái rủi có 
cái may mặc dù người hành thiền không có ý tìm kiếm nó. 

Tất nhiên, điều tốt nhất để người hành thiền làm là ngay 
từ ban đầu phải tiến tới không ngừng nhờ vậy các tuệ giác và 
kinh nghiệm sẽ cho vị ấy nhiều hỷ lạc hơn. Vì thế bài kinh nhấn 
mạnh trên thọ hỷ liên hệ đến xuất ly hơn thọ ưu xuất ly. Tuy 
thế, đối với người hành thiền không đạt được thành công trong 
kỳ hạn nhắm tới của mình sự thất vọng cũng là điều không thê 

122 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


tránh khỏi. 

Tại thiền viện này chúng tôi thường giải thích những giai 
đoạn tiếp nối nhau của tuệ giác cho một số thiền sinh có đủ tiêu 
chuẩn để giúp họ tự định giá những kinh nghiệm của mình. 
Chúng tôi hạn chế sự giảng dạy cho riêng một số người bởi vì 
nó không đáp ứng được mục đích như trường hợp những người 
không có kinh nghiệm hành thiền. Thực sự nó lợi ích cho những 
người hành thiền có kinh nghiệm chỉ ở mức tạo một cú hích cho 
họ nỗ lực thêm mà thôi. Những người hy vọng được nghe lời 
dạy của chúng tôi mà vẫn chưa đạt được đủ tuệ giác đã chán 
nản vì sự không hoàn thành được ước nguyện của mình. Nhưng 
sự chán nản này là tốt cho họ vì nó sẽ khiến họ vận dụng tinh 
tấn thêm nữa và dẫn đến những kinh nghiệm hợp theo lời dạy 
của chúng tôi và với kinh nghiệm này họ có thể tự định giá một 
cách hoan hỷ. 


Một số người hành thiền đã mất nhuệ khí bởi vì sự tập 
trung hay định của họ quá yếu ở lúc ban đầu nhưng sau đó họ 
đã tăng cường nỗ lực và đạt đến những tuệ giác phi thường hơn. 
Vì thế người hành thiền có thể lợi ích nhờ sự ưu não của họ ở 
giai đoạn này. Theo chú giải, chúng ta nên chào đón ưu não 
xuất phát từ việc không hoàn thành ước muốn của mình về sự 
xuất ly, về việc hành thiền, về quán niệm (anussati) và Jhãna 
(thiền định). Chúng ta nên sử dụng hiệu quả sự ưu, não hay 
tuyệt vọng về việc không có khả năng trở thành một vị tỳ-kheo, 
về việc hành thiền hay thậm chí nghe Pháp hay đi viếng chùa 
của mình. Câu chuyện về một nữ Phật tử ở Tích Lan có thể được 
dùng như một điển hình của sự sầu ưu thiện này. 

Cha mẹ của cô đi chùa, để con gái ở nhà vì cô đang có 
mang. Ngôi chùa nằm trên núi cách đó không xa lắm, vì cô có 

123 


Mahasr Sayadaw 


thể nhìn thấy ánh điện sáng và nghe tiếng tụng kinh của quý sư. 
Tâm cô chìm vào dòng suy nghĩ vê nghiệp xấu đã khiến cô 
không thể đi chùa cùng cha mẹ nhưng rồi cô lại hân hoan về 
thiện nghiệp của những người hành hương tại ngôi chùa â Ấy. Sự 
hân hoan của cô biến thành Khinh Hỷ (ubbegapTti) và bất ngờ 
cô bay bông lên hư không và đáp xuống trên sân chùa. Như vậy 
ưu thiện đã giúp tạo ra sự hoàn thành ước nguyện thiện của cô 
gái một cách kỳ diệu. 

Chú giải Kinh Để Thích Vấn Đạo thì trích dẫn câu 
chuyện của Trưởng Lão Mahãsiva như một ví dụ về ưu thiện 
đưa đến chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trưởng Lão Mahãsiva là 
một bậc thầy danh tiếng có rất nhiều đệ tử. Những người thực 
hành thiền minh sát đưới sự hướng dẫn của ngài đều trở thành 
bậc A-la-hán. Tuy nhiên một trong những người học trò của 
ngài là bậc A-la-hán đã thấy rằng thầy của mình vẫn chưa đạt 
đến mục đích tối thượng của đời phạm hạnh, nên đã. đến để 
thỉnh cầu ngài cho một bài học về Pháp. Mahasiva nói rằng ông 
không có thì giờ để dạy học nữa vì suốt cả ngày ông phải bận 
trả lời những câu hỏi của đệ tử, đoạn trừ hoài nghi,...cho họ. 


Vị A-la-hán lúc ấy mới nói, “Bạch ngài, ít nhất ngài cũng 
phải có thì giờ để quán Pháp vào buổi sáng chứ. Như hiện nay 
mà thấy ngài thậm chí còn không có thời gian để chết nữa vậy. 
Ngài là chỗ dựa của người khác nhưng lại không phải là chỗ 
dựa cho chính mình. Do đó con không cần bài học của ngài 
nữa.” Nói như vây xong, vị A-la-hán bay lên hư không và đi 
mât. 


Lúc này Mahãsiva hiểu ra rằng người đệ tử không phải 
đến để học Pháp mà chỉ để cảnh báo ngài về tính tự mãn mà 
thôi. Ngài tỉnh ngộ và sau đó âm thầm rời tu viện, rút vào một 
nơi thanh vắng để tích cực hành thiền. Tuy nhiên, bất chấp sự 

124 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


nỗ lực kiên trì và khó nhọc của mình ngài vẫn không có được 
chút tuệ giác phi thường nào và thậm chí sau nhiều năm ngài 
vẫn còn xa vời mục tiêu. Cuối cùng ngài trở nên vô cùng chán 
nản và bật khóc. Ngay lúc đó một vị thiên nữ xuất hiện và cũng 
khóc theo ngài. VỊ Trưởng Lão hỏi nàng tại sao khóc, vị thiên 
nữ nói răng nàng nghĩ nhờ khóc như vậy nàng có thể đắc được 
các tuệ giác!. 


Câu nói này đã đưa vị Trưởng Lão trở về với thực tế. 
Ngài tỉnh trí lại, bắt đầu thực hành chánh niệm và sau khi trải 
qua các giai đoạn tuệ giác nối tiếp nhau trên thánh đạo, cuối 
cùng ngài đạt đến đạo quả A-la-hán. Suy cho cùng tuệ giác là 
một kinh nghiệm mà dưới những hoàn cảnh thuận lợi người 
hành thiền có thê đạt đến chỉ trong một thời gian ngắn vậy thôi. 
Sự thất bại ban đầu của Trưởng Lão bất chấp những cố găng 
tích cực của ngài có thể là do những tư duy suy luận bắt nguồn 
từ sự học rộng của ngài. 


Như vậy, ưu thúc đây ngài Trưởng Lão Mahãsiva ra sức 
nỗ lực thêm trên đạo lộ là một loại ưu thiện chúng ta nên chào 
đón. Kinh Đề Thích Vấn Đạo đề cập hai loại ưu thiện, một là 
ưu với tầm và tứ (vitakka vicãra) hay ưu đo tư duy suy luận như 
trong trường hợp của ngài Mahãsiva và loại kia là ưu không tầm 
và tứ. Tuy nhiên trong thực tế mọi loại ưu đều gắn liền với suy 
tư (tầm tứ) và chúng ta nói về ưu không suy tư chỉ như phép ân 
dụ mà thôi. 

Tóm lại, ưu được xem là bất thiện khi nó làm phát sanh 
tham dục hay những vấn đề liên quan đến vật chất thế gian và 
vì thế chúng ta nên tránh những tư duy nào dẫn đến loại ưu như 
vậy. Nếu nó tự động khởi lên, chúng ta phải không nuôi dưỡng 
nó. Chúng ta nên gắn tâm trên các đối tượng khác ưu này sẽ tự 

125 


Mahasr Sayadaw 


biến mất. Ngược lại, ưu là thiện khi nó sanh khởi từ sự thất vọng 
về bất cứ nỗ lực nào nhằm thăng hoa đời sống phạm hạnh như 
nỗ lực đề xuất gia tu tập, nỗ lực để đạt đến các tuệ giác, V.V... 
Chúng ta nên chào đón hay nuôi dưỡng những loại ưu như vậy 
vì nó có thể khích lệ sự tinh tấn dẫn đến tiễn bộ trên thánh đạo. 
Tuy nhiên, cũng không nên cô ý tìm kiếm nó. Điều tốt nhất là 
làm sao để có được hý thiện trong cuộc tầm cầu giác ngộ này 
hơn là ưu. 


XẢ (UPEKKHA) THIỆN VÀ XÁ BÁT THIỆN 


Upekkha hay xả là cảm giác không hỷ cũng không ưu. 
Nó sanh khởi thường hơn các loại thọ khác, hỷ và ưu là những 
trạng thái tâm chỉ thỉnh thoảng mới sanh. Tuy nhiên xả chỉ rõ 
ràng khi định lực có hiệu quả. Xả cũng có hai loại, đó là xả thiện 
dẫn đến các thiện nghiệp và xả bất thiện dẫn đến các nghiệp 
xấu. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ đề cập đến sáu loại xả theo sự sanh 
khởi của chúng từ sáu giác quan, đó là, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và tâm. 

Xả bắt thiện sanh khởi từ các giác quan nơi những người 
còn vô minh và rối ren được gọi là Xả Liên Hệ Đời Sông G1a 
Đình (gehasita upekkhã). Chúng ta cảm thấy hoan hỷ khi nhìn 
thấy một người hay vật vừa ý, cảm thấy không vui (ưu sầu) khi 
thấy một đối tượng không vừa ý. Nhưng chúng ta cũng có cảm 
thọ xả, không tốt cũng không xấu, khi thấy một người hay một 
vật mà chúng ta quen thấy hàng ngày. Chăng hạn, khi chúng ta 
thấy một cái cây hay một cục đá cảm giác của chúng ta không 
vui cũng không buôn vậy. 


Trạng thái tâm này được thấy giữa những hàng phàm 
126 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


phu (puthuJJana) khác với các bậc thánh hay thậm chí khác với 
những bậc thiện trí phàm phu hiểu biết về vô thường (anicca), 

v... Hàng phàm phu si mê ở đây chúng tôi muốn nói tới những 
người không biết gì về bản chất thực của các đối tượng giác 
quan. Xả bất thiện sanh khởi nơi hàng phàm phu sĩ mê, những 
người, do không thực hành chánh niệm, chăng những không 
biết đến vô thường, v.v... mà còn trung thành với ảo tưởng về 
sự thường hằng và tốt đẹp của mọi hiện tượng. 

Chú giải đưa chỉ tiết thêm về thọ xả bất thiện mà kẻ phàm 
phu chịu như sau. Người ấy không ở giai đoạn nhập lưu 
(sotäpanna) đánh dấu sự chiến thăng các phiền não đưa đến các 
cõi khổ, hoặc ở giai đoạn nhất lai (sakadägãmi) bảo đảm thoát 
khỏi tham dục thô và sân hận, hoặc ở giai đoạn bắt lai (anagam) 
diệt hoàn toàn hai phiền não tham dục và sân này. Kẻ phàm phu 
với xả bắt thiện không nằm ở một trong ba giai đoạn này và như 
vậy họ vẫn chưa trừ diệt được một phiền não nào cả. 

Kẻ phàm phu cũng không phải là một người đã vô hiệu 
hóa được quả của nghiệp. Chỉ có các bậc A-la-hán mới có thê 
vượt qua được những quả của nghiệp như tâm tục sanh (kiết 
sanh thức), v.v... Hai thuộc tính tiêu cực này, đó là vẫn có 
khuynh hướng về các phiền não và vẫn phải chịu tác động của 
luật nhân quả cho thấy răng xả bất thiện chỉ sanh khởi nơi 
những kẻ phàm phu không phải Thánh. Tuy nhiên với từ 
puthujjana chú giải chỉ muốn nói đến những kẻ phàm phu 
không có trí tuệ minh sát. 


Người ấy được mô tả như một người không thấy những 
tai họa của sĩ mê (moha). Do không hành chánh niệm người ây 
không biết được sự thực và phát sanh ảo tưởng về một cái ngã 
thường hằng. Ảo tưởng này dẫn đến ái lạc, chấp thủ và cố gắng 

127 


Mahasr Sayadaw 


để hoàn thành ước nguyện của mình. Sự có gắng này đến lượt 
nó làm phát sanh nghiệp tôt và nghiệp xâu đưa đên tái sanh với 
già, bịnh, chêt và các khô đau khác như hệ lụ của nó. 


Kẻ phàm phu không thấy những tai họa này của ảo tưởng 
và cũng không có trí. Trí có hai loại, đó là trí hiểu biết về lời 
dạy của Đức Phật qua những bài giảng pháp, v.v... và trí dựa 
trên kinh nghiệm qua việc hành thiền và minh sát trên chánh 
đạo. Cả hai loại trí này đều xa lạ đối với kẻ phàm phu và vì thế 
người ấy có xả (upekkhä) do ảo tưởng sanh. Các đối tượng giác 
quan không khiến Tgười ấy hỷ hoặc ưu nhưng người ây vân 
đắm chìm trong thế giới của các giác quan. Chính vì thế nó mới 
được gọi là Gehisita-upekkhä (xả liên hệ đời sống gia đình), ở 
đây geha có nghĩa là căn nhà của các giác quan. Nói cách khác, 
kẻ phàm phu không bỏ được thể giới hiện tượng hay thế giới 
của các giác quan và vẫn mù mịt về bản chất thực của nó, l. là 
vẫn không biết gì về bản chất vô thường, khổ và vô ngã... của 
các hiện tượng. 

Ngượi lại với xả bất thiện là xả thiện mà chú giải đã giải 
thích chỉ tiết trên căn bản của bài kinh Phân Biệt Sáu Xứ. Xả 
này được đặt tên là Xả Định Hướng Xuất Ly (nekkhammasita 
upekkhä). Xả này có sáu loại dựa vào sáu giác quan. Nhờ chánh 
niệm về sự diệt của các đối tượng giác quan (trần cảnh), người 
hành thiền hiểu được rằng mọi hiệ tượng đều phải chịu vô 
thường, khô và hoại diệt. Trí minh sát vào thực tại của thế gian 
này dẫn đến xả (upekkhä) giúp người hành thiền từ bỏ được thế 
giới của các giác quan và tự giải thoát mình khỏi những chấp 
thủ. Và rồi người ấy lãnh đạm (cs thái độ xả) đối với các trần 
cảnh khả lạc cũng như bất khả lạc. 

Đối với người hành thiền có chánh niệm và đã phát triển 
được sự định tâm, mọi hiện tượng sanh lên chỉ để diệt tức thời. 

128 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Thường thường, các bản kinh nhân mạnh đến sự thực sanh diệt 
này trước hết ở các cảnh sắc (đối tượng của sự thấy) tuy nhiên 
trong thực tế nó rõ ràng trước tiên ở các đối tượng của xúc và 
tư duy. Nếu trong khi đang chú tâm vào sự phông và xẹp của 
bụng bắt cứ tư duy hay ý nghĩ nào sanh, nó diệt ngay lập tức 
khi tâm găn trên nó. Với sự phát triển của định người hành thiền 
biết rõ được sự phông và xẹp một cách tách biệt và sau đó cái 
biết của vị ấy mở rộng đến sự biến mất nói tiếp nhau của phông 
Và XP. Ở giai đoạn Diệt Trí (bhangañãna) vị ây thấy bụng, tay, 

v... không như những vật chất vững chắc mà như những hiện 
tượng diệt không ngừng và tức thời. 


Với sự phát triển của Diệt Trí sự biến diệt không ngừng 
của các hiện tượng trở nên rõ ràng hơn đến nỗi người hành thiền 
cuối cùng nhận thức rõ được quy luật của vô thường. Biết được 
bản chất của danh-sắc đúng như chúng thực sự là như vậy, vị 
ấy không hoan hỷ cũng không ưu sầu mà vẫn chỉ có sự hay biết 
về các đối tượng giác quan. Sự hay biết lướt nhanh này dẫn đến 
một loại Xả được thể hiện rõ hơn khi các tuệ minh sát, Diệt Trí 
và Hành Xả Trí, vụt qua tâm. 


Ở giai đoạn này trên đạo lộ người hành thiền không thích 
cũng không ghét khi nhìn thấy những đối tượng khả ý hoặc 
không khả ý. Như vậy vị ấy vượt qua sự chấp thủ đối với sắc, 
thinh,... Xả (upekkhã) của vị ấy cũng vượt qua dục giới và 
trong thực tế nó có nghĩa là sự giải thoát và là mục tiêu của việc 
thực hành minh sát. 


Người hành thiền nên tìm kiếm loại xả thiện định hướng 
minh sát này. Nó được xem là kinh nghiệm đầu tiên ở giai đoạn 
tuệ sanh diệt (udayabbaya ñãna) cao cấp và dễ thấy nhất ở giai 
đoạn hành xả trí (sankharupekkha ñãna). Theo kinh điển thi xả 

129 


Mahasr Sayadaw 


có hai loại, đó là xả với tầm và tứ và xả không tầm không tứ. 
Trong thực tế tất cả xả xuất hiện trong lúc quán đều liên hệ đến 
tầm và tứ nhưng trong khi đang quan sát tâm dục giới và tâm 
sơ thiền thì nó được gọi là xả có tầm và tứ còn xả xuất hiện 
trong lúc an trú nhị thiền thì được gọi là xả không tầm không tứ 
vậy thôi. Trong hai loại xả, xả không tầm và tứ cao thượng hơn. 


SỰ TÁI SANH CỦA ĐÉ THÍCH (SAKKA) 


Trong bất kỳ trường hợp nảo cũng vậy, mục đích chính 
của việc thực hành minh sát là đề tìm kiếm và trau dồi loại xả 
gắn liền với Hành Xả Trí. Để đạt được mục đích này chúng ta 
nên tránh dục hỷ và tầm cầu hỷ thiện trong những nghiệp lành 
và thiền quán. Cũng vậy chúng ta nên chào đón ưu thiện xuất 
phát từ sự thất vọng trên thánh đạo và tránh ưu bắt thiện. Tương 
tự, chúng ta nên tránh xả bắt thiện thuộc dục giới và tầm cầu xả 
thiện thuộc thánh đạo. 


Ở đây sự nhắn mạnh được đặt trên phương diện tích cực 
của thực hành. Nói cách khác, chúng ta nên tập trung trên hỷ 
thiện, ưu thiện và xả thiện. Vì sự trau dồi những trạng thái tâm 
thiện này có nghĩa là sự diệt trừ của những đối pháp tiêu cực 
hay bắt thiện của chúng. 


Chúng ta cũng nên diệt ưu thiện bằng hỷ thiện. Điều này 
hàm ý rằng nếu chúng ta chán nản do không đạt được tiến bộ 
nhiều trên thánh đạo, chúng ta phải vượt qua sự chán nản này 
băng cách vận dụng tinh tấn thêm nữa đề đắc các tuệ minh sát. 
Cũng vậy hý thiện phải được loại trừ bằng xả thiện. Xả thiện 
thuộc minh sát này là cái chí thiện của đời phạm hạnh. Tuy 
nhiên không nên loại trừ hoàn toàn hÿ trong thiền minh sát vì 


130 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


với hỷ thiền minh sát này sẽ tạo thành căn bản cho những đạo 
quả đi chung với ba bậc thiền đầu tiên. Hơn nữa, người hành 
thiền nếu không đắc thiền (định) thời không thê đắc (tâm) đạo 
tứ thiền đi cùng với xả được. Vị ấy chỉ có thể đắc ba thiền đầu 
cùng sanh với hỷ. Thường thì vị ấy đắc đạo quả do nhờ minh 
sát thuận thứ với hỷ. Chính vì vậy Đức Phật nhẫn mạnh hỷ 
thuộc minh sát như trạng thái tâm cao nhất. 


Như vậy tuệ hành xả (sankhãrupekkhäã ñãna) đi cùng với 
hỷ hoặc với xả chỉ là một bước rút khỏi thánh đạo và thánh quả. 
Nếu người hành thiền không thỏa mãn với tuệ hành xả này vị 
ấy thường đắc đạo quả trong vòn bốn hoặc năm ngày. Vì thế xả 
cùng với hỷ xuất ly là những pháp phải được tầm cầu vì nó dẫn 
đến đời sống phạm hạnh ở mức minh sát đạo. 


Do đó, người hành thiền nên xem ưu thiện kém quan 
trọng hơn hỷ thiện và thậm chí hỷ thiện không quan trọng bằng 
xả cho đến khi vị ấy đạt đến tuệ hành xả (sañkhãrupekkhã 
ñãna). Điều này có nghĩa là cho đến khi chứng đắc bốn giai 
đoạn trên thánh đạo và dập tắt hoàn toàn ái, mạn, kiến. Tóm lại, 
Đức Phật nói với Đề thích (Sakka): “Này Thiên chủ! Vị tỳ-kheo 
tránh các bắt thiện pháp và tìm kiếm các thiện pháp là đã thực 
hành con đường trung đạo của đời phạm hạnh dẫn đến Niết- 
bàn, dập tắt hoàn toàn mọi phiền não.” 


Trong khi theo dõi bài pháp của Đức Phật, Đề thích 
(Sakka) quan sát các trạng thái tầm của mình, trau dồi hỷ thiện 
và xả thiện, phát triển trí tuệ minh sát và trở thành một bậc thánh 
nhập lưu. Sự chứng đắc này được theo sau bởi cái chết và tái 
sanh tức thời của ông như một thiên chủ Đề Thích mới. Ông chỉ 
đạt đến giai đoạn thứ nhất trên thánh đạo vì tiềm lực tinh thần 
còn hạn chế của ông. 

131 


Mahasr Sayadaw 


Sự tái sanh của Đề thích (Sakka) cho thấy rằng nhờ nghe 
pháp một vị thiên tử sắp chết có thê gặt hái được rất nhiều lợi 
ích. Nhờ chánh niệm trên những cảm xúc thiện người hành 
thiền có thể đạt được tiễn bộ đáng kê trên thánh đạo và cảm xúc 
phố biến nhất trong số đó là hỷ thiện. Trưởng Lão Phussadeva 
ở Tích Lan đã trở thành một bậc A-la-hán sau khi quán thọ hỷ 
sanh khởi trong tâm vị ẫy khi nhìn một bức tượng Phật. Hoàng 
hậu của đức vua Asoka cũng vậy, đạt đến đạo quả Nhập Lưu 
sau khi quán thọ hỷ tuôn trào trong bà khi nghe tiếng hót của 
một con chim mà âm thanh của nó giống như những lời bình 
phẩm vậy. Người hành thiền thậm chí có thể đắc đạo quả A-la- 
hán trong khi tùy quán về bồ thí (dãna) và giới (sTla) cũng như 
về sự vô thường của hỷ thiện xuất phát từ việc thực hành của 
họ. 


Vào lúc chứng đắc nhập lưu, Đề thích (Sakka) hoàn toàn 
thoát khỏi hoài nghi và ảo tưởng về một thực thê-tôi (thân kiến). 
Sự giải thoát của một bậc thánh nhập lưu mà hiện tại vị ây đang 
hưởng khác với sự giải thoát vị ấy kinh nghiệm trước đây vốn 
dựa trên tri kiến và tư duy. 


GIỚI THU THÚC THEO GIỚI BỎN BA-LA-ĐÈ-MỘC 
XOA 
(PÄTIMOKKHASAMVARA-SILA) 


Kế tiếp Đề thích (Sakka) hỏi Đức Phật về sự liên hệ của 
giới với đời sống phạm hạnh. “Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là 
sự thực hành giới bảo vệ một người khỏi (sa vào) bốn ác đạo 
hay khỏi những thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp bất 
thiện?” 


132 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Đức Phật dạy có hai loại nghiệp, đó là thiện nghiệp và 
bất thiện nghiệp. Ngài cũng xếp lời nói và sự nuôi mạng theo 
cách tương tự. Bất cứ hành động, lời nói hay sự nuôi mạng nào 
góp phân vào nghiệp tốt thì đó là thiện và bất cứ hành động, lời 
nói Và Sự nuội mạng nào góp phần vào nghiệp xấu là bất thiện. 
Thân hành bắt thiện gồm sát sanh, trộm cắp và tà đâm. Sự kiêng 
tránh những thân hành này tạo thành thiện nghiệp. Đây là những 
giới luật dành cho người tại gia cư sĩ và còn có nhiều giới khác 
mà vị tỳ-kheo phải giữ theo những lời dạy trong Tạng Luật 
(Vinaya PItaka). 

Khẩu hành bắt thiện gồm nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời 
thô lỗ, xỉ vả và nói lời vô ích. Khẩu hành thiện có nghĩa là tránh 
những lời nói bắt thiện này. Nuôi mạng bằng thân hành bắt thiện 
và khâu hành bắt thiện là sự nuôi mạng bất chánh. Nuôi mạng 
chân chánh là sự nuôi mạng không liên quan đến thân hành và 
khâu hành bắt thiện. Tóm lại, đối với người tại gia cư sĩ sự giữ 
nghiêm ngũ giới bảo đảm cho giới được thanh tịnh. Một số 
người có thê nói rằng ngũ giới chỉ nói đến tránh nói dối chứ dứt 
khoát không bắt phải tránh ba loại tà ngữ và tà mạng khác. Tuy 
nhiên, phải nhớ rằng tránh nói dối hàm ý phải tránh luôn ba loại 
lời nói bất thiện vì lẽ để hoàn thành những ác khẩu này đòi hỏi 
người ta phải thốt ra những lời nói dối vậy. Cũng vậy chúng ta 
tránh tà mạng là chúng ta phải tránh sát sanh, v.v... vì ngũ giới 
cắm không được sát sanh, v.v... để nuôi mạng hay vì bất cứ lý 
do nào khác. Vì thế, có thể tóm lại là ngũ giới tạo thành giới 
bồn (pãtimokkha sTla) cho người tại gia cư sĩ. 


133 


Mahasr Sayadaw 


GIỚI THU THÚC LỤC CĂN 
(INDRIYASAMVARA-SILA) 


Đế-thích (Sakka) lại hỏi tiếp Đức Phật về việc một vị tỳ- 
kheo nên hành giới thu thúc lục căn (indriyasarhvara- sila) như 
thế nảo. Indriya có nghĩa là kiềm chế hay kiểm soát và nó liên 
quan đến việc kiềm chế sáu giác quan — mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, tâm. Đế-thích (Sakka) đã hỏi Đức Phật cách một người 
phải phòng hộ các căn hay giác quan này. 


Đức Phật nói về sự khác biệt giữa hai loại trần cảnh, đó 
là những trần cảnh cần được chấp nhận và những trần cảnh phải 
được loại trừ. Chúng ta chỉ nên chấp nhận những trần cảnh nào 
ngăn chặn nghiệp xấu và khuyến khích nghiệp tốt, và dĩ nhiên 
chúng ta phải loại trừ những trần cảnh nào ngăn chặn thiện 
thiệp. Chúng ta phải tránh nhìn vào những đối tượng khiến cho 
tham, sân,... sanh khởi. Nếu không thể tránh được, chúng ta 
phải ngừng suy nghĩ về chúng và áp dụng một loại quán nào đó 
đề đối trị; hoặc chúng ta phải thực hiện việc ghi nhận về sự thấy 
đó và dứt khoát không đề cho tâm lang thang vượt ra ngoài sự 
hay biết thuần tuý (chánh niệm). Đây là cách để loại trừ các trần 
cảnh bắt thiện. 

Tương tự chúng ta không nên can dự vào các nghiệp bất 
thiện. Ngược lại chúng ta nên lắng nghe tụng kinh hay thuyết 
pháp vì điều này rõ ràng là nhân chính làm phát sanh thiện 
nghiệp. Phàm có âm thanh nào, nếu chúng ta chỉ tập trung trên 
cái nghe và ghi nhận bản chất vô thường, v.v... của nó thời nó 
sẽ góp phần vào sự phát triển của tuệ minh sát. 


Hương trần hay cảnh khí thường khiến cho nghiệp xâu 
sanh. Chỉ rât ít trường hợp nó dân đên thiện nghiệp, chăng hạn 


134 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


như khi chúng ta ghi nhận mùi hương của những bông hoa cúng 
dường tại chánh điện liên quan đến tam tướng vô thường, khổ 
và vô ngã. Đối với cảnh vị cũng nên hiểu như thế. Mặc dù nêu 
không ăn uống chúng ta không thê sống được, nhưng chúng ta 
có thể tránh được những nghiệp xâu băng cách ăn uống với 
chánh niệm. Và cũng là điều tốt nếu chúng ta có thể tránh được 
những món ăn quá ngon. Dĩ nhiên, chúng ta phải luôn luôn 
tránh bất kỳ loại thức ăn hay thức uống nào làm cho chúng ta 
say sưa. Cho dù chúng ta ăn những món ăn ngon chúng ta vẫn 
có thê tránh được phiền não nếu chúng ta không màng đến hay 
không khát khao hương vị của nó. Đây là sự kiềm chế các giác 
quan mà đối với người không chánh niệm không thể làm được. 


Sự xúc chạm của thân thể (thân xúc) cũng thường dẫn 
đến những nghiệp bắt thiện. Dĩ nhiên chúng ta không thể tránh 
được tất cả mọi thân xúc. Nhưng chúng ta nên cô tránh đến mức 
có thể sự xúc chạm nam nữ vốn gây ra hỷ dục và sự dính mắc. 
Chúng ta nên kiềm chế các căn để nhờ đó chúng ta có thê tự 
tháo gỡ và quên được những cảm thọ thú vị hay đau khô. Cách 
tốt nhất để có được sự kiềm chế hoàn toàn là, như trước đã nói, 
ghi nhận bản chất vô thường, khổ, vô ngã,...của tất cả mọi cảm 
thọ do xúc chạm sanh. Thiện nghiệp phát sanh do chánh niệm 
về cảm thọ do xúc chạm sanh hợp với bài kinh Đại Niệm Xứ. 
Những suy nghĩ lan man và phân biệt về đàn ông, đàn bà, người 
thù,... phải được tránh vì nó dẫn đến tham dục và sân 
hận,...Nếu những tư duy như vậy sanh khởi, chúng phải được 
thay thế bằng việc niệm tưởng ân đức Phật, niệm tưởng giới, ... 
và sự sanh và diệt của cúng cũng cần được ghi nhận. 


Có rất nhiều bài kinh chứa đựng những lời dạy của Đức 
Phật về sự chê ngự các căn (giác quan). Điện hình trong đó là 


135 


Mahasr Sayadaw 


lời khuyên sau: 


“Khi mắt thấy sắc (thấy một người đàn ông hay đàn bà), 
không nên năm giữ tướng chung (nghĩ đến thê hình của người 
ấy). Không nên nắm giữ tướng riêng (tránh không ghi nhậ 
những nét riêng của người ấy như con mắt, chân mày, và các 
bộ phận khác) vì điều đó chắc chăn sẽ làm phát sanh các phiền 
não.” 


Đàn ông không nên nghĩ đến những nét tổng quát của 
đàn bà và ngược lại đàn bà cũng không nên nghĩ đến những nét 
tổng quát của người đàn ông. Vì sự suy nghĩ như vậy sẽ cung 
cấp nhiên liệu cho dục tham. Suy nghĩ đến những nét đặc trưng 
của người khác phái như tóc, miệng, ngực v.v... cũng vậy, dục 
tham sẽ phát sanh. Người hành thiền phải giữ được cái biết đơn 
thuần của sự thấy và tránh nghĩ về hình thể nói chung hay những 
bộ phận khác của một người. 


Đức Phật đã chỉ ra những ác bất thiện pháp phát sanh từ 
việc không kiềm chế các căn. “Ai không phòng hộ con mắt sẽ 
mãi mãi bị tham và sân phiền nhiễu,” Đức Phật nói. Tuy nhiên 
chế ngự các căn cũng phải được tu tập đúng cách. Người hành 
thiền không nên nhìn vào những đối tượng bất thiện (khả lạc 
hay bất khả lạc) mà vị ấy đã có lần thấy. Nếu tình cờ thấy, vị Ấy 
không nên tác ý đến hình dáng, màu sắc,... hay cố găng giữ 
không có ấn tượng về chúng. Vị ấy chỉ nên giữ cái biết đơn 
thuần về sự thấy và ghi nhớ trong tâm bản chất vô thường, khổ, 

..của chúng. 


Đối với các căn hay giác quan khác, đó là tai nghe, mũi 
ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và tâm suy nghĩ, cũng nên hiểu 
theo cách tương tự. Với sự phát triển của định, người hành thiền 
có thể tập trung trên tất cả hiện tượng tâm-vật lý hay danh-sắc 


136 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


theo cách này và nhận ra bản chất vô thường, khổ, và vô ngã 
của chúng nhờ đó các phiền não không có chỗ trông để sanh 
khởi. Đây là cách tốt nhất để kiềm chế các căn và nhờ sự kiềm 
chế này người hành thiền có thể đạt đến thánh đạo, thánh quả 
sau khi trải qua các giai đoạn tuệ minh sát nối tiếp nhau. Sự 
chứng đắc đạo quả A-la-hán theo cách này đã được mô tả trong 
Thanh Tịnh Đạo qua câu chuyện của ngài Trưởng Lão 
Mahatissa Thera. 


CHUYỆN TRƯỞNG LÃO MAHATISSA 


Trong khi đi đến kinh thành Anuradha để khất thực, 
Trưởng Lão Mahãtissa gặp một người phụ nữ trên đường. 
Người phụ nữ này vừa cãi nhau với chồng và bỏ về nhà của cha 
mẹ mình. Cô trang điểm đẹp đẽ và khi nhìn thấy Trưởng Lão 
cô lớn tiếng cười một cách quyến rũ. Trưởng Lão là người 
thường quán thân bắt tịnh vì thế lúc nhìn vào người phụ nữ này 
ngài chỉ thấy một bộ xương bắt tịnh. Ngay tại chỗ đó ngài đắc 
sơ thiền và dùng thiền này làm nền tảng để hành minh sát ngài 
trở thành một bậc A-la-hán. Người chồng đi tìm vợ gặp Trưởng 
Lão anh ta hỏi xem ngài có thấy một người phụ nữ nào vừa đi 
qua đây không. Trưởng Lão trả lời, nữ nam gì ta không biết ta 
chỉ thấy có một bộ xương vừa đi trên con đường này thôi. 


Có lẽ vị Trưởng Lão đã hành thiền quán bất tịnh trong 
một thời gian khá lâu rồi. Kinh nghiệm của ngài là một bài học 
cho những người hành thiền, đừng cảm thấy thất vọng khi 
không đạt được tiễn bộ øì.N ếu các bạn cứ kiên trì cố gắng đúng 
thời các bạn sẽ đắc tuệ giác thôi. 


137 


Mahasr Sayadaw 


CÂU CHUYỆN VẺ TRƯỞNG LÃO CITTAGUTTA 


Thanh Tịnh Đạo cũng dẫn chứng câu chuyện của một vị 
Trưởng Lão khác thực hành sự chê ngư các căn. 


Trưởng Lão Cittagutta sống trong một hang động ở Tích 
Lan. Trên vách cao của hang động có những bức bích họa mô 
tả chuyện tiền thân của Đức Phật. Do luôn luôn phòng hộ các 
căn Trưởng Lão chăng bao giờ nhìn lên và vì thế ngài hoàn toàn 
không hay biết gì đến những bức tranh này. 


Ngày nọ một số vị tỳ-kheo trẻ đến thăm hang động. Họ 
bị cuốn hút bởi những bức tranh và đã hỏi vị Trưởng Lão về vẻ 
đẹp của những bức tranh â ấy. Vị Trưởng Lão nói răng ngài chưa 
bao giờ để ý đến sự có mặt của những bức tranh ấy mặc dù ngài 
đã sông trong hang động hơn sáu mươi năm. Có thể nói câu trả 
lời của ngài là một sự quở trách gián tiếp đối với các vị sư khách 
vì sự thiểu chánh niệm nơi con mắt của họ. 


Có một cây Gangaw gần lỗi vào cửa hang. Vị Trưởng 
Lão chưa bao giờ nhìn lên và vì thế chỉ khi thấy những cánh 
hoa rơi rụng trên đất ngài mới biết rằng những bông hoa đã nở. 
Nghe đồn về đức độ của Trưởng Lão, vua đã thỉnh mời ngài 
đến hoàng cung. Bất chấp nhiều lần mời mọc, vị Trưởng Lão 
vẫn từ chối gặp đức vua. Về sau đức vua ra lệnh cắm các bà mẹ 
trong ngôi làng vị Trưởng Lão thường đi khất thực mỗi ngày 
không được cho con bú. Vì lòng bi mẫn đối với những đứa trẻ 
vị Trưởng Lão phải đi đến cung điện. 


Vua và hoàng hậu đến đảnh lễ Trưởng Lão. Vị Trưởng 

Lão chúc phúc cho từng người chỉ với một câu: “Câu mong cho 

đức vua được an vuI.” Các vị ty-kheo trẻ thây vậy hỏi Trưởng 
138 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Lão tại sao ngài lại gọi cả vua và hoàng hậu đều là “đức vua” 
thế. Trưởng Lão trả lời ngài không có sự phân biệt gì giữa vua 
và hoàng hậu cả. Đây là bài học cho những ai thực hành sự chế 
ngự các căn... 


Điều quan trọng nhất là phải tránh những cảnh sắc nào 
làm phát sanh phiền não và nếu những cảnh sắc này không thê 
tránh được, nên quán tính chất bắt tịnh của chúng hay thực hành 
sự ghi nhận về cái thấy. Ở đây chúng ta nên ghi nhớ trong tâm 
câu trả lời của Đức Phật cho Tôn giả Anandã vào đêm trước lúc 
diệt độ của ngài. Đêm đó ngài Änandäã đã hỏi Đức Phật rằng 
một vị tỳ-kheo nên cư xử thế nào khi đối diện với phụ nữ. Đức 
Phật nói rằng một vị tỳ-kheo nên tránh gặp phụ nữ. Nếu không 
thể tránh gặp thì không nên nói chuyện với họ. Nếu không thê 
tránh nói, nên giữ chánh niệm và tùy theo tuổi tác mà xem người 
nữ ấy như mẹ hay chị hay con gái của mình. 


Đây là cách hành thứ nhất được đề nghị trong Kinh 
Bhãradväja của Tương Ưng Bộ Kinh để chiến thắng tham dục. 
Cách hành thứ hai cũng được đề cập tronh kinh ấy là quán tính 
chất bắt tịnh của thân. Pháp hành thứ ba là chế ngự các căn. 


Lời dạy của Đức Phật cũng được áp dụng cho các đối 
tượng giác quan khác. Chúng ta nên tránh nghe những âm thanh 
như nghe ca hát,... chắng hạn dẫn đến phiền não. Nếu chúng ta 
không thể tránh, chúng ta nên ghi nhận cái nghe ấy. Sự cần thiết 
phải chánh niệm ghi nhận như vậy là hiển nhiên đối với người 
hành thiền hay vị tỳ-kheo. Tuy nhiên ở đây Đức Phật đang nói 
với Đế Thích (Sakka) và các vị chư thiên khác. Chư thiên 
thường bị sa lầy trong các dục lạc và vì thế việc chế ngự các 
căn cho đến mức có thể là cần thiết đối với họ. Cũng có thể nói 
như vậy đối với người tại gia cư sĩ khi giữ bát-quan trai giới 

139 


Mahasr Sayadaw 
hay khi hành thiền. 


Mùi thơm của hoa hay của các loại mỹ phẩm, ... khiến 
cho phiền não sanh khởi cũng phải được xử lý theo cách tương 
tự. Thức ăn cũng thế, người hành thiền chỉ nên ăn sau khi đã 
chân chánh quán tưởng (rằng ta ăn không phải để vui thích mà 
chỉ đề ø1ữ gìn sức khỏe.) Các cảm thọ phát sanh khi nếm vị hoặc 
xúc chạm dẫn đến phiền não cũng cần phải tránh và nếu không 
thê tránh, chúng phải được xử lý theo cách đã nói. Ghi nhận khi 
đi, đứng, ngồi,. ..tạo thành chánh niệm về các cảm thọ do xúc 
chạm. 


Theo chú giải, việc thực hành khổ hạnh chỉ ngồi không 
nằm (nisaJja dhutanga) là sự theo đuôi các cảm thọ thiện của 
xúc chạm. Nisajja dhutanga là pháp hành khổ hạnh của một số 
hành giả không năm chỉ giữ oai nghi ngồi ngay cả khi ngủ. Tôn 
giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Ca-diếp, và một số các vị đại đệ 
tử khác của Đức Phật đã hành pháp đầu đà này trong thời gian 
lâu dài, từ 12 năm như ngài Rãhula (La-hầu-la) đến 120 năm 
như ngài Mahãkassapa (Đại Ca-diếp). Vì lẽ các ngài là những 
bậc thánh A-la-hán, nên mục đích của các ngài không phải để 
tạo phước mà đề làm tắm gương cho hàng hậu thế. 


Người hành thiền nên kiên nhẫn ghi nhận các cảm thọ 
thiện của sự xúc chạm và thực hành minh sát, giữ sự hay biết 
trên các đối tượng giác quan. Khi vị ấy có những cảm thọ khô 
ở thân, vị ấy không nên cựa quậy nhúc nhích mà vận dụng kham 
nhẫn đến mức có thê và tiếp tục quán các cảm thọ ấy đúng theo 
lời dạy trong kinh Đề Tích Sở Vấn này. 


Lại nữa người hành thiền không nên suy nghĩ về bất cứ 
điều gì có thê làm phát sanh tham hoặc sân; và vị ây phải tránh 
suy nghĩ không chỉ đôi với những cảnh pháp hay tư duy nảy 


140 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


sanh trong hiện tại mà còn cả đối với những cảnh pháp quá khứ 
cũng như tương lai. Bât cứ điêu gì khởi lên người hành thiên 
nên ghi nhận chúng và loại trừ. 


SỰ TỰ CHẺ CỦA BA VỊ TRƯỞNG LÃO 


Chú giải đề cập đến câu chuyện về ba vị Trưởng Lão mà 
chúng ta nên noi gương trong việc nỗ lực loại trừ những tư duy 
bắt thiện và thực hành chánh niệm của chúng ta. Ngày đầu tiên 
của mùa an cư họ nhắc nhở nhau và hứa sẽ không có những tư 
duy tham dục và sân hận trong suốt ba tháng. Đến ngày Tự Tứ 
(paväranã), ngày đánh dấu sự kết thúc mùa an cư vị Trưởng Lão 
lớn hạ nhất hỏi vị Trưởng Lão nhỏ hạ nhất đã chế ngự tâm như 
thế nào suốt mùa an cư. Tự tứ là ngày các vị tỳ-kheo mời nhau 
chỉ những lầm lỗi hay những sai phạm về giới luật mà mình đã 
vô tình phạm phải trong suốt mùa an cư. Vị tỳ-kheo trẻ nói rằng 
vị ấy không để cho tâm của mình ra khỏi tu viện mà giữ nó 
trong giới hạn nơi trú ngụ. 


Dĩ nhiên, ý vị ấy muốn nói là nếu tâm lang thang trong 
lúc hành thiền, vị ấy chỉ giới hạn nó trong phạm vi tu viện, vị 
ấy không nghĩ đến bất cứ điều gì bên ngoài tu viện. Sự hoàn 
thành của vị ấy quả thực rất đáng tán đương bởi vì nói chung 
những người hành thiền thường không giữ vững được tâm trước 
khi tu tập định vì thế mà họ không thể ngăn được tâm lang thang 
khi hành chánh niệm. 


Vị Trưởng Lão tiếp tục hỏi vị tỳ-kheo thứ hai cũng câu 
hỏi ây, và vị này trả lời răng vị ây thậm chí không cho phép tâm 
đi ra khỏi phòng của mình. Như vậy năng lực tập trung hay định 


141 


Mahasr Sayadaw 


lực của vị này đã được phát triển cao hơn năng lực định của vị 
tỳ-kheo trẻ trước. 


Sau đó hai vị tỳ-kheo trẻ cũng hỏi vị Trưởng Lão xem 
ngài đã kiểm soát tâm của mình như thế nào. Vị Trưởng Lão 
nói rằng ngài không cho phép tâm rời khỏi năm nội uấn 
(khandhas). Điều này cho thấy rằng vị Trưởng Lão đã giới hạn 
sự chú tâm của mình vào các hiện tượng tâm -— vật lý hay danh 
và sắc sanh khởi tại sáu căn vào khoảnh khắc thấy, nghe,... Khả 
năng tập trung hay định tâm của vị Trưởng Lão là phi thường 
nhất và có lẽ ngài đã là một bậc A-la-hán. Sự thành tựu của ba 
vị Trưởng Lão trong việc kiểm soát tâm quả thực là một nguồn 
cảm hứng cho các hành giả đang hành chánh niệm. 

Chú giải ca ngợi việc quán pháp cùng với tâm từ 
(mettã),... Vì thế chúng ta nên tu tập tâm từ, bằng cách niệm 
thầm, “Cầu mong tất cả chúng sinh được thoát khỏi hiểm nguy” 

v... Hơn nữa, vì lẽ chú giải nói, “tâm từ, v.v...” chúng tôi cho 
rằng tất cả pháp (đối tượng của tâm) đều được chấp nhận cho 
việc tu tập minh sát (vipassanä). Tóm lại, minh sát quán dù 
thuộc bắt cứ loại nào cũng đều đáng ca ngợi bởi vì nó có nghĩa 
là sự tích tạo những thiện nghiệp vậy. 


SATIPATTHÃNA: MỘT ĐÓNG LỚN THIỆN 
NGHIỆP 


Trong số nhiều loại quán thì Đức Phật mô tả tứ niệm xứ 
(sãtipatthana) như tổng số cuối cùng của tất cả thiện pháp hay 
thiện nghiệp. Bồ thí nhiều hoặc sống đời đạo đức có thể có 
nghĩa là một sự tích lũy lớn của các thiện nghiệp. Nhưng người 
bồ thí hay người sống đời đạo đức ấy đôi khi cũng có thê bị 

142 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


những ý nghĩ bất xứng quấy rầy và, tất nhiên, lại càng không 
thê thực hành bồ thí hay giữ giới một cách nghiêm ngặt cả ngày 
lẫn đêm được. Vì thế nếu bạn gọi dãna (bố thí) hay sĩla (giữ 
giới) là một đồng thiện pháp lớn là không đúng. 

Ngược lại, hành thiền minh sát đòi hỏi phải chánh nệm 
không ngừng về những hoạt động của thân, thọ, tâm, pháp hay 
những hoạt động thấy, mghe,... Trừ phi ngủ, những giờ thức 
buổi tối người hành thiền cũng phải có chánh niệm trong từng 
khoảnh khắc. Viấy phải ghi nhận cảm thọ sanh khởi nơi vị ây, 
ít nhất mỗi giây một lần và điều này có nghĩa là vị ấy đã có 
được một thiện pháp trong khoảng thời gian đó. Như vậy trong 
một giờ vị ấy có 3600 thiện pháp hay nếu trừ bốn giờ ngủ ra vị 
ấy có được phước báu lên. đến 720.000 thiện pháp trong một 
ngày. Phước sinh ra cho vị ấy mỗi khi đi, đứng, năm, ngôi ... Và 
thậm chí khi đi tiểu với chánh niệm vị ấy cũng có phước. Vì thế 
tứ niệm xứ (sãtipatthãna) chắc chăn là một đống lớn thiện pháp 
nên được tu tập. 


SỰ KHÁC BIỆT VÈ QUAN KIÊN 


Bài pháp của Đức Phật làm cho Đế-thích (Sakka) rất hài 
lòng. Trước khi đi đến gặp Đức Phật, Đế-thích đã gặp các bậc 
thánh tự xưng khác và tìm hiểu về giáo lý của họ. Lúc đó ông 
thấy rằng họ chấp giữ những quan điểm rất khác nhau. Giờ đây 
khi ông đã đắc đạo quả nhập lưu sau khi nghe những lời dạy 
của Đức Phật, ông biết và thấy được Chân Diệu Pháp và vì vậy 
ông cũng biết và thấy được Chân Phật và Chân Tăng. Mọi hoài 
nghỉ của ông bây giờ đã tiêu tan. Mặc dù ông không nói điều ấy 
cho Đức Phật một cách dứt khoát nhưng nó đã được ngầm ý 


143 


Mahasr Sayadaw 


trong câu hỏi của ông cho Đức Phật. 


“Bạch Đức Thế Tôn, có phải tất cả những người tự gọi 
mình là Sa-môn bà-la-môn (samanabrahmanas) đều có chung 
những quan điểm? Có phải họ cùng sống chung một đời phạm 
hạnh? Có phải họ có cùng một mong câu hay có chùng cùng 
một mục đích?” 


Tất nhiên Sakka đã biết câu trả lời cho những câu hỏi 
này. Ông hỏi chúng chỉ như một sự mở đầu cho câu hỏi của ông 
về những điều khác biệt của họ mà thôi. Đức Phật đã trả lời câu 
hỏi thứ hai của ông như sau: 

“Này Sakka! Trong thế gian này con người không có 
cùng một loại tính khí. Hay nói khác hơn tính khí của con người 
rất khác nhau. Họ suy nghĩ sai lầm và chấp chặt vào những quan 
điểm nào hợp với tính khí của họ một cách ám ảnh. Họ khăng 
khăng rằng chỉ những quan điểm của họ là đúng và tất cả những 
quan điểm khác đều sai. Do sự cố chấp này mà những bậc thánh 
tự xưng ấy có những quan điểm khác nhau. Họ đưa ra những hệ 
thống giá trị đạo đức khác nhau, họ có những mong cầu khác 
nhau và những mục đích khác nhau trong cuộc sống.” 


Do tính khí khác nhau mà người này khác với người kia 
về khuynh hướng và sở thích lên quan. đến màu sắc, âm thanh, 
áo quân, và v.v... Cũng vậy, họ nói về những niềm tin mà họ 
đã chấp nhận trên căn bản của sự chấp thủ và suy luận. Một số 
ấp ủ niềm tin về sự bất tử của linh hôn. Họ nói rằng linh hồn 
hay tự ngã (atta) tồn tại vĩnh hằng, nghĩa là nó không bị hủy 
diệt giông như thân xác vật lý thô. Đây là thường kiến (sassata 
ditthi). Quan điểm này rất hấp dẫn quần chúng và về cơ bản nó 
không khác với những tôn giáo dạy rằng con người do Thượng 

144 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Đề tạo ra, rằng sau khi chết những người Ngài (Thượng Đề) 
thích sẽ được cứu rỗi lên thiên đàng còn những người Ngài 
không thích sẽ bị kết tội xuống địa ngục đời đời. Rồi thì có đoạn 
kiến (uccheda ditthi) phủ nhận kiếp sống tương lai và khăng 
khăng về sự diệt hoàn toàn của một cá nhân sau khi chết. Đây 
là giáo lý của những tôn giáo tuyên bố sự độc quyền của chân 
lý và bác tất cả mọi giáo thuyết khác là hư ngụy. Sự cô chấp 
như vậy là nguyên nhân sanh ra những dị biệt vê đức tin, đời 
sống phạm hạnh, ước nguyện và mục đích của cuộc sống. 


THƯỜNG KIÉN VÀ ĐẠO PHẬT 


Theo Đạo Phật, một người chết sẽ tái sanh, sự hiện hữu 
mới do nghiệp của người ấy tạo điều kiện hay quyết định. Điều 
này đặt ra câu hỏi liệu giáo lý tái sanh của Đạo Phật có hơi 
hướm thường kiến không. Có thê nói giáo lý của Đạo Phật khác 
xa với quan niệm về một cái ngã thường hằng. Vì Đạo Phật phủ 
nhận cái thực thể-tôi này và chỉ nhìn nhận tiến trình liên quan 
đến sự sanh và diệt không ngừng của mọi hiện tượng tâm-vật 
lý hay danh và sắc mà thôi. Khi tâm-tái sanh diệt, tâm hữu phần 
(bhavanga citta) liền sanh và rồi nó cũng sẽ diệt nối tiếp theo 
nhau hết tâm này đến tâm khác. Với tâm hữu phần luôn luôn 
trong trạng thái trôi chảy này, các tâm suy nghĩ đến cảnh sắc, 
thính,.... sanh khởi. Tâm suy nghĩ này được theo sau bởi nhãn 
thức, nhĩ thức, v.v... Khi những tâm này diệt, tâm hữu phần sẽ 





bình thường cứ luân phiên trôi chảy và vào lúc chết Tâm Tủ, 
hay tâm hữu phân cuỗi cùng của kiếp sống đó diệt. Sự diệt của 
tâm tử được định danh là chết, và do đó nó có nghĩa là sự chấm 
dứt của tiễn trình danh-sắc không tâm mới nào sanh nữa. 


145 


Mahasr Sayadaw 


Liền sau sự diệt của tâm tử, tâm tục sanh, do nghiệp làm 
duyên, sẽ sanh, tâm này đánh dấu sự khởi đầu của một hiện hữu 
mới. Như vậy sự tái sanh không liên quan gì với cái thực thể- 
tôi hay sự đi chuyên của danh sắc (nãma-rũpa) trong kiếp sống 
trước. Với sự diệt của tâm mới này, dòng hữu phần sẽ sanh lên 
và trôi chảy liên tục như trong kiếp sống trước. Cái gọi là người 
là đại diện cho danh-sắc không tiêu biểu cho bất kỳ cái tôi hay 
tự ngã nào. Sự thực này có thể được những người hành thiền 
minh sát thấy rõ trong lúc hành. 


Đạo Phật không phải thường kiến luận (sassata vãda) vì 
đạo Phật dạy rằng chính tham ái đưa đến tái sanh. Khi người 
hành thiền đạt đến đạo quả A-la-hán, họ hoàn toàn thoát khỏi 
tham ái và những phiền não khác. Bậc A-la-hán không chấp thủ 
vào bắt cứ trần cảnh nào khi lìa đời và điều này ngăn chặn sự 
sanh khởi của danh-sắc (nãma-rupa) mới. Tuy nhiên Đạo Phật 
cũng không dạy luận thuyết đoạn kiến (uccheda vãda). Vì đoạn 
kiến cho răng chết là hết. Đạo Phật bác bỏ cái ngã hay linh hồn 
thường hằng và chỉ nhìn nhận có một tiễn trình danh-sắc luôn 
luôn trôi chảy. Vào lúc chết của bậc A-la-hán chỉ có tiễn trình 
danh-sắc này diệt chứ không phải linh hồn. Sự diệt xảy ra qua 
việc hành thiền minh sát, pháp hành vốn bảo đảm chấm dứt mọi 
tham ái đối với đời sống. 


ĐẠI THỪA VÀ THƯỢNG TỌA BỘ 
(MAHÄYÄNA VÀ THERAVÄDA) 


Hiện nay nhân loại có bôn tôn giáo lớn. Sự khác nhau 
của các tôn giáo là do tính khí của các tín đô trong tôn giáo ây, 


146 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


cũng như sự đa dạng về quan điểm giữa những người trong 
cùng một tôn giáo là do như vậy. Có hai trường phái Phật giáo, 
đó là, Thượng Tọa Bộ (Theravada) và Đại Thừa (Mahayaäna), 
và hai bộ phái đã có những quan niệm khác nhau trong hơn hai 
ngàn năm qua. Điều này là do sự khác biệt trong khuynh hướng 
của những tín đỗ trong mỗi trường phái. 


Giáo lý căn bản của Phật Giáo Đại Thừa là chỉ sau khi 
đắc Phật quả tất cả chúng sinh mới thành tựu sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi luân hồi. Là một bậc A-la-hán hay Độc Giác Phật 
không có nghĩa là đã giải thoát hoàn toàn. Sau khi thành Phật, 
một tín đồ Đại Thừa không nhập Niết Bàn một mình. Vị ấy chỉ 
thọ hưởng sự an lạc của Niết Bàn cùng với các chúng sinh khác, 
nghĩa là, chỉ Niết Bàn sau khi tất cả chúng sinh khác đã thành 
Phật. 


Đây là một sự bác bỏ gián tiếp lợi ích cá nhân, tuy nhiên 
quan niệm này hoàn toàn không thể đứng vững. Vì nếu chư Phật 
ai cũng trì hoãn nhập Niết Bàn và chờ cho đến khi tất cả chúng 
sinh khác đều đắc thành Phật Quả hết, thì trong một thời gian 
dài như vậy các ngài sống ở đâu và sống như thế nào? Các loài 
côn trùng và các hình thức thấp kém của sự sống là vô số kế và 
như vậy Đức Phật phải chờ và phải chịu già, bịnh, chết cho đến 
khi chúng sanh thấp kém nhất được giải thoát sao? Quan niệm 
này của Đại Thừa không có chút ý nghĩa gì cả, tuy vậy nó vẫn 
được một số người chấp nhận bởi vì nó thích hợp với tính khí 
của họ. 


Quan niệm này khác biệt với giáo lý Thượng Tọa Bộ 
(Theraväda), vốn được xem như chánh pháp dựa trên những lời 
dạy của Đức Phật trong kinh tạng Päl]i. Theo Thượng Tọa Bộ 
thì trong số những vị hành giả đạt đến giai đoạn cuối trên thánh 

147 


Mahasr Sayadaw 


đạo có những vị phát nguyện là thanh văn đệ tử (sãvaka) của 
Đức Phật. Sau khi nhập vô dư niết bàn các vị A-la-hán này 
không còn danh-sắc đề tái sanh nữa và đây là sự chấm dứt luân 
hồi khổ của họ. Các vị không cần phải chờ ai và cũng không 
thể làm được điều đó. Đối với chư Phật Độc Giác 
(Paccekabuddhas) và chư Phật Chánh Đẳng Giác 
(Sammasambuddhas) cũng vậy. Quan niệm này của Thượng 
Tọa Bộ (Theravada) là hoàn toàn hợp lý. 


Người Phật tử Đại Thừa đồng nhất Niết Bàn với cõi Cực 
Lạc (Sukhavafi). Họ mô tả nó như một cõi thiên đường và nói 
rằng vì chư Phật và tất cả chúng sinh sống ở đó trong an lạc 
vĩnh hằng, hoàn toàn thoát khỏi già, bịnh, và chết. Về bản chất 
cối Cực Lạc (SukhavaftT) này không khác với cõi trời được 
những người tin vào bắt tử tôn vinh. Niềm tin này có lẽ dựa trên 
những bài viết của những người tìm cách truyền bá quan niệm 
về sự thường hằng (thường kiến luận) giữa những người Phật 
tử. 


Từ quan niệm này, về sau nhiều bộ phái Đại Thừa phát 
sanh và điêu này cũng là do tính khí khác nhau của những người 
đi theo họ. 


Chú giải cũng cho chúng ta biết Thượng Tọa Bộ đã tách 
thành mười tám bộ phái như thế nào. Liên quan đến lời dạy của 
Đức Phật, ở Miễn Điện ngày nay có những quan niệm rất khác 
nhau. Sự kiện Đức Phật nhẫn mạnh đến tam học — giới (sila), 
định (samädhi), và tuệ (paññã) bao gồm bát chánh đạo và tứ 
thánh đề là không có gì phải hoài nghi. Tuy nhiên một số cho 
rằng không cần thiết phải hành thiền minh sát (vipassan8), vì 
họ có thể tu theo cách cứu độ dễ dàng của họ. Một số loại bỏ 
giới (sila) như không dính dáng gì đến mục đích của Đạo Phật, 
một quan niệm được những người không quan tâm đến việc giữ 

148 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


giới chia sẻ. Sở dĩ họ nói lên những quan niệm ấy là vì họ không 
châp nhận lời dạy (của Đức Phật) trong Kinh Đê Thích Sở Vân 
và các bản kinh khác. 


Lời dạy của Đức Phật cho du sĩ ngoại đạo Subhadda 
cung cấp cho chúng ta một tiêu chuẩn đề quyết định xem một 
giáo lý nào đó có phải là chánh pháp để thắng phục phiền não 
hay không. Ý chính của lời dạy này được tìm thấy trong Kinh 
Đại Niết Bàn như sau: “Nòy Subhaddg, trong pháp luật nào 
không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, 
ở đây cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sơ- 
môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda trong pháp 
luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa-môn, cũng 
có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ 
Sa-môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát 
Thánh Đạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở 
đáy cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có 
đệ tứ Sa-môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đêu không có 
những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo này sống 
chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán.” Bát 
chánh đạo chỉ được thấy trong Pháp và Luật của Đức Phật và 
vì thế chỉ Pháp và Luật này mới làm cho một người trở thành 
bậc nhập lưu, nhất lai, v.v.. .Chúng ta có thê xét đoán một giáo 
pháp theo tiêu chuẩn này và thấy xem nó có phù hợp với lời dạy 
của Đức Phật hay không. 


Tuy nhiên sự thực thì hầu hết mọi người vẫn chấp nhận 
những giáo pháp nào phù hợp với khuynh hướng của họ. Có số 
Phật tử tin rằng giới của họ là giới của bậc thánh vì họ xem 
những gì họ đang hành là thánh giới (Ariyasila). Một số thì chỉ 
muốn làm người hoặc chư thiên để được thọ hưởng cuộc sống. 


149 


Mahasr Sayadaw 


Họ không thích thú với cái viễn cảnh của sự chấm dứt tiến trình 
danh sắc (nãmarũpa) và khổ. Một số còn không muốn tái sanh 
trong cõi Phạm Thiên không có các dục lạc. Họ thích tái sanh 
trong cõi dục giới hơn. Một sô khao khát sự đổi mới của cả danh 
lẫn sắc nhưng có số chỉ muốn đổi mới một trong hai thứ này 
thôi. Trái lại bậc trí nhận thức được những tai họa của sự tái 
sanh luân hồi và có găng đi tìm sự diệt của cả danh lẫn sắc. 


Một số tin vào sự an lạc vĩnh hằng nơi thiên giới hoặc sự 
hủy diệt hoàn toàn sau khi chết là số phận của họ. Đối với một 
số thì mục đích cuối cùng của họ là cõi vô tưởng (asaññã) mà 
họ tin là thoát khỏi mọi khổ đau. Số khác xem cõi vô sắc (ariipa) 
như mục đích tối hậu của họ trong khi có số lại cho rằng mục 
đích của họ là làm sao phân biệt rõ ràng giữa atta (linh hồn hay 
tự ngã) và hợp thể dạm-sắc. Những mục đích khác nhau này tùy 
thuộc vào những tính khí khác nhau của những người theo đuôi 
chúng. Trong thực tế mục đích tối hậu của cuộc sông này là 
Niết Bàn của bậc thánh A-la-hán mà vốn có nghĩa là sự diệt 
hoàn toàn của tiến trình danh-sắc sau khi bát-niết-bàn 
(parinibbãna) do diệt hoàn toàn mọi phiền não vậy. 


MỤC ĐÍCH TÓI HẬU 


Đề Thích (Sakka) rất hài lòng với câu trả lời của Đức 
Phật và ông đã hỏi câu hỏi khác: “Bạch Đức Thế Tôn, liệu 
những vị được gọi là Sa-môn-Bà-la-môn có thực sự đạt đến 
mục đích tối hậu của họ không? Việc hành thiền của họ có một 
cứu cánh thực sự không? Họ có sống đời phạm hạnh thực sự 
không? Họ thực sự có pháp tối hậu không?” Ở đây Mục đích 
tối hậu thực sự, cứu cánh thực sự đối với người hành thiền 


150 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


(Iccantayogakekhamn) và pháp tối hậu thực sự muốn nói tới 
Niết-Bàn. Đời phạm hạnh có nghĩa là sự thực hành minh sát và 
Thánh đạo. Nói cách khác, băng bốn câu hỏi này Đề Thích 
(Sakka) muốn hỏi Đức Phật xem các vị Sa-môn-Bà-la-môn có 
thực hành thiền minh sát và bát thánh đạo không và liệu họ có 
đạt đến Niết Bàn hay không. 


Đức Phật trả lời rằng không. Theo Đức Phật, chỉ các vị 
tỳ-kheo nào đã được giải thoát nhờ thực hành thánh đạo dẫn 
đến sự diệt tận mọi tham ái mới thành tựu cứu cánh tối hậu 
(Niết-Bàn), chấm dứt hành thiền, sống đời phạm hạnh và đạt 
đến Pháp tối hậu. 


Ở đây, từ các vị tỳ-kheo trong lời tuyên bố của Đức Phật 
ám chỉ chư Phật Chánh Đăng Giác, chư Phật Độc Giác, và chư 
thánh A-la-hán. Các vị A-la-hán đã đoạn trừ bốn lậu hoặc 
(asavas) vốn làm sanh khởi một hiện hữu mới. Thực sự, nhờ 
bứng gốc các lậu hoặc các vị đã đạt đến cứu cánh tối hậu và 
Pháp tối hậu; và chiến thắng cuối cùng này của các vị là do thực 
hành bát thánh đạo. 


Những ai vẫn chưa tự mình giải thoát khỏi các lậu hoặc 
qua thực hành bát thánh đạo thời còn rất xa Niết-Bàn. Họ tiếp 
tục bị tái sanh và khổ đau. Vì thế khi Phạm Thiên Baka thỉnh 
mời Đức Phật đến thăm cái mà ông xem như thiên đàng vĩnh 
cữu của ông, Đức Phật bảo ông đừng ảo tưởng về sự bắt tử và 
đừng tự xem mình như không còn tham ái đối với bất cứ loại 
hiện hữu nào. 

Đức Phật nói, “Sau khi đã thấy sự nguy hiểm trong mọi 
hiện hữu, dù cho đó là sự hiện hữu của một con người, một vị 
chư thiên, một vị Phạm thiên, hay thần dân của bốn cõi khô... 


151 


Mahasr Sayadaw 


Ta không ca tụng bât cứ loại hiện hữu nào mà phản đôi nó.” 


Mọi hình thức hiện hữu đều phải chịu khổ. Khổ nhất là 
sanh trong bốn cõi thấp (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu- 
la). Nhưng sự hiện hữu làm người cũng bị khổ bởi già, bịnh, 
chết. Chư thiên cũng phải chịu khô do những tham muốn không 
thỏa mãn được của họ. Phạm thiên giới cũng không thoát khỏi 
cái khổ đi kèm theo sự suy nghĩ, dự định, và thay đổi không 
ngừng. 


“Ta đã thấy những nguy hiểm trong mọi hình thức của 
hiện hữu; Ta cũng đã thấy sự hiện hữu của những người không 
muốn khổ và họ đã đi tìm sự diệt khổ. Vì thế ta không ca tụng 
tất cả mọi loại hiện hữu.” 


Do ý thức được những nguy hiểm của hiện hữu, một số 
người trở thành những nhà tu khổ hạnh để đi tìm sự giải thoát. 
Nhưng họ không biết Niết Bàn cũng không biết bát thánh đạo, 
con đường dẫn đến Niết Bàn. Họ chỉ biết thiền định, loại thiền 
làm cho tâm vắng lặng và họ đã thực hành thiền định đề đạt đến 
trạng thái ấy. Một số đạt đến các thiền sắc giới (rũpa jhãna) và 
tin rằng họ sẽ được thọ hưởng sự bất tử trong cõi phạm thiên 
sắc giới (ripävacarabrahma), cứu cánh của thiền này là vậy. 
Đối với một số khác thì sự sống vĩnh hằng sẽ được tìm thấy 
trong cõi vô tưởng (asaññ4) của Phạm thiên sắc giới trong khi 
những số khác nữa thì cho răng chỉ trong cõi vô sắc 
(arũpavacara) người ta mới được hưởng sự sống vĩnh hằng. Vì 
vậy họ cảm thấy thỏa mãn với thiền sắc giới và thiền vô sắc giới 
mà họ đạt đến. 

Trái với những mong đợi của họ, những thiền giả này 
không hề bắt tử trong cõi phạm thiên và sau khi chết cũng vậy, 
họ phải trở lui lại làm một vị chư thiên hay con người trong cõi 


152 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


dục giới, từ đó họ lại ra đi theo nghiệp của họ. Do quả của một 
ác nghiệp nào đó, họ có thê tự thấy mình trong các cõi khổ của 
địa ngục, ngạ quỷ,... Như vậy, mặc dù họ đi tìm sự diệt của 
hiện hữu, họ đã không thành tựu được mục đích của mình mà 
còn phải tiếp tục chịu khổ. Vì vậy Đức Phật không tán dương 
mọi loại hiện hữu. 


Sự tái sanh hay tiếp tục hiện hữu trở lại là do tham ái đối 
VỚI CUỘC sống. Tham ái (tanhã) này là đồng nghĩa với dục ách 
(kãmayoøga) và hữu ách (bhavayoga)”. Đức Phật đã từ bỏ và 
chiến thăng được tham ái này. 


Theo chú giải, tất cả Đề thích (Sakka) đặt ra mười bốn 
câu hỏi cho Đức Phật. Đề thích (Sakka) vô cùng hoan hỷ với 
những câu trả lời và sau khi bày tỏ sự cảm kích sâu xa của mình, 
ông tuyên bố quan niệm về tham ái (tanhã) của mình như sau: 


“Bạch Đức Thế Tôn, tham ái năng động là một chứng 
bệnh, nó giống như một ung nhọt, một mũi tên hay một cây gai 
cắm sâu trong thịt. Nó lôi cuốn các chúng sanh vào hiện hữu và 
vì thế họ phải sống một cách khốn khổ. 


“Tham ái là năng động khi nó khát khao cái này cái nọ. 
Nó tự buộc mình vào các đôi tượng khả lạc và khao khát được 


, Yoga: Ách Phược có bốn và được xem như Bốn pháp thuộc phần hạ liệt 
(Hanabhagiya dhamma): 
Tức là bốn ách phược, là pháp cột buộc chúng sanh vào vòng sanh tử luân hồi: 
1. Dục ách (Kãmayoga), tham trong dục lạc. Cũng gọi là dục ách. 
2. Hữu ách (Bhavayoga), tham trong sự tái sanh. Cũng gọi là hữu ách. 
3. Kiến ách Di#hiyoga), tà kiến chấp sai. Cũng gọi là kiến ách. 
4. Vô minh ách (4vi//oga), sĩ mê bất ngộ, không biết pháp đáng biết. 
Bốn chỉ phối này có chi pháp giống như bốn lậu hoặc (4szvz), bốn bộc lưu 
(Ogha)... (Kho Tàng Pháp Học) 
153 


Mahasr Sayadaw 


hưởng thụ chúng. Giống như chiếc lá xào xạc trong gió, nó luôn 
luôn trong trạng thái xôn xao, hiễu động, ham muốn và thèm 
khát. Tanhã hay tham ái là một chứng bệnh kinh niên không thể 
chữa được tuy nhiên nó lại không cấp tính đến nỗi khiến người 
ta phải chết liền. Nó để người ta thoải mái khi nó hài lòng nhưng 
cho dù người ta có nhồi nhét các dục trần này nhiều bao nhiêu 
theo ý thích thì họ cũng không thể thỏa mãn được. Tham ái khát 
khao tất cả các dục trần và nó luôn tìm kiếm để được hưởng 
chúng mãi mãi. 

“Tham ái đáng ghê tởm và khiếp sợ giống như một ung 
nhọt. Nó chăng khác gì một cây gai đâm trong thịt. Cây gai bị 
che khuất trong thịt khiến chúng ta không thê nhận ra bất kỳ 
dấu hiệu nào của nó. Chúng ta không thê lấy nó ra và vì thế nó 
sẽ tiếp tục làm cho chúng ta đau đớn. Cũng vậy, dù biết rằng 
tham ái luôn gây phiền hà cho chúng ta nhưng để loại trừ nó là 
điều rất khó. Chúng ta lo lắng quá nhiều về người hay vật chúng 
ta mong muôn đến nỗi ban đêm chúng ta không thể ngủ được 
và do sự dính mắc vào cuộc sống chúng ta phải lang thang hết 
hiện hữu này đến hiện hữu khác, trong khi đó bản chất của mỗi 
kiếp sống lại tùy thuộc vào nghiệp của chúng ta.” 


Sau khi đưa ra những lời nhận xét như vậy xong, Đế- 
thích (Sakka) nói rằng nhờ được nghe bài pháp của Đức Phật 
giờ đây ông đã thoát khỏi mọi hoài nghi. Ông đã đạt đến đạt 
đến giai đoạn thứ nhất của thánh đạo (đắc nhập lưu) và tất nhiên 
với nhập lưu đạo này ông đã loại trừ được sự có thể phải rơi vào 
bốn ác đạo của ông sau khi chết. Ông đã được bảo đảm về sự 
tái sanh an vui và bây giờ ông có thể đạt đến các giai đoạn tuệ 
giác cao hơn khác không cần lệ thuộc vào ai. 


154 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


SỰ THỰC HÀNH CỦA MỘT ỨNG VIÊN CHO CHỨC 
VỤ SAKKA 


Chú giải đề cập đến bảy phận sự của một người nguyện 
trở thành Đê-thích (Sakka). Bảy phận sự này được giải thích rõ 
trong Tương Ưng, Thiên Có Kệ (Sagäthãävagga Samyutta) như 
sau: 


(L Cho đến trọn đời, vị ấy hiếu dưỡng cha mẹ. (2) cho 
đến trọn đời vị ấy kính trọng các bậc trưởng thượng trong thân 
quyến. (3) Cho đến trọng đời vị ấy nói lời dịu ngọt. (4) Cho đến 
trọn đời vị ấy không bao giờ nói xấu người khác. (5) Cho đến 
trọn đời, vị đy quán xuyên gia đình với tâm không ganh tị và 
bỏn xẻén. (6) Cho đến trọn đời vị ấy nói lời chân thật. (7) Cho 
đến trọn đời, vị ấy thầy rằng mình không bao giờ phẩn nộ. Nếu 
có lúc nào đó vị ấy phân nộ, vị ấy sẽ nhanh chóng loại trừ nó. 


Còn về Đế-thích (Sakka), người có cuộc đối thoại với 
Đức Phật trong Kinh Đề Thích Sở Vấn (Sakkapañhã Sutta) này, 
chú giải bài kinh đưa ra một sự giải thích về tiền kiếp của ông 
như sau: Trong tiền kiếp Đế-thích là thanh niên Mãgha sống 
trong ngôi làng Macala của xứ Ma-kiệt-đà (Magadha) rất lâu 
trước khi Đức Phật xuất hiện. 


Mapha là lãnh đạo của nhóm ba mươi thanh niên chuyên 
đi sửa đường và cầu công, xây dựng nhà nghỉ và làm các thiện 
sự khác chung với nhau vì lợi ích của cộng đồng. Người trưởng 
làng ghét những chàng thanh niên làm việc xã hội này bởi vì 
ông không trong sạch, trước đây khi những chàng thanh niên 
này còn rượu chè và làm các việc phi pháp khác ông thường 
moi được tiền của họ nhưng bây giờ họ đã hoàn toàn tự nguyện 

155 


Mahasr Sayadaw 


công hiến cho việc phục vụ xã hội, nguồn lợi tức bất hợp pháp 
của ông kê như chấm dứt. Vì thế ông đi đến đức vua và cáo gian 
những thanh niên này. Không điều tra kỹ lưỡng, đức vua ra lệnh 
bắt họ và xử tử bằng cách cho voi giày. 


Trước sự việc ấy Mãgha nói với những người bạn của 
mình, “Những bắt hạnh xảy đến với tất cả chúng sanh đang sa 
lầy trong vòn tử sanh luân hồi chỉ là điều tự nhiên thôi các bạn 
ạ. Nơi nương nhờ đích thực của con người trong thế gian này 
là nói lời chân thực. Vì thế tất cả chúng ta nên long trọng tuyên 
bố: “Nếu chúng tôi quả thực là những tên trộm cắp, hãy đề cho 
voi giày xéo chúng tôi. Nếu chúng tôi không phải thì voi này sẽ 
không giẫm đạp chúng tôi được.” 


Những người bạn của Magha làm theo lời khuyên của 
chàng. Khi ấy con voi thậm chí đã không dám đến gần họ mà 
còn rồng lớn tiếng bỏ chạy. Đám quân lính dùng giáo,... thúc 
và đâm vào con vật nhưng vô ích. Vì thế nhóm thanh niên được 
đưa tới trước đức vua. Được đức vua hỏi cớ sự, Mãgha nói rằng 
chính lời cầu xin năng lực của sự chân thật (sacca) đã giúp họ 
đây lùi được con voi. Chàng cũng nói với đức vua về những gì 
họ làm trước đây và việc người trưởng làng, do lòng tham lam 
thúc đây, đã cáo gian họ như thế nào. 


Nghe xong sự việc này, đức vua không những đã lập tức 
trả tự do cho các chàng thanh niên và còn ban cho họ những 
món quà trong đó có cả sự sở hữu vĩnh viễn ngôi làng Macala 
nữa. Từ đó các chàng thanh niên càng hiến mình cho việc phụng 
sự xã hội một cách nhiệt thình và mãnh liệt hơn nữa và cho đến 
lúc chết Magha trở thành vua trời Đề Thích (Sakka) và ba mươi 
ba người bạn đồng hành cũng trở thành những vị thiên tử trong 
cõi trời Tam Thập Tam hay Đạo Lợi của chàng. 


156 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Trên đây là sự giải thích tóm tắt về những thiện nghiệp 
của Mãgha dẫn chàng đến tái sanh làm vua trời Để Thích 
(Sakka) hiện nay. Trong câu chuyện này có một điều chúng ta 
cần lưu ý. Việc thực hiện các thiện sự của nhóm Magha không 
phải do trí hiểu biết thấu đáo về Phật Pháp của họ. Có lẽ họ chỉ 
được nghe nói rằng làm điều thiện sẽ gặt hái quả thiện và chính 
lời dạy đơn giản này đã thúc đây Mãgha làm những điều thiện 
và trở thành vua trời Đề Thích (Sakka) mà thôi, và chỉ sau khi 
được nghe bài pháp của Đức Phật, ông mới đạt đến đạo quả 
nhập lưu. 


Điều này cho thấy rằng một người trong lúc đang làm 
những thiện sự có thê không có đạo-quả hay Niết-Bàn trong 
tâm, nhưng nếu người đó tin vào Nghiệp và làm điều thiện một 
cách chân thành, do kết quả ấy người đó sẽ được tái sanh vào 
cõi nhân loại hay chư thiên với khuynh hướng bâm sinh hiền 
thiện (Tihetupatisandhika: người tam nhân hay người tái sanh 
với ba nhân cao thượng, đó là vô tham, vô sân, và vô s1). Do 
khuynh hướng bâm sinh này họ có thê đắc các tuệ giác đặc biệt 
sau khi nghe và thực hành pháp. Vì thế khi chúng ta làm những 
việc thiện hành động của chúng ta nên dựa trên niềm tin vào 
nghiệp và quả của nghiệp. Tất nhiên, điều tốt nhất vẫn là làm 
thiện với hy vọng đạt đến Đạo Quả Niết-Bàn vậy. 


SỰ HẦN HOAN CỦA ĐÉ THÍCH (SAKKA) 


Khi Đề Thích (Sakka) bầy tỏ sự hân hoan của mình vì 
đã chứng được quả vị nhập lưu, Đức Phật hỏi xem ông có từng 
bao giờ trải nghiệm một sự hân hoan như vậy trước đây không. 
Đề Thích (Sakka) trả lời như sau: “Bạch Đức Thế Tôn có lần, 

157 


Mahasr Sayadaw 


khi con chiến thắng trong trận chiến với các A-tu-la (Asiras) 
con đã TÂt hoan hỷ. Nhưng sự hoan hỷ đối với chiến thăng ấy 
có nguồn gốc từ sự va chạm của vũ khí. Nó không liên quan gì 
đến sự diệt trừ s¡ mê. Nó không dẫn đến thăng trí giác ngộ, hay 
Niết-Bàn. Nhưng giờ đây sự hoan hỷ của con đối với việc chứng 
đắc nhập lưu không phải do va chạm vũ khí. Nó liên hệ đến sự 
diệt trừ s¡ mê và xả ly. Nó cũng sẽ dẫn đến sự giác ngộ, và Niết- 
Bàn.” 

Đế-thích (Sakka) nói tiếp rằng ông rất đỗi hoan hý bởi 
vì sáu lợi ích sẽ đồ dồn về cho ông. 


(1) Điều thứ nhất làm ông hoan hỷ là chứng đắc nhập lưu 
và sự tái sanh trở lại làm Đế-thích (Sakka) của ông. 
Lần đầu tiên ông trở thành vua của chư thiên là nhờ 
những thiện nghiệp trong tiền kiếp làm thanh niên 
Mãpha. Kiếp làm Đề-thích (Sakka) đầu tiên này kéo 
dài ba mươi sáu triệu năm tính theo cõi người. Rồi 
do thấy cái chết sắp xảy đến, ông đi nghe pháp. Trong 
khi đang nghe bài pháp của Đức Phật nói về xả thiện 
(upekkhäã) ông thực hành minh sát và đạt đến giai 
đoạn thứ nhất trên thánh đạo (đắc nhập lưu). Đế 
Thích (Sakka) quá đỗi hoan hỷ do được giải thoát 
vĩnh viễn khỏi bốn cõi khổ và triển vọng được hưởng 
hạnh phúc thiên giới trong ba mươi sáu triệu năm 
nữa. 


(2) Khi thọ mạng trong cõi chư thiên chấm dứt ông chắc 
chăn sẽ được tái sanh trong một gia đình nào đó ở cõi 
nhân loại theo sự chọn lựa của ông. Chú giải nói răng 


158 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


tuổi thọ trong cõi nhân loại hiện đang giảm, cứ mỗi 
trăm năm giảm một tuổi. Từ thời Đức Phật đến nay 
đã trôi qua 2,500 năm và như vậy chúng ta phải thừa 
nhận rằng tuổi thọ cõi người đã giảm bớt 25 tuôi rồi. 
Sự giả định này là hợp lý vì ngày nay chỉ một ít người 
là sống đến 75 tuổi. 


6.500 năm nữa thọ mạng của con người rất có thể sẽ 
giảm xuống còn 10 tuổi. Chú giải nói rằng vào lúc đó 
các món ăn ngon trong cõi nhân loại như bơ, mật ong, 

v...sẽ biến mất. Các loại gạo ngon sẽ trở thành 
chuyện của quá khứ, các loại hạt kém chất lượng sẽ 
trở thành lương thực chính của con người. 


Người ta sẽ không còn kiêng tránh sát sanh, trộm cắp 
và các nghiệp bất thiện khác. Những hành động vô 
nhân sẽ tràn lan và không ai còn chút ý thức nào về 
giá trị đạo đức nữa. Những người không kính trọng 
cha mẹ, không kính trọng các bậc huynh trưởng trong 
quyến thuộc hay không kính trọng các bậc sa môn 
giới đức thì sẽ được nhiều người tán dương và nề vì. 
Ngay cả ngày nay, ở một sô nơi chúng ta cũng đã 
thấy con người có khuynh hướng bất kính như vậy 
đối với các giá trị truyền thông. Hơn nữa, những hiện 
tượng loạn dâm như quan hệ giữa cha con, mẹ con 
và anh chị em ruột lẫn nhau và đời sống đạo đức của 
nhân loại sẽ suy đồi đến mức không khác gì súc vật. 


Con người sẽ trở nên cực kỳ ác độc, hung hăng và 


159 


Mahasr Sayadaw 


đầy sát khí với nhau, mối quan hệ cha mẹ, con cái 
cũng sẽ như vậy. Những cuộc loạn đả tàn sát trong 
gia đình sẽ là đặc trưng của các mối quan hệ cá nhân 
giữa anh em và chị em. Khi con người lầm nhau là 
súc vật, sẽ xảy ra những cuộc xung đột vũ trang được 
theo sau bởi một cuộc thảm sát dẫn đến sự hủy diệt 
lẫn nhau. Lúc đó những vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ 
dễ dàng được tạo ra. Và khả năng xảy ra của một 
cuộc tàn sát hàng loạt như vậy dường như không còn 
xa lắm đo con người thời nay đã tạo ra được những 
loại vũ khí nguyên tử vậy. 


Cuối cùng, sự hủy diệt lẫn nhau sẽ đưa nhân loại đến 
bờ vực của diệt vong. Chỉ những người không muốn 
giết hay bị giết và tìm nơi ân náu trong rừng sâu mới 
thoát kiếp nạn. Tuy nhiên, số ít những người sống sót 
này cũng không dễ gì gặp được nhau. Chỉ sau khi trải 
qua một cuộc hành trình dài trong rừng sâu họ mới 
gặp được nhau và chính nhờ thế họ sẽ biết yêu 
thương nhau hơn và tránh xa việc sát sanh cũng như 
các ác nghiệp khác. Khi con người biết tránh các ác 
nghiệp như vậy tuổi thọ của nhân loại sẽ tăng dân lên. 
Con người sẽ lại biết làm điều lành, tránh điều ác và 
hưởng thụ cuộc sống dài lâu. Vì sự tái sanh của Đề 
Thích (Sakka) trong cõi nhân loại sẽ chỉ xảy ra trong 
thời kỳ tiến bộ ấy, cho nên ông phải kết thân với 
những người hiền là vậy. 


Đề Thích (Sakka) nói rằng ông sẽ nhập thai trong 

bụng mẹ không bị rôi loạn. Điêu này cho thây những 

øì xảy ra một cách tự nhiên đôi với một bậc thánh 
160 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


nhập lưu khi chuyên di từ hiện hữu này sang hiện hữu 
khác. Rõ ràng tâm của vị trời rất trong sáng và thanh 
thản vào lúc chết bởi vì vị ấy chết không có sự đau 
đớn. Cũng vậy, vị ấy sẽ không bị rối loạn khi ở trong 
bào thai người mẹ ở cõi nhân loại. Bậc thánh nhập 
lưu ở cõi người cũng chết với tâm không rỗi loạn. Vị 
ẫy có thể bị đau đớn với cái đau thê xác nhưng tâm 
VỊ ấy vẫn trong sáng và bình thường. Dù vị ây không 
thể nói, nhưng thường vị ấy chết với tâm không bị 
rồi loạn và tối mê. Đế-thích (Sakka) vui mừng vì vị 
ấy biết mình sẽ chết một cách bình yên và chuyên 
sang cõi người để được tái sanh vào một gia đình cao 
quý theo sự chọn lựa của vị Ẫy. 


(3) Đề-thích (Sakka) nói rằng nhờ sống theo lời dạy của 
Đức Phật ông có được rất nhiều niềm vui. 


Nếu thọ mạng của cõi người cứ giảm mỗi trăm năm 
một tuổi, vào cuối của 90 thế kỷ nữa nó sẽ chỉ còn 10 
tuổi mà thôi. Giả sử một phần lớn của loài người bị 
quét sạch bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân, Đề 
Thích sẽ chỉ còn 9000 tuổi và ông sẽ sống hơn 35 
triệu năm khác. Lúc ẫy tuổi thọ trung bình của loài 
người sẽ là hàng trăm ngàn tuôi. 


Dựa vào lời tiên đoán, giáo pháp của Đức Phật tồn 

tại khoảng 5000 năm và một sự hủy diệt lớn do xung 

đột toàn cầu sẽ xảy ra vào lúc tuổi thọ con người còn 

10 tuôi, người ta cho rằng Đạo Phật sẽ bị diệt vong 

vào thời gian đó. Sẽ không còn ai nhớ đến Phật Pháp 
161 


Mahasr Sayadaw 


(Buddha-Dhamma) cũng như sẽ không còn kinh điển 
và những cuốn sách pháp nữa. Có thể những bài kinh 
trong Kinh Tạng (Pitaka) được khắc trên đá ở Miễn 
Điện vẫn tồn tại song sẽ không còn ai biết thuyết 
giảng pháp. Nhưng vì Đề-thích (Sakka) đã là một bậc 
thánh Nhập Lưu, Pháp vẫn sẽ còn rõ rệt trong ký ức 
của ông cũng như với trường hợp của các vị thánh 
khác. Do đó, mặc dầu lúc đó đa số mọi người không 
còn ai biết đến Đạo Phật, song Phật Pháp vẫn sẽ tiếp 
tục là một nguồn lực sống trong cuộc đời của người 
là hậu thân của Đế-thích. Người ã ây sẽ g1ữ ngũ giới, 
hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã ở mức 
nhập lưu vả thắng phục được một số phiền não. Nói 
cách khác, vị ấy sẽ vẫn tiếp tục là một người đệ tử 
tận trung, tận lực của Đức Phật. 


Một bậc thánh nhập lưu (sotãäpanna) trong cõi vô sắc 
(aripa) chắc chắn sẽ không quên hành chánh niệm. 
Vị ây có thể quán tiến trình tâm của mình và đắc đạo 
quả A-la-hán. Trong thời kỳ của Đức Phật kế tiếp, 
có thể vị ấy vẫn sống trong cõi Phạm thiên sắc gIỚI, 
nhưng do là đệ tử của Đức Phật trước vị ẫy Sẽ trỞ 
thành một bậc A-la-hán và nhập Niết Bàn tại đó (chứ 
không phải tái sanh xuống cõi người để gặp Đức Phật 
ấy rồi mới đắc đạo quả A-la-hán). Nói khác hơn, 
những bậc thánh nhập lưu này sẽ không hành thiền 
minh sát như những đệ tử của vị Phật kế tiếp. Bằng 
chứng là ở cõi Tịnh Cư (Suddhaväsa) nơi đây một số 
vị thánh đệ tử cũ của sáu vị Phật trước đây đã tự nhận 
dạng mình trong cuộc viếng thăm của Đức Phật 
Gotama. Vì thế sẽ thật vô nghĩa khi nguyện đắc đạo 
162 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


quả A-la-hán đưới sự hướng dẫn của vị Phật khác nếu 
bạn đã đăc Nhập Lưu trên căn bản giáo pháp của Đức 
Phật trước. 


Đế-thích (Sakka) cũng nói rằng trong lúc sống theo 
Phật Pháp, ông sẽ luôn luôn giữ chánh niệm, và sau 
này cũng thế ông sẽ tiếp tục hành chánh niệm như 
hiện nay ông đang hành. Triển vọng này sẽ cho ô ông 
thật nhiều an lạc vì nhờ đó ông được bảo đảm về sự 
chứng đắc các tuệ giác khác theo tuần tự. 


(4) Đế-thích (Sakka) nói, “Bạch Đức Thế Tôn, nếu do 
chân chánh hành thiền minh sát, con đạt đến 
Sambodhi5, con sẽ cố găng và quán để đạt đến các 
tuệ giác cao hơn. Sambodhi mà con đạt đến khi là 
một con người sẽ đánh dấu kiếp cuối làm người của 


»” 


cơn. 


Ở đây, Sambodhi có nghĩa là ba giai đoạn tuệ giác 
cao hơn. Nhưng sau đó Đề-thích nói rằng ông sẽ làm 
vua của chư thiên trở lại, rồi sau khi đắc đạo quả A- 
na-hàm (anäãgãmi) trong kiếp hiện tại ấy, ông sẽ tái 
sanh trong cõi Tịnh Cư Thiên (Suddhävãsä)7 và cuối 


5 Sambohi: chánh giác, đăng giác hay tam bồ đề (IE'*, #?#, ='#‡E) là những từ 
dùng để chỉ sự giác ngộ. 
7 Suddhäväsä: Tịnh Cư Thiên là tên gọi một nhóm các cõi Phạm Thiên — đó là 
năm cõi sắc giới cao nhất, gồm: 1. Vô Phiền (Avihä), 2. Vô Nhiệt (Atapp3), 3. 
Thiện Hiện (Sudassä), 4. Thiện Kiến (SudassT)và Sắc Cứu Cánh (Akanittha). Các 
bậc thánh A-na-hàm tthường tái sanh ở cõi này và đạt đên đạo quả A-la-hán; Các 
vị bồ tát không bao giờ sanh trong cõi Tịnh Cư Thiên này. (The “Pure Abodes”; a 
163 


Mahasr Sayadaw 


cùng đắc đạo quả A-la-hán ở cõi Sắc Cứu Cánh 
(akanittha). Do lời tuyên bố này của Đế-thích các nhà 
chú giải cho rằng sambodhi mà ông muốn nói chính 
là tuệ giác của bậc thánh nhất lai (Sakadägãmi). 


Như vậy Đề-thích (Sakka) sẽ đạt đến đạo quả nhất lai 
khi ông chuyên đến hay tái sanh trong cõi người. Đây 
sẽ là kiếp sống cuối cùng phải bị già, bịnh, chết và 
những thống khổ khác trong cõi người của ông. Và 
đây cũng là lý do thứ tư vì sao ông hoan hỷ. 


(5) Đề-thích (Sakka) nói rằng sau khi chết ở cõi người, 
ông sẽ trở thành một vị thiên tử tôi thượng (uttamo- 
deva) trong thiên giới. 


Theo chú giải, ông sẽ trở thành một vỊ thiên chủ trong 
cõi trời Tavatimsa (Đạo Lợi hay Tam Thập Tam 
Thiên). Vì thế nếu ông phải trải qua một lần sanh làm 
người duy nhất, thọ mạng cõi người ấy phải ngang 
băng với thọ mạng của chư thiên cõi Đạo Lợi. Nói 
cách khác, hậu thân của Đế-thích (Sakka) trên cõi đất 
phải thọ như một Đế-thích (Sakka) năm giữ chức vụ 
thiên chủ vậy, nghĩa là ông phải sống tới 36 triệu 
năm. 


Như một sự chọn lựa, thánh nhập lưu Đế-thích 
(Sakka) có thê phải trải qua vài lân tái sanh. Trong 


name given to a group of Brahma-worlds - the five highest Rũpa worlds - 
consisting of Avihä, Atappä, Sudassä, Sudassĩ and Akanitthäã (E.g., D.iii.237). 
There anãgãmi are born, and there they attain arahantship; Bodhisattas are 
never born there (SNA.i.50; BuA.224). 

164 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


trường hợp đó chúng ta phải hiểu như thế nào về bảy 
lần sanh của một bậc nhập lưu? Ở đây những lần tái 
sanh của Đế-thích (Sakka) trong cõi người nên được 
hiểu theo cùng nghĩa như sự tái sanh của người đã 
đắc a-na-hàm phải chịu một lần tái sanh duy nhất 
vậy. Vị ấy có thê phải tái sanh đến năm lần trong cõi 
Tịnh Cư. Nhưng vì điều này chỉ xảy ra trong cõi sắc 
giới và không liên quan gì đến các cõi dục hay vô 
sác, nên chúng ta có thể nói rằng vị ấy chỉ tái sanh 
một lần duy nhất. Cũng vậy, Đề-thích (Sakka) có thê 
sẽ có nhiều lần tái sanh dưới dạng thụ thai trong cõi 
người nhưng vì những lần tái sanh của ông được giới 
hạn trong cõi người, nên nó cũng có thể được xem 
như một lần tái sanh duy nhất trên cõi đất mà thôi. 


Đế-thích (Sakka) rất hoan hÿ với viễn cảnh được đạt 
đến giai đoạn Nhất Lai (Sakadägãmi) như một con 
người vả sau đó tái sanh làm một vị thiên chủ trên 
cối Tam Thập Tam Thiên. 


(6)ĐỀ thích (Sakka) nói, Sắc Cứu Cánh thiên 
(akanitth3), được gọi như vậy là vì ở đó các vị thiên 
có đầy đủ quyền lực, hạnh phúc, tuôi thọ, và v.v... 
Họ là những chư thiên cao quý nhất. Con sẽ có kiếp 
cuối của mình trong cõi thù thắng ấy.” 


Akanitthã (sắc cứu cánh thiên) là cõi cao nhất nhất 
trong năm cõi Tịnh Cư. Mặc dù những cư dân ở đó 
được gọi là chư thiên, nhưng thực sự họ là những 


165 


8 Vô Phiên - 


Mahasr Sayadaw 


Phạm Thiên (Brahmas). Có thể đoán chừng là ở đó 
có rất nhiều Phạm Thiên vì mỗi vị Phạm Thiên được 
bảo là có nhiều tùy tùng của họ nữa. Đề thích (Sakka) 
sẽ là một vị thánh nhất lai trên cõi đất, sau đó ông trở 
thành thánh bất lai trên cõi chư thiên và rồi ông sẽ 
chuyên đến cõi vô phiềnŠ, cõi thấp nhất trong năm 
cối Tịnh Cư. Sau khi đi qua các cõi chư thiên khác 
nhau, ông sẽ đến cõi Phạm thiên Sắc Cứu Cánh và 
đắc Niết Bàn tại đó. 


Theo chú giải, Đề thích (Sakka) sẽ sống ở cõi Phạm 
thiên 31,000 kiếp (kappas). Ngoài Đề thích (Sakka), 
còn có hai người khác, đó là trưởng giả Cấp-cô-độc 
(Anathapindika) và bà Visakhã, những đại đệ tử tại 
gia của Đức Phật là những người sẽ thọ hưởng tuôi 
thọ như nhau trong cõi Phạm thiên. Như vây, về 
phương diện tuổi thọ, và những phẩm chất cao quý 
khác của cuộc sống Đề thích (Sakka), Cấp- cô-độc và 
Vi-sa-kha không có người đồng đẳng trong số những 
chúng sanh phải bị trôi lăn trong luân hồi này. 


Do đó, nguyên nhân thứ sáu khiến Đề thích (Sakka) 
hoan hý là viễn cảnh sẽ đắc Niết Bàn trong cõi Phạm 
thiên Akanitthã (sắc cứu cánh thiên) vậy. Kế tiếp Đề 
thích (Sakka) kết luận lời tuyên bố của mình cho Đức 
Phật như sau: 


“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con xin đảnh lễ ngài 
như các chư thiên đã làm như vậy với đâng Phạm 


(#  ^) một trong năm cõi Tịnh Cư. 
166 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Thiên. Bạch Đức Thế Tôn, ngài là vị Phật chân chánh 
(sambuddha) duy nhất, Ngài là bậc đạo sư chân 
chánh có thê chỉ dạy cho chư thiên và loài người vì 
hạnh phúc của họ. Trong thế giới Phạm thiên, chư 
thiên và loài người ngài không có ai đồng đẳng. 


Rồi Đề thích (Sakka) đọc lên ba lần: Namo tassa 
bhagavato arahato samma-sambuddhassa (Thành 
kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến 
tri) và sung sướng đảnh lễ Đức Phật. Ở đây Arahato 
có nghĩa là “đáng tôn kính và cúng dường” và 
Sammäsambuddha có nghĩa là bậc đã từ mình tuệ tri 
tứ thánh đế. 


Đến đây kết thúc bài kinh Đề Thích Vấn Đạo. Bài kinh 
đã soi sáng cho rất nhiều chúng sanh như nó đã soi sáng cho Đề 
thích (Sakka) và nhiều chư thiên khác, và những ai nghiên cứu 
và áp dụng những lời Đức Phật dạy trong bài kinh này chắc 
chăn sẽ đạt đến các tuệ giác phi thường trên Thánh Đạo. 


167 


Mahasr Sayadaw 


ĐỨC PHẬT Ở ĐẦU? 
(Đây là cuôn sách cuối cùng của cô Trưởng lão Dự. K. Si 
Dhammananda Nayaka MahaThera) 


LỜI DẪN 

Đạo Phật sẵn sàng. tiếp nhận mọi 
truyền thông và tục lệ miễn rằng những tục lệ 
và truyền thông ấy không phương hại đến sự 
an sinh của người khác. Thiên đàng không chỉ 
mở ra cho những người theo một tôn giáo đặc 
biệt nào mà mở ra cho những ai biết sống một 
Cuộc sống chánh trực và thánh thiện. Đạo Phát 
đủ mạnh để đương đâu với bất kỳ quan kiến 
hiện đại nào đặt ra một thách thức đối với tôn 
giáo. Con người đã quên rằng họ có một trái 
tìm. Họ quên rằng nếu họ đối xử với thế gian 
một cách thân ái, thế gian sẽ đối xử thân ái lại 
với họ như vậy. Lòng nhân từ và sát hại không 
bao giờ đi chung với nhau. Chịu khó, cần cù 
là ngôi sao may mắn nhất. Người đệ tử Phật 
chân chính có thể hành theo lời dạy của Ngài 
mà không chấp trước vào một trường phái hay 
bộ phái nào cả. 


ĐÚC PHẬT Ở ĐẦU ? 

Người ta luôn luôn đặt ra câu hỏi này, Đức Phật đã đi 
về đâu hay hiện Ngài đang sông ở đâu. Đây là một câu hỏi rât 
khó trả lời đôi với những ai chưa từng tu tập một đời sông tâm 
linh. Lý do là vì họ thường nghĩ về cuộc đời theo cách trân tục, 

168 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


một điều rất khó để cho họ có thể hiểu được khái niệm về một 
vị Phật. Có một số nhà truyền giáo (Cơ đốc) đến gặp các Phật 
tử và nói rằng Đức Phật không phải là một vị thượng đề, Ngài 
là một con người. Ngài đã chết và lìa bỏ thế gian này rồi. Thờ 
cúng một người đã chết như vậy phỏng có được lợi ích gì ? Tuy 
nhiên, chúng ta phải hiểu răng Đức Phật được gọi là Đẳng Thiên 
Nhân Sư — Sazffhä Devamanussanam. tức Ngài là bậc Thầy của 
chư Thiên và nhân loại. Bất cứ khi nào các vị chư Thiên có 
những vấn đề gì họ liền đến gặp Đức Phật để xin lời khuyên 
của Ngài. Sau đó họ công bố Thiên chủ (chỉ Đức Phật) của họ 
vẫn còn sông và đó là lý do tại sao mọi người nên cầu xin Ngài 
(thay vì họ). 


Theo các nhà khoa học thì phải mất hàng triệu năm 
chúng ta mới phát triển được tâm trí và sự hiểu biết của chúng 
ta. Khi tâm trí chưa phát triển đầy đủ, con người tin rằng có 
một số quyền năng nào đó điều hành mọi hoạt động của thiên 
nhiên. Bởi vì con người không hiểu đích xác làm thế nào thiên 
nhiên lại hoạt động được nên họ bắt đầu nghĩ rằng chắc phải có 
một đẳng nào đó sáng tạo ra và duy trì những sự kiện này. Và 
để giúp những người khác hiểu được khái niệm (về một đẳng 
sáng tạo và bảo rrì) ấy, họ liền biễn năng lực này thành một 
hình thức và thể hiện nó ra trên phương diện vật lý như những 
hình tượng, tranh ảnh. Những vị “thần linh” hay những quyền 
lực này đĩ nhiên rất quan trọng trong việc giúp cho con người 
làm lành tránh dữ, cũng như để ban thưởng cho họ nếu họ biết 
sống lương thiện. Chúng ta luôn luôn có những nỗi sợ hãi, lo 
lắng, hoài nghi, bất an, vì thế chúng ta cần phải có một đấng 
nào đó để dựa vào nhằm bảo vệ cho chúng ta. Cuối cùng năng 
lực này được người ta biến thành một đấng Thượng Đế duy 


169 


Mahasr Sayadaw 


nhất. Giờ đây người ta nương tựa vào Thượng Đề cho các vấn 
đề của họ. Đó là lý do vì sao họ lại cô găng để giới thiệu ý niệm 
về một linh hồn bắt tử rời khỏi thế gian này và sống đời đời trên 
thiên giới. Điều đó đã làm thoả mãn khát vọng được sống đời 
đời của con người. Đức Phật dạy rằng bất cứ điều gì đã đi vào 
hiện hữu đều phải chịu sự biến đối, suy tàn và hoại diệt. Khi 
phân tích cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thấy răng Ngài không 
bao giờ tự giới thiệu mình như là con của Thượng Đề hay sứ 
giả của Thượng Đế, mà chỉ như một bậc đạo sư đã giác ngộ. 
Đồng thời, Ngài cũng không giới thiệu mình là hoá thân của 
một vị Phật khác. Đức Phật không do một vị Phật khác sáng tạo 
ra, do đó Đức Phật không phải là hiện thân của một vị Phật 
khác. Ngài là một con người và do đã thực hành trong một thời 
gian dài, hết kiếp này đến kiếp khác, tu tập, trau dỗi những 
phẩm hạnh cao quý mà chúng ta gọi là các ba-la-mật (»ára7). 

Khi đã hoàn tất những phẩm hạnh giới đức và trí tuệ gọi là ba- 
la-mật ấy, Ngài đạt đến giác ngộ vốn là sự hiểu biết toàn diện 
về cách vận hành của vũ trụ. Ngài khám phá ra là không có một 
đẳng Thượng Đề nào sáng tạo ra thế gian. Tất nhiên người ta sẽ 
hỏi làm sao Ngài có thê đạt đến giác ngộ mà không có sự hỗ trợ 
của một đắng Thượng Đề nào được. Đạo Phật xác nhận rằng 
mỗi cá nhân đều có thể phát triển tâm để hiểu rõ mọi sự mọi vật 
(các pháp). Ý nghĩa của chữ massa, trong nhiều ngôn ngữ là 
“con người”. Song, nghĩa của chữ rmana lại là tâm. Do đó 
manussa là một con người có thể phát triển và trau đồi tâm đến 
chỗ hoàn thiện. Ngoài con người ra, không chúng sinh nào khác 
trong vũ trụ này có thể phát triển được tâm cho đến mức đó, để 
đạt sự giác ngộ. Ngay cả các vị chư Thiên (chúng sinh trên cõi 
trời) cũng không thành Phật được vì họ không thể phát triển 
tâm cho đến mức độ như vậy. Họ có cuộc sống thịnh vượng, 
bình yên và đầy đủ dục lạc trần gian. Song năng lực tư duy của 

170 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


họ rất nghèo nàn. Chỉ có con người (manussa) mới có thể thành 
Phật hay thành bậc Giác Ngộ. 


Khi người ta nói Đức Phật không phải là một vị chư 
Thiên, chúng ta cũng không nên cô găng chứng minh rằngN gài 
là một vị chư Thiên. Nếu chúng ta cô găng chứng minh điều 
này, chúng ta thực sự đã hạ thấp khái niệm về sự giác ngộ. Có 
những người công bố rằng Thượng Đề của họ đã truyền trao 
một bức thông điệp cho con người. Nếu bức thông điệp ấy là 
dành cho tất cả mọi người trên thế gian này, tại sao Thượng Đề 
không công bồ thông điệp của Ngài giữa công chúng, thay vì 
chỉ tiết lộ đến một người như vậy. Đức Phật không khuyến 
khích ai tin vào bất cứ điều gì hay tuyên bố rằng họ đã được 
một quyên năng siêu nhiên nào đó mặc khải phải làm như thế 
cả. Có lần, một vị tu sĩ Thiên Chúa Giáo cùng với một số môn 
đồ của ông đến gặp tôi đề thảo luận về đạo Phật và ông đã hỏi: 
“Thực sự Ngài có thể nói cho chúng tôi biết người Phật tử tin 
vào điểu gì được không? ” Lúc đó tôi đã nói với ông ta một cách 
rất thắng thắn rằng người Phật tử không “2” vào điều gì cả. 
Ông liền chỉ vào cuốn sách tôi viết “Người Phật tử tin gì?” 
(What the Buddhists Believe?) và hỏi: “Thế sao Ngài lại viết 
cuốn sách này?” Tôi nói: “Đó là lý do tại sao tôi lại viết cuốn 
sách ấy cho mọi người đọc để họ ngẫm xem có điều gì đáng cho 
họ tin hay không”. “Nếu vậy”, ông hỏi, “Ngài có thể nói cho 
chúng tôi biết người Phật tử phải làm gì được không?” Tôi nói 
với ông, Đức Phật đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này rồi, Đức 
Phật đã khuyên chúng tôi phải làm gì. Thay vì tin, mọi người 
cần phải thực hành. 


Có ba phương diện thực hành. Đó là, học pháp 
(pariydffi), hành pháp (pafipaffi) và thê nhập hay chứng đặc 


171 


Mahasr Sayadaw 


pháp (pafivedhana). Trước tiên chúng ta phải cố gắng hiểu 
pháp vì chúng ta không được tin một cách mù quáng những gì 
chúng ta không hiểu. Đức Phật dạy mọi người trước tiên phải 
cô găng để hiểu biết đã. Trong giáo lý về Bát Thánh Đạo của 
Ngài, yếu tô đầu tiên là chánh kiến (samnãđifƒh¡), tức là sự hiểu 
biết đúng đắn, chân chánh. Đức Phật khởi sự sứ mạng của Ngài 
băng cách đòi hỏi những người theo Ngài phải phát triển chánh 
kiến thay vì tin một cách mù quáng. 


Sau khi học hỏi xong, bạn có được kiến thức lạ thường 
về Đức Phật và về giáo pháp của Ngài. Từ đó, bạn ra sức thực 
hành những điều đã học. Nếu không hiểu điều này, bạn sẽ tạo 
ra những ý niệm theo sự tưởng tượng riêng của bạn. Lời khuyên 
của Đức Phật là hãy thực hành những gì bạn đã học với sự hiểu 
biết. Sau khi hành xong bạn sẽ kinh nghiệm kết quả hay tính 
hiệu quả của giáo pháp. Lúc ấy bạn mới biết rằng điều Đức Phật 
dạy là chân thật. Như vậy, học, hiểu và hành, ba phương pháp 
mà Đức Phật dạy là lối sống trong thế gian này để loại trừ khổ 
đau. Bây giờ bạn đã hiểu rằng cách giới thiệu tôn giáo của Đức 
Phật không phải là yêu cầu chúng ta tin bất cứ điều gì mà yêu 
cầu chúng ta học, hành và kinh nghiệm những kết quả. Chắng 
hạn, Đức Phật dạy bạn phải nhân từ, phải sống lương thiện, 
chánh trực. Sau khi hiểu lời Ngài dạy, bạn cố găng thực hành 
theo và sau đó mọi người kính trọng bạn khi họ biết rằng bạn là 
người rất nhân từ, rất lương thiện. Không người nào muốn quấy 
phá bạn hay xem thường bạn, mà họ chỉ có lòng kính trọng bạn 
mà thôi. Đó là kết quả tốt đẹp bạn sẽ gặp. Đồng thời Đức Phật 
còn dạy bạn phải cô găng hiểu mọi việc theo mức kinh nghiệm 
riêng của bạn. Bạn có thể tự mình kiểm chứng những kết quả 
của việc thực hành. Bạn hiểu tại sao một số điều là sai và tại 
sao một số điều là đúng, dĩ nhiên bạn không làm những điều 


172 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


này vì mệnh lệnh của ai hay vì lời răn ở đâu trên trời truyền 
xuống. Bạn có một cái tâm biết suy nghĩ và một lương tri để 
hiểu biết. Sự hiểu biết của chúng ta và kinh nghiệm riêng của 
chúng ta đủ để phân biệt một điều gì là sai hoặc đúng. Chắng 
hạn, Đức Phật dạy chúng ta không nên hủy diệt các chúng sanh 
khác. Ngài không giới thiệu điều này như một giáo luật bởi vì 
một người có trí sẽ biết rằng sát sanh là một tội ác. Thực sự 
không có gì khó đối với chúng ta đề hiểu vì sao điều đó là bất 
thiện, vì khi một người nào đó đi đến và có gắng giết chúng ta, 
chắc chăn chúng ta không muốn chuyện ấy. Lại nữa, Ngài nói 
rằng, khi bạn có những vật quý giá bị người khác lấy trộm, bạn 
sẽ cảm thấy như thế nào? Tương tự, người khác cũng không 
bao giờ thích chúng ta lấy cắp tài sản của họ. Không nhất thiết 
cho chúng ta phải nhận những mệnh lệnh nơi một vị Thượng 
Đề hay Đức Phật hay Chúa Jesus mới hiểu được khái niệm đơn 
giản ấy. Các vị đạo sư xuất hiện trên thế gian là để nhắc nhở 
chúng ta những điều chúng ta đã xao lãng hay đã quên. Kinh 
nghiệm riêng và sự hiểu biết của bạn là quá đủ để biết vì sao 
một số điều là đúng hoặc sai rồi. Đức Phật khuyên chúng ta nên 
tư duy và hiểu biết. Chúng ta có khả năng suy luận. Chúng ta 
có lương tri và không giống như những con vật khác dù có tâm 
nhưng chúng không thể tư duy một cách hợp lý. Tâm của chúng 
bị giới hạn vào việc tìm kiếm thức ăn, nơi ẩn náu, sự bảo vệ và 
dục lạc. Chúng không thể mở rộng tâm thêm được nữa. Ngược 
lại, con người chúng ta có một cái tâm biết suy nghĩ và hiểu biết 
đến mức tối đa. Đây là lý do vì sao các nhà khoa học đã thăm 
dò và khám phá ra nhiều điều mà chúng ta chưa hề nghe nói 
đến trước đây. Không có sinh vật nào trong thế gian này có thể 
phát triển tâm tới mức đó, Và đó cũng là lý do vì sao chỉ con 
người mới có thê thành Phật. Chỉ bằng cách phát triển tâm con 
173 


Mahasr Sayadaw 


người mới có thê đạt đên sự giác ngộ. 


Đức Phật dạy chúng ta hãy hành theo kinh nghiệm 
riêng của mình, nhờ đó chúng ta sẽ gặt hái được những kết quả. 
Tín đồ của các tôn giáo khác khi chào nhau thường nói: “Xin 
Thượng Đề phù hộ cho bạn ”. Ngược lại người Phật tử rất hiễm 
khi chào nhau bằng cách nói xin Đức Phật phù hộ cho bạn. Mà 
họ chỉ đọc: “Puddham saranam gacchãmi”, tức là: “Con xin 
quy y Phật”. Vẫn đề ở đây là, nêu chúng ta tin rằng chúng ta có 
thê quy y hay nương tựa vào Đức Phật, tại sao chúng ta lại 
không chào nhau: “X?n Đức Phật phù hộ cho bạn”. Hơn nũa, 
Đức Phật cũng khuyên người ta hãy niệm tưởng ân Đức Phật 
mỗi khi họ có sự sợ hãi đây thôi. Do đó “Đức Phật ở đâu?” sẽ 
là đề tài bàn luận ở đây. Chúng ta có thê nói Đức Phật hiện đang 
ở trên cõi trời hay đang sống trong Niết Bàn hoặc Ngài đang 
sống ở một nơi nào khác được chăng? Ngài đã đi đâu? Chúng 
ta phải nhớ răng những điều chúng ta vừa hỏi đều xuất phát từ 
quan niệm thế gian. Sau khi chứng ngộ giải thoát, Đức Phật nói: 
“Ayam - antimajäti, natthi dãni punabbhavoti — đây là kiếp chót 
của Ta,Ta không còn phải tái sinh lại nữa. Ta đã chấm đt. luân 
luân hồi trong thế gian và cảm thọ khổ đau không ngừng ”. 


Thực sự ra khoái lạc hay thú vị mà người ta thụ hưởng 
trong cuộc đời chỉ là những thoả mãn cảm xúc nhất thời chăng 
mây chốc sẽ mắt đi. Điều này tạo ra những bắt toại nguyện hay 
khổ đau. Trong một đời người chúng ta nêm trải không biết bao 
nhiêu là khổ đau, lo lắng, những vấn đề phải giải quyết, đau 
đớn, khó khăn, tai ương và những điều bất như ý cả trên phương 
diện thể xác lẫn tinh thần. Không ai trong cuộc sống này có thể 
nói rằng họ được thoả mãn với cuộc sông cả. Mọi người đều 
than vãn, rên rỉ về những vẫn đề thê xác hoặc tinh thần. Do hiểu 
được tình trạng này, Đức Phật đã chấm dút tái sinh. Sự chấm 


174 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


dứt â Ấy, gọi là giải thoát. Giải thoát ở đây có nghĩa là không còn 
cái khô về thê xác và tinh thần nữa. Do hiện hữu trong một hình 
thức này hay hình thức khác mà chúng ta không thể vượt qua 
được cái khổ thân và khổ tâm của chúng ta. Do đó, nếu chúng 
ta không thích khổ, cách tốt nhất là phải chấm dứt sanh . Chúng 
ta khát khao hiện hữu. Lòng tham ái này rất mãnh liệt trong tâm 
chúng ta. Chính do tham ái và vô minh mà bất chấp mọi khô 
đau và phiền muộn, già yếu và bệnh hoạn cùng nhiều vấn đề 
khác nữa, chúng ta vẫn muốn được tôn tại. 


Thử nhìn vào những gì đang xảy ra trong thế gian này 
xem. Toàn thế gian là một bãi chiến trường. Khắp mọi nơi trên 
thế giới, người ta tạo ra bạo loạn, giết chóc, chiến tranh và huỷ 
diệt. Trong khi loài thú sống không tạo ra những vấn đề không 
cần thiết như thế để phải khổ đau. Khi chúng đói, chúng đi ra 
ngoài và về một con thú khác. Thoả mãn cơn đói xong chúng 
đi ngủ. Ngược lại con người không thể thoả mãn nếu không 
khát khao thêm nhiều thứ khác nữa. Tham ái và chấp thủ rất 
mãnh liệt trong tâm con người chúng ta. Do tham ái và chấp thủ 
này, ganh ty, thù hận, nóng giận, ác ý, tàn nhẫn và hiểm độc 
phát sinh. Những chúng sanh khác không phát triển tính tàn bạo 
của chúng đến mức đó. Con người chúng ta ai cũng có một tôn 
giáo. Tôn giáo không chỉ để thờ phụng và cầu nguyện mà còn 
để thực hiện sứ mệnh phục vụ các chúng sanh khác bằng cách 
tránh điều ác, làm điều lành. Thực sự, tránh những tư tưởng 
xấu là chúng ta có thê phục vụ tha nhân được rÔi. Những 
phương diện sùng kính của tôn giáo là quan trọng. Nhưng chỉ 
một điều đó thôi thì không thê phát triển được tâm đề có được 
sự hiểu biết đúng đắn hay trí tuệ. Trước khi Đức Phật nhập 
Niết-bàn, rất nhiều người đã tụ tập mang theo hương hoa để 


175 


Mahasr Sayadaw 


cúng dường và tỏ lòng tôn kính Ngài. Đức Phật yêu cầu họ lui 
ra. Ngài nói nếu họ thực sự muốn tôn kính Ngài, thay vì cúng 
dường hương hoa và sùng bái như vậy, họ nên thực hành ít nhất 
một trong những lời khuyên của Ngài. Có như thế mới chứng 
tỏ là họ thực lòng tôn kính Ngài. 


Bây giờ bạn đã hiểu những gì Đức Phật muốn những 
người theo Ngài phải làm rồi chứ. Một lối sống tôn giáo không 
chỉ có cầu nguyện mà phải làm theo những lời khuyên của Ngài. 
Thời Đức Phật có một vị sư tên Vakkali. Hàng ngày vị này 
thường đến và ngồi trước mặt Đức Phật để chiêm ngưỡng Ngài. 
Một hôm, Đức Phật hỏi: “Này, Vakkaji, ông đang làm gì ở đây 
thế?”. Ông nói: “Bạch Đức Thể Tôn, khi con ngắm nhìn sắc 
thân Ngài, lòng con thát vô cùng hạnh phúc. ” Khi âầy Đức Phật 
nói: “Này Vakkali, ông được gì khi nhìn vào sắc thân ô trược, 
bất tịnh và vô thường này của Như Lai? Ông chỉ thoả mãn 
những cảm xúc của ông. Ông sẽ chẳng có được trí tuệ ngoại 
trừ việc thoả mãn những cảm xúc của ông mà thôi. Làm sao 
Ông có thể thấy được Đức Phật thực sự qua sắc thân vật lý. Đức 
Phật không phải là thân tướng này đâu. ” Rồi Ngài nói: “Chỉ ai 
hiểu Pháp (Dhamma) Như Lai giảng mới thấy được Đức Phật 
thực. ” Đức Phật thực sẽ xuất hiện trong tâm khi chúng ta hiểu 
rõ những gì Ngài dạy. Từ đây chúng ta có thể hiểu Đức Phật 
đặc biệt không phải qua sắc thân vật lý. 


Khi nghiên cứu lịch sử Ấn Độ, chúng ta thấy sau khi 
Đức Phật nhập diệt, cả gần năm trăm năm sau vẫn không có 
một hình tượng Đức Phật nào bởi vì Đức Phật không khuyến 
khích bắt kỳ ai xây dựng hình tượng của Ngài. Có thê nói chính 
những người Hy Lạp đã sáng tạo ra hình tượng Đức Phật và 
những biểu tượng tôn giáo khác. Tất nhiên ngày nay rất nhiều 
hình thức khác nhau của hình tượng Phật đã lan tràn khắp nơi 


176 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


trên thế giới. Điều này đã khiến những tín đồ của một số tôn 
giáo khác chỉ trích chúng ta là những người sùng bái ngẫu 
tượng. Thực sự ra họ không biết những gì người Phật tử đang 
làm. Vài trăm năm sau Đức Phật nhập diệt, có một vị sư danh 
tiếng tên là Upagutha (Uu-ba-cúc- -đa). Ngài là một vị pháp sư 
rất nồi tiếng. Khi Ngài đăng dàn thuyết pháp, cả ngàn người hội 
tụ lắng nghe. Ác ma (Ä⁄ara) cảm thây rất khó chịu vì càng ngày 
người ta càng trở nên sùng đạo. Ác ma ở đây không phải là 
những chúng sinh mà là những chướng ngại và những triền cái 
ngăn không cho người ta sống đời sống thánh thiện. Ma vương 
khi đó hiện thân làm Ác ma và bắt đầu thực hiện những trò tiêu 
khiến rất hấp dẫn như nhảy múa, ca hát và chơi đùa ăn uống 
trước cửa chùa. Một số tín đồ lần hồi xoay qua xem Ma vương 
biểu diễn. Và cuối cùng chẳng còn người nào đến nghe pháp 
nữa. Upagutha quyết định dạy cho Ma vương một bài học thích 
đáng. Ngài nhập cùng mọi người đi xem buổi biểu diễn. Khi 
màn trình diễn chấm dứt, Upagutha nói Ngài rất thích màn trình 
diễn đó và “để tỏ lòng biết ơn màn trình diễn của ông, tôi xin 
được choàng lên cổ ông một vòng hoa. ” Ma vương cảm thây 
rất hãnh diện. Khi pagutha choàng vòng hoa lên thì Ma vương 
cảm thấy vòng hoa ây siết chặt quanh cô ông giống như một 
con trăn vậy. Ông cô sức kéo vòng hoa ra nhưng không được. 
Ông liền đi gặp Sakka — vua Trời Đề Thích - để nhờ Ngài giúp 
kéo vòng hoa ra. Vua Trời Đế Thích cũng cố hết sức nhưng 
không thể kéo ra được. Ma vương bèn đi gặp Phạm Thiên 
(Brahma), vị được xem như đắng sáng tạo vào thời đó, để nhờ 
Ngài tháo vòng hoa ra giùm. Phạm Thiên cũng cố gắng kéo 
nhưng không làm cách nào mà kéo ra được. Lúc đó Brahma 
nói với Ma vương rằng, chỉ người nào choàng nó vào mới có 
thê tháo nó ra. Vì thế Ma vương đành phải quay về với Tôn giả 
177 


Mahasr Sayadaw 


Upagutha đề xin Ngài tháo ra giùm, nếu không ông sẽ chết. Tôn 
giả Upagutha nói: “Tháo ra thì không khó, nhưng tôi chỉ có thể 
làm điểu đó với hai điều kiện. Thứ nhất, ông phải hứa sẽ không 
quáy phá những hoạt động tôn giáo của chúng tôi trong tHơng 
lai.” Ma vương đồng ý. “Thứ hai, ông đã được nhìn thấy Đức 
Phật vì ông đã từng quấy phá Ngài. Hơn nữa, ông còn sông sau 
Đức Phật cả mấy trăm năm. Ông có năng lực thần thông có thể 
hoá hiện ra thán tướng của Ngài. `” Ma vương nói: “Đúng vậy, 
tôi có thể làm điều đó nều Ngài hứa sẽ không đánh lễ tôi khi tôi 
xuất hiện dưới hình tướng Đức Phát vì tôi không phải là một 
bậc Thánh. ” Tôn giả Upagutha nói: “Tôi sẽ không đánh lễ ông 
đáu. ” Tuy nhiên, khi Ma vương hiện thân như một vị Phật, tôn 
giả Upagutha đã đảnh lễ hình tướng đó. Ma vương liền la lên: 
“Ngài đã hứa sẽ không đảnh lễ cơ mà! ” Tôn giả Upagutha nói: 
“Tôi đâu có đảnh lễ Ma vương, tôi đảnh lễ Đức Phật đấy chứ. ” 
Có thê xem đây là một ví dụ rất hay cho chúng ta để giúp những 
người khác hiểu biết ý nghĩa của việc thờ phụng hay đảnh lễ 
hình tượng của Đức Phật. Khi bạn trân trọng, giữ gìn và đảnh 
lễ một bức tượng Phật, bạn cũng có thể lấy hình ảnh ấy như một 
đề mục thiền. Đó không phải là sự sùng bái ngẫu tượng. Bạn 
mời Đức Phật vào tâm bạn qua biểu tượng này, một biểu tượng 
của niềm tin kính. 


Hình tượng Đức Phật có sức lôi cuốn tâm con người 
như thế nào có thể hiểu được qua những sự kiện sau. Trong thế 
chiến thứ hai ở Miễn Điện, vị tông tư lệnh quân đội lúc ấy nhặt 
được một bức tượng Phật nhỏ rất đẹp. Hình ảnh Đức Phật vô 
cùng hấp dẫn đối với tâm ông. Ông gởi bức tượng này đến Ngài 
Winston Churchill - thủ tướng nước Anh thời bấy giờ - với một 
lời ghi chú: “⁄Xin Ngài hãy để bức tượng này trên bàn làm việc 
của Ngài. Bắt cứ khi nào Ngài có điêu gì lo lắng hay phiến 


178 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


muộn, cứ nhìn vào Khuôn mặt của bức tượng này. Tôi tin rằng 
Ngài sẽ có cơ hội trấn tĩnh lại tâm. ` " Ông Nehru, thủ tướng Ấn 
Độ trước đây đã bị chính phủ Anh bắt. Khi bị giam trong tù, 
ông có một bức tượng Phật nhỏ trong túi áo. Ông luôn lấy bức 
tượng ấy ra đặt trên bàn rồi nhìn vào đó và suy nghĩ: “Có biết 
bao là phiên muộn, rắc rồi và khó khăn trên cuộc đời này. Dâu 
vậy, Đức Phát vấn có thể giữ được một khuôn mặt tươi vui. Tại 
sao ta lại không noi theo con người vĩ đại này?” Anatole 
France, một học giả người Pháp, đến thăm viện bảo tàng Luân 
Đôn và ở đây, lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy một bức 
tượng Phật. Sau khi nhìn bức tượng xong, ông nói: “Nếu có 
Thượng Để từ trên trời giáng XuÔn§ trần gian này thì Ngài cũng 
không hơn gì hình ảnh này. ` Tuy nhiên một bức tượng không 
phải là điều thiết yếu. Nhiều người vẫn có thể thực hành theo 
lời dạy của Đức Phật mà không cần phải có một bức tượng nào. 
Không ai bắt buộc bạn phải có một bức tượng Phật. Chúng ta 
không sùng bái, chúng ta không cầu xin, chúng ta không đòi hỏi 
bất cứ điều gì từ nơi hình tượng của Đức Phật, mà chúng ta chỉ 
tỏ lòng tôn kính, chúng ta kính trọng hình ảnh của một con 
người thánh thiện vĩ đại đã tìm ra con đường giải thoát cho thế 
gian. Một người Phật tử nọ đã thờ một bức tượng Phật trong 
nhà suốt 45 năm. Một hôm có mấy nhà truyền giáo Cơ đốc đến 
và bảo rằng ông đã sùng bái quý Sa tăng. Ông không biết trả lời 
như thế nào với họ. Đây là điều đáng ngạc nhiên bởi vì suốt 45 
năm thờ Phật trong nhà mà ông vân không biết phải nói gì khi 
người fa kết tội việc ấy. Có thể nói đây là một điểm yêu của một 
số Phật tử chúng ta. Họ chỉ biết theo truyền thống - lễ bái, cầu 
nguyện, cúng dường, tụng kinh chứ họ không cô gắng hiểu 
những lời dạy của Đức Phật. Bây giờ bạn có thê hiểu là có hay 
không có tượng Phật bạn vẫn hành theo lời dạy của Đức Phật 


179 


Mahasr Sayadaw 


được, bởi vì sắc tướng không phải là Đức Phật. Theo truyền 
thống Phật Giáo Đại Thừa (Mahãyãna) Đức Phật có ba thân hay 
kaya — đó là Báo thân (sưmbhogakay4), Hoá thân hay ứng thân 
ứirnmanakaya) và Pháp thân (dhammakaya). Ngài sử dụng Báo 
thân và Hoá thân để ăn uống, ngủ nghỉ, nói năng, thuyết pháp. 
Nói cách khác mọi hoạt động thường ngày được Ngài làm với 
thân vật lý. Nhưng Pháp thân của Đức Phật thì không bao giờ 
diệt mất. Theo Phái Phật Giáo Đại Thừa, Đức Phật Adiđà 
(Amitabba) hiện đang sống ở cõi cực lạc hay tịnh độ 
(sukhavar). Những ai cung kính niệm danh hiệu Ngài và những 
ai thờ phụng Ngài sẽ được siêu sinh tịnh độ và sau đó còn có cơ 
hội đề đạt đến Niết Bàn. Theo cách nghĩ và niềm tin của họ thì 
khái niệm (siêu sinh tịnh độ) này sẽ cho người ta thật: nhiều hy 
vọng và sự tin tưởng rằng Đức Phật vẫn còn đang sống và sẽ 
sông cho đến khi mọi hữu tình chúng sinh đạt đến sự giải thoát 
cuối cùng. Chúng ta biết Đức Phật đã từng nói là: "Dù Đức Phật 
có xuất hiện hay KHƯNNG: xuất hiện thì Pháp vẫn mãi mãi hiện 
hữu trong thế gian này”. Khi một vị Phật xuất hiện Ngài thấy 
TỐ Tăng con người đã quên mắt Pháp PHCH) thực. "Pháp mà ta 
liễu tri không phải là pháp mới do ta tạo ra”, Ngài nói như vậy. 
Pháp này luôn luôn hiện hữu nhưng người ta đã giải thích sa1, 
đã tạo ra những khái niệm mê lầm theo tư kiến của họ và làm 
ô nhiễm hoàn toàn sự thanh tịnh của Pháp. Điều đó ngay cả 
ngày nay, 2500 năm sau khi Đức Phật phát hiện ra sự thực là 
Pháp, cũng vẫn xảy ra. Người ta đang làm những điều sai trái ở 
nhiều quốc gia nhân danh Đức Phật. Thực sự là họ không phải 
theo lời khuyên dạy của Ngài. Mà họ chỉ muốn truyền bá những 
pháp hành theo văn hoá truyền thống của họ pha trộn với Đạo 
Phật và giới thiệu đó như là Đạo Phật. Là những người Phật tử, 
chúng ta phải cố gắng học hỏi những gì Đức Phật dạy để tầm 
cầu sự giải thoát cho chúng ta. 
180 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Người ta thích hỏi Đức Phật ở đâu. Nếu như người ta 
thực sự muốn thực hành Đạo Phật thì không cần thiết cho họ 
phải biết Đức Phật hiện ở đâu, hay Ngài đã đi đâu. Lấy trường 
hợp ngày nay chúng ta có điện do một người nào đó khám phá 
ra. Liệu có cần thiết cho chúng ta để phải biết người đã khám 
phá ra điện, ông ta ở đâu, từ xứ sở nào đến và tên ông ta là gì 
không? Bốn phận của chúng ta là làm sao sử dụng điện cho 
đúng vậy thôi. Lại nữa, những người khám phá ra các nguyên 
tử và năng lượng nguyên tử có thể dùng năng lượng ây vào 
những mục đích xây dựng hoặc huỷ diệt. Vì thế bổn phận của 
chúng ta là sử dụng năng lượng này theo cách đúng đắn nhất. 
Không nhất thiết phải biết đích xác ai là người đã khám phá ra 
năng lượng nguyên tử này. Hoặc người ta đã khám và chế tạo 
ra máy tính và vô tuyến truyền hình nhưng chúng ta cũng không 
cần phải biết tên tuổi và lý lịch của họ làm gì, phận sự của chúng 
ta là đùng những thứ ấy. Theo cách tương tự như thế, đừng hỏi 
Đức Phật ở đâu, hay Ngài đã đi đâu. Nếu Pháp, những gì Ngài 
dạy, là chân thực, có thê áp dụng được và đem lại hiệu quả tại 
sao lại cần phải biết Đức Phật ở đâu. Đức Phật không bao giờ 
nói rằng Ngài sẽ đưa chúng ta lên thiên đàng hay xuống địa 
ngục. Đức Phật có thê bảo bạn điều gì nên làm và điều gì nên 
tránh để có được sự giải thoát. Đó là điều duy nhất Đức Phật có 
thể làm. Ngài không thể làm bất cứ điều gì khác cho bạn ngoài 
việc chỉ đường. Bồn phận của bạn là thực hành những gì Đức 
Phật dạy. Các tôn giáo khác nói rằng Thượng để của họ có thê 
rửa sạch mọi tội lỗi mà con người đã làm. Đức Phật không bao 
Ø1ờ nói rằng tội do một người làm, và có thể được rửa sạch bởi 
một người khác. Thực sự cả Đức Phật lẫn Thượng Đề đều 
không thể làm được điều đó. Khi một người sắp chết và nói 
rằng ông ta tin vào Thượng Đề, suy cho cùng những điều tội lỗi 

181 


Mahasr Sayadaw 


ông đã phạm ấy thử hỏi Thượng Đề có thê làm cho hết đi được 
không? Chẳng hạn bạn là người rất nóng tính và bạn biết điều 
đó là sai nhưng bạn lại không biết làm cách nào để loại trừ tính 
xấu ấy. Vì thế bạn đi đến Thượng Đề để cầu nguyện và xin Ngài 
làm ơn lấy thói xấu ấy ra khỏi tâm cho bạn, bạn nghĩ có vị 
Thượng Đề nào làm được điều đó không? Bạn có thể đi đến 
Đức Phật và cầu xin Ngài. Nhưng Đức Phật cũng không thể lẫy 
cái xấu đó ra khỏi tâm bạn. Đức Phật chỉ có thể bảo cho bạn 
biết cách làm thế nào để loại trừ sân hận ấy với nỗ lực của bạn 
mà thôi. Không ai có thể giúp bạn ngoại trừ bản thân bạn qua 
sự hiểu biết. Chính bạn là người phải nhận ra, ` Sân hận này thật 
nguy hiểm, nó có thể tạo ra nhiều điều phiên muộn, rắc rồi và 
khó khăn, làm hại bản thân ta và người khác. Ta phải cổ gắng 
giảm sân hận này bằng cách dùng nghị lực của ta và sự quyết 
tâm mạnh mẽ sáng tạo của ta để nhồ bật sân hận ra khỏi tâm”. 
Như vậy, dù cho là Đức Phật hay Thượng Đề thì cũng không 
thê rửa sạch những tội lỗi do chúng ta tạo ra mà chỉ có một mình 
chúng ta làm được điều đó. Đức Phật có đưa ra một lời khuyên. 
nêu một người phạm phải một ác nghiệp (kana) họ không thê 
loại trừ được quả báo bằng cách cầu nguyện Thượng Đề hay 
Đức Phật. Tuy nhiên khi họ biết mình đã phạm ác nghiệp, họ 
phải dừng lại không tạo ác nghiệp thêm nữa. Họ phải quyết tâm 
mạnh mẽ tạo thật nhiều thiện nghiệp hay những việc phước đức. 
Khi họ tạo được nhiều thiện nghiệp như vậy, quả của ác nghiệp 
họ đã làm trước đây có thể nhờ thiện nghiệp này mà bị triệt tiêu 
hay giảm nhẹ. 

Lấy trường hợp của Angulimala, tướng cướp sát nhân 
đã giết gần một ngàn người, làm ví dụ. Khi Đức Phật biết được 
điều ấy Ngài đã đi đến để gặp ông. Thấy Đức Phật, Angulimala 
muốn giết Ngài vì ông đã hoàn tất 999 vụ sát nhân rồi. Lời thề 


182 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


của ông là sẽ giết cho đủ số một ngàn, vì thế ông rất sung sướng 
khi nhìn thấy Đức Phật và có sức để bắt kịp Ngài. Đôi lúc Đức 
Phật cũng thực hiện một chút thần thông. Biết là khó điều phục 
con người này bằng cách thuyết pháp, Đức Phật đã đi theo cách 
bình thường về để cho Angulimala đuôi theo. Mặc dù ông chạy 
gần cả bốn dặm đường, ông cũng không thê nào đến gần Đức 
Phật. Lúc đó ông mới yêu cầu Đức Phật dừng lại và Đức Phật 
biết đã tới lúc cho Ngài nói chuyện với ông ta. Đức Phật nói 
"Như Lai dừng, chỉ có ông là người đang chạy". Angulimala 
nói "Sao Ngài nói Ngài đã dừng, tôi thấy Ngài đang ấi cơ mà". 
Đức Phật trả lời, "Nw Lai đã dừng tức là Như Lai đã dừng lại 
việc sát hại các chúng sinh khác. Ông là người đang chạy nghĩa 
là ông vẫn còn đang phạm vào ác nghiệp. Nếu ông ngừng chạy 
ông có thể bắt kịp Như Lai". Nghe thế Angulimala hỏi "Tôi thực 
sự không hiểu được những gì Ngài nói". Đức Phật bảo "Như 
Lai đã chấm dứt sát sinh còn ông lại đang làm điều đó, đấy là 
ÿ nghĩa của chạy. Ông đang chạy trong vòng luân hồi 
(samsara)”. Lúc này Angulimala mới biết rằng ông đã sai và 
quyết định theo Đức Phật đề trở thành một nhà sư và bắt đầu 
hành thiền. Sau đó ông đạt đến Alahán thánh quả và thọ hưởng 
an lạc của Niết Bàn. Nghiệp xấu không có cơ hội đến để bắt kịp 
ông. Ông tiếp tục tu tập thiện nghiệp và ác nghiệp không có cơ 
hội nào để cho quả. Đó là những gì Đức Phật đã nói. Đức Phật 
dạy phương pháp này để vượt qua quả của ác nghiệp, không 
phải bằng cầu xin mà bằng cách tích cực làm thật nhiều điều 
thiện. 

Trở lại vấn đề Đức Phật ở đâu? Nếu tôi nói răng Đức 
Phật đang sống ở một nơi nào đó trong vũ trụ với thân tướng 
vật lý này thì điều đó trái với những lời dạy của Đức Phật. 


183 


Mahasr Sayadaw 


Ngược lại, nếu tôi nói rằng Đức Phật không sống ở đâu trong 
vũ trụ với thân tướng vật lý này thì nhiều người sẽ không vui vì 
điều đó không thoả mãn được nỗi khát khao hiện hữu của họ. 
Bởi thế họ nói Niết Bàn là hư vô. Thật sự Niết Bàn không phải 
hư vô; nó là sự chấm dứt của khổ, cả khổ thân lẫn khổ tâm, và 
cảm nghiệm sự an lạc của Niết Bàn hay giải thoát. Mặt khác 
cũng có một SỐ người thực sự cần đến hình tướng của Đức Phật 
để ôn định tâm trí của họ, giảm bớt những căng thăng, sợ hãi và 
lo lắng của họ. Tuy nhiên, sẽ không đúng cho chúng ta khi nói 
Đức Phật đang còn sống hay không còn sông. Nếu giáo lý hay 
lời dạy của Đức Phật có thể áp dụng được đối với chúng ta để 
kinh nghiệm sự an lạc, và cảm thấy mãn nguyện trong cuộc 
sống của mình thì điều đó thôi cũng đã quá đủ rồi. Chúng ta hãy 
giả sử một vị bác sĩ nọ đã khám phá ra một phương thuốc rất 
hiệu nghiệm. Nếu có thuốc, và thuốc ấy có thê chữa khỏi bệnh, 
liệu chúng ta có cần phải biết vị bác sĩ này ở đầu và ông ta hiện 
còn sông hay không còn sống không? Điều quan trọng là hãy 
uống thuốc để loại trừ bệnh. Cũng vậy, những lời dạy của Đức 
Phật thôi là quá đủ để chúng ta loại trừ những khổ đau của 
chúng ta rồi. 


Đức Phật cho phép chúng ta tự do suy xét để hiểu xem 
tại sao một điều gì đó là đúng hay là sai. Chúng ta có thê dùng 
lý trí và sự suy luận của chúng ta để hiểu một số điều hiện hữu 
trong thế gian. Mặt khác Đức Phật cũng xác nhận không có gì 
trong vũ trụ này hiện hữu mà không thay đi, không biến hoại, 
và không diệt vong, bởi vì tất cả những pháp ấy chỉ là sự kết 
hợp của những yêu tỐ, của các năng lực - tâm lực và nghiệp lực. 
Do đó, không thể có vấn đề các pháp tồn tại mãi mãi mà không 
thay đổi được. Nếu bạn có thể hiểu điều này thời những lời dạy 
của Đức Phật sẽ giúp bạn tìm ra cách làm thế nào để đương đầu 


184 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


với những vấn đề của bạn và những khó khăn của bạn, để vượt 
qua những bắt toại nguyện của chúng ta. Bằng không chúng ta 
sẽ phải đương đầu với khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thân, sẽ 
phải đối diện với những bắt toại nguyện và thất vọng não nề. 


Chúng ta phải hành động một cách trí tuệ để loại trừ 
những vấn đề của chúng ta. Thật khó mà có thể đoạn trừ khô 
đau đơn giản bằng cách cầu nguyện, sùng bái một đẳng nào 
được, chỉ có qua sự hiểu biết về bản chất của những vân đề và 
khó khăn của chúng, qua sự hiểu biết về nguyên nhân của những 
vẫn đề và khó khăn ấy, chúng ta mới có thê loại trừ được chúng 
vậy. 

Tóm lại, đối với những người hỏi Đức Phật đã đi về 
đâu? Nếu nói Ngài đã đi về cõi Niết Bàn thì họ nghĩ Niết Bàn 
là một nơi. Thực sự Niết Bàn không phải là một nơi, Niết Bàn 
là một trạng thái tâm cho chúng ta thành tựu và cảm nghiệm sự 
giải thoát cuối cùng của chúng ta mà thôi. Chúng ta không thê 
nói Đức Phật đã đi về nơi đâu hoặc Đức Phật còn tồn tại nhưng 
Ngài đang thụ hưởng hạnh phúc của Niết Bàn - mục tiêu cuối 
cùng trong cuộc đời. Vì thế câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi "Đức 
Phát ở đâu?" là Đức Phật ở trong tầm đã chứng ngộ sự thực 
tối hậu hay chân lý của bạn. 


185 


Mahasr Sayadaw 


Về tác giả 

Trưởng lão Dr.K.Sri Dhammananda Mahathera theo 
đuôi sứ mạng hoằng pháp trong suốt 54 năm. Ngài sinh tại Tích 
Lan (Sri Lanka) vào ngày 18 tháng 3 năm 1919. Năm vừa 12 
tuổi, Ngài thọ giới làm Sadi và được ban cho pháp danh 
Dhammananda, có nghĩa là "Pháp Hỷ hay niềm Hạnh Phúc của 
Pháp” cũng như Kirinde, tên cha mẹ đặt vào lúc sanh, là theo 
ngôi làng của Ngài. 

Năm 26, Ngài tốt nghiệp Đại học Vidyalankara 
Pirivena tại Colombo với văn bằng tốt nghiệp Triết học Phật 
giáo văn hệ Pãli và Sanskrit cũng như kinh điển Päli. Ngài tiếp 
tục những nghiên cứu hậu đại học tại Đại học Đường Hindu 
Benares ở Bắc Ấn trong 4 năm và tốt nghiệp Thạc sĩ năm 1949. 
Năm 1952 Ngài được thỉnh mời đến Malaysia để giảng dạy Phật 
Pháp tại Chùa Phật (Buddhit Vihara) ở Brickfields, 
Kualalumpur. Năm 1962, Ngài thành lập hội Hoằng Dương 
Phật Pháp (BMS) nhằm giúp cho công việc hoằng pháp tại xứ 
sở này được tổ chức rộng rãi hơn. Dưới danh nghĩa BMS Ngài 
đã viết nhiều tác phẩm Phật học lớn nhỏ có giá trị. Tính đến 
hôm nay, Ngài đã viết 70 cuốn sách, phần lớn đã được dịch ra 
không dưới 16 ngôn ngữ trên thế giới. 


Năm 1965, Trưởng lão Dhammananda được chỉ định 
làm Sư Trưởng của Phật giáo hai nước Malaysia và Singapore. 
Ngài viên tịch vào ngày 31 tháng § năm 2006 ngày Độc Lập 
của Malaysia ở Kualalumpur ở tuôi §7. 

Trong tác phẩm, Ngài đã trả lời câu hỏi "Đức Phật 
(hiện) ở đáu?” như sau: 

"Nếu tôi nói rằng Đức Phật hiện đang sống ở 
đâu đó trong vũ trụ, băng xương băng thịt thì điêu áy 
186 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


trái với lời dạy của Đực Phát. Ngược lại, nếu tôi bảo 
Đức Phật không còn sống ở bất kỳ nơi đâu trong vũ trụ 
này dưới bất kỳ hình tướng nào thời nhiễu người sẽ rất 
buôn vì nỗi khát khao hiện hữu của họ không được thoả 
mãn. Do đó họ nói sự nhập diệt của Đức Phát là rồng 
không. Thực ra đó không phải là rỗng không; mà là sự 
chấm dứt hoàn toàn cái khổ của thân và tâm đồng thời 
cảm nghiệm niềm an lạc Niết Bàn hoặc sự giải thoát. 
Mặt khác có số người thực sự cần đến hình ảnh của Đức 
Phật để giúp cho tâm họ lắng dịu lại, để giảm bớt sự 
căng thắng, sợ hãi và lo lắng của họ trong cuộc sống. 
Tuy nhiên sẽ không đúng khi chúng ta nói Đức Phật 
đang còn sống hay không còn sông. Nếu giáo lý hay lời 
dạy của Ngài có thể ứng dụng được đổi với chúng ta để 
cảm nghiệm sự bình an, mãn nguyện trong cuộc đời thì 
chừng đó đã quá đủ cho chúng ta rồi”. 


"Người ta luôn luôn hỏi câu này, Đức Phật đã đi đâu 
hoặc Ngài hiện đang sống ở đâu? Đây là câu hỏi rất khó trả 
lời đối với những người chưa phát triển được một đời sống 
tâm linh. Điều này cũng là do mọi người thường nghĩ về 
cuộc đời theo lối trần tục quá”. 

Có Trưởng lão 
Dr.K.Sri Dhammananda 


CC 3š 3š 3š e2) 


187 


Mahasr Sayadaw 


TÔN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI KHOA HỌC 
Trưởng Lão. Dr.K.Sri Dhammananda 


Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại khoa 
học, và hâu như khoa học ảnh hưởng đến mọi phương diện 
trong cuộc sống của chúng ta. Kế từ cuộc cách mang khoa học 
thế kỷ mười bảy, khoa học đã không ngừng vận dụng những 
ảnh hưởng lớn lao của nó trên những gì chúng ta nghĩ và làm. 


Tác động của khoa học đã có một sức mạnh đặc biệt 
trên những niềm tin tôn giáo truyền thống. Nhiều khái niệm tôn 
giáo cơ bản đang sụp đô dưới sức ép của khoa học hiện đại và 
không còn có thể chấp nhận được đối với tầng lớp trí thức và 
những người hiểu biết rành rẽ. Nói chung, người ta không còn 
có thể khăng định chân lý đơn thuần qua những suy đoán thần 
học hay chỉ dựa trên thẩm quyền của kinh điển một cách độc 
lập với xem xét khoa học. Chẳng hạn, những phát hiện của các 
nhà tâm lý hiện đại đã chỉ ra cho thấy rằng, tâm con người, 
giống như thân xác vật lý, làm việc theo những quy luật nhân 
quả, tự nhiên không có sự hiện diện của một linh hồn bắt biến 
như một số tôn giáo giảng dạy. 

Một số những người sùng bái tôn giáo thích phớt lờ 
những khám phá khoa học xung đột với những tín điều tôn giáo 
của họ. Thái độ kiên quyết như vây quả là một chướng ngại cho 
tiến bộ của con người. Bởi lẽ con người ngày nay từ chối tin 
bất cứ điều gì một cách mù quáng, mặc dù nó đã từng được 
chấp nhận theo truyền thống, tất nhiên những người sùng bái 
tôn giáo như vậy sẽ chỉ thành công trong việc làm tăng thêm 
hàng ngũ những người không tin những lý thuyết sai lầm của 
họ mà thôi. 


188 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Ngược lại, một số nhà tôn giáo thấy cần thiết phải điều 
chỉnh cho phù hợp với những lý thuyết khoa học đã được nhiều 
người chấp nhận bằng cách đưa ra những sự giải thích mới cho 
niêm tin tôn giáo của họ. Một thí dụ thích hợp cho vấn đề đang 
bàn là Thuyết Tiến Hóa của Darwin. Nhiều nhà tôn giáo chủ 
trương con người là do Thượng để trực tiếp tạo ra. Trái lại, 
Darwin tuyên bồ rằng con người tiễn hóa từ loài vượn, một lý 
thuyết đã làm đảo lộn những giáo lý về sự sáng tạo thần thánh 
và sự sa ngã của con người. Bởi lẽ tất cả những nhà tư tưởng đã 
được khai sáng đều chấp nhận thuyết của Darwin, cho nên các 
nhà thần học ngày nay có ít sự chọn lựa ngoại trừ việc đưa ra 
một sự giải thích mới cho giáo lý của họ để phù hợp với lý 
thuyết mà họ đã chống đối trong thời gian quá lâu này. 


Trong ánh sáng của những khám phá khoa học hiện đại, 
không có gì khó hiểu khi thấy răng những quan niệm liên quan 
đến vũ trụ và cuộc sống mà nhiều tôn giáo chủ trương chỉ thuận 
là sản phẩm của những tư duy theo truyền thống vê điều vốn 
đã bị thay thế từ lâu. Về đại thể, sẽ là đúng khi nói rằng các tôn 
giáo đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển và tiễn bộ của con 
người. Tôn giáo đã định đặt những giá trị, tiêu chuẩn , và những 
nguyên tắc rõ ràng để hướng dẫn đời sống con người. Song 
ngoài tất cả những cái tốt mà tôn giáo đã làm, tôn giáo không 
thể nào sống sót trong thời đại khoa học được nếu những tín đồ 
của nó cứ khăng khăng giam hãm sự thực vào những hình thức 
và những giáo điều, vào việc khuyến khích những lễ nghi và 
một số pháp hành khác mà vốn đã bị rút cạn hết ý nghĩa nguyên 
thủy của chúng. 


189 


Mahasr Sayadaw 


Đạo Phật và Khoa Học 
Cho đến đầu thế kỷ vừa rồi, đạo Phật vẫn còn giới hạn 
trong những quốc gia mà khoa học hiện đại không chạm tới 
được. Tuy nhiên, ngay từ buổi đầu của nó, những Lời Dạy của 
Đức Phật đã luôn luôn mở ra cho tư duy khoa học. 


Một lý do tại sao Phật Pháp lại có thể dễ dàng được 
chấp nhận bởi tinh thần khoa học đó là Đức Phật không bao giờ 
khuyến khích loại niềm tin có tính cách giáo điều, cứng nhắc. 
Ngài cũng không tuyên bố hãy y cứ những Lời Dạy của Ngài 
trên đức tin, sự tin tưởng, hay sự huyện khải thân. thánh, mà để 
cho mọi người có một sự tự do và uyên chuyền về tư duy. 


Lý do thứ hai đó là tinh thần khoa học có thể được tìm 
thấy trong cách tiếp cận Chân Lý phổ quát của Đức Phật. 
Phương pháp của Đức Phật nhằm khám phá và kiếm chứng 
Chân Lý rất giống như phương pháp của nhà khoa học. Một 
khoa học gia quan sát thế giới bên ngoài một cách khách quan, 
và sẽ chỉ thiết lập một lý thuyết khoa học sau khi đã tiến hành 
nhiều cuộc thí nghiệm thực tiễn thành công. 


Hai mươi lăm thế kỷ trước, bằng một phương pháp 
tương tự, Đức Phật đã quan sát thế giới nội tại với thái độ vô 
tư, và khuyến khích các đệ tử của Ngài không nên chấp nhận 
bất cứ lời dạy nào cho đến khi họ đã tự thân khảo sát và xác 
chứng hiện thực của nó. Nếu như nhà khoa học ngày nay không 
tuyên bố rằng thí nghiệm của họ những người khác không thê 
lặp lại, Đức Phật cũng không tuyên bố kinh nghiệm Giác Ngộ 
của Ngài là độc quyền của Ngài. Như vậy, trong cách tiếp cận 
Chân Lý, Đức Phật đã theo pháp phân tích như các nhà khoa 
học hiện nay. Ngài đã thiết lập một phương pháp tiễn hành có 
tính cách khoa học và thực tiễn cho việc đạt đến Chân Lý Tối 
Hậu và chứng nghiệm sự Giác Ngộ. 

190 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Trong khi đạo Phật phù hợp rất nhiều với tinh thần khoa 
học, thì vẫn không đúng khi đánh đồng đạo Phật với khoa học. 
Thực sự mà nói rằng những ứng dụng của khoa học đã cho nhân 
loại khả năng sống những cuộc sống thoải mái, tiện nghi hơn, 
và kinh nghiệm được những điều kỳ diệu mà người ta chưa 
từng mơ tưởng trước đây. Khoa học có thể làm cho con người 
bơi nhanh hơn cá, bay cao hơn chim, và đi được trên cả mặt 
trăng. Tuy thế lĩnh vực kiến thức có thể chấp nhận được đối với 
trí tuệ của khoa học vẫn bị giới hạn trong những chứng cớ dựa 
vào kinh nghiệm. Và sự thực hay chân lý của khoa học vẫn phải 
chịu sự biến đổi không ngừng. Khoa học không thê giúp con 
người làm chủ được tâm của họ, nó cũng không đưa ra một sự 
kiểm soát đạo đức, cũng như một mục đích nào cho cuộc sống. 
Bất chấp những kỳ diệu của nó, khoa học thực sự vẫn có nhiều 
hạn chế chỗ mà đạo Phật đã vượt qua được. 


Những Giới Hạn của Khoa Học 
Chúng ta thường nghe nói rất nhiều về khoa học và về 
những gì nó có thể làm, và rất ít nghe về những gì khoa học 
không thể làm được. Kiến thức khoa học bị hạn chế vào những 
dữ liệu tiếp nhận qua các giác quan. Khoa học không nhận ra 
được thực tại vượt ngoài các dữ liệu giác quan. Chân lý của 
khoa học được xây dựng trên những quan sát về dữ liệu giác 
quan vốn thay đổi liên tục. Do đó, có thể nói chân lý của khoa 
học là chân lý tương đối và không nhằm đề chịu đựng sự thử 
nghiệm của thời gian. Và một nhà khoa học, biết rất rõ về sư 
kiện này, luôn sẵn lòng vất bỏ một lý thuyết nếu nó có thể được 

thay thế bằng một lý thuyết hay hơn. 


Khoa học cô găng đê hiệu thê gian bên ngoài và hâu 
như không giải quyêt được thê gian bên trong của con người. 


191 


Mahasr Sayadaw 


Ngay cả khoa tâm lý học cũng thực sự không hiểu thấu được 
nguyên nhân cơ bản của bắt ôn tâm lý trong con người. Khi một 
người bị thất vọng và chán ngán cuộc đời, thế giới nội tâm của 
anh ta đầy những phiền muộn và bất an, khoa học ngày nay 
không được trang bị gì nhiều để giải quyết những trường hợp 
như vậy. Khoa học xã hội vốn chăm sóc cho hoàn cảnh của con 
người có thê đem lại cho anh ta một mức độ hạnh phúc nào đó. 
Nhưng không giống như một con vật, con người đòi hỏi nhiều 
hơn chỉ là sự thoải mái thể xác và những nhu cầu vật chất giúp 
cho họ đương đầu với những thất vọng và sầu khổ phát sinh từ 
những nêm trải hàng ngày của anh ta. 


Ngày nay rất nhiều người phải khổ sở vì sợ hãi, bất ôn 
và không được an toàn trong cuộc sống. Tuy thế khoa học cũng 
không có cách gì giúp đỡ được cho họ. Khoa học không thê dạy 
cho con người bình thường biết làm thế nào để kiểm soát được 
tâm khi họ bị thôi thúc bởi bản năng thú vật thiêu đốt bên trong. 


Liệu khoa học có thể làm cho con người tốt hơn không? 
Nếu khoa học có thể, tại sao những hành động bạo lực và phi 
đạo đức lại nhan nhãn xảy ra trong các nước được xem là rất 
tiền bộ về khoa học như thế? Có công bằng không khi nói rằng 
bất chấp mọi tiễn bộ khoa học đã thành tựu và bất chấp những 
thuận lợi mà nó ban tặng cho con người, về cơ bản khoa học 
vẫn không thay đôi được bản chất nội tại của con người : khoa 
học chỉ làm cho những cảm giác lệ thuộc, dựa dẫm và thiếu 
thốn của con người tăng thêm mà thôi? Ngoài những thất bại 
của nó trong việc mang lại sự yên ôn cho nhân loại, khoa học 
cũng còn làm cho mọi người cảm thấy thậm chí bất ôn hơn bằng 
cách đe dọa thế giới với khả năng huỷ diệt trên quy mô lớn. 

Khoa học không thể đưa ra một mục đích có ý nghĩa 
cho cuộc sống. Nó cũng không thể cho con người thấy những 

192 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


lý do rõ ràng đề sống. Thực sự, khoa học về bản chất là hoàn 
toàn thế tục và không quan tâm đến mục đích tinh thần của con 
người. Khuynh hướng thiên về vật chất có hữu trong tư duy 
khoa học phủ nhận những mục đích tâm linh cao hơn sự thoả 
mãn vật chất. Băng những lý thuyết có chọn lựa và những sự 
thực tương đối, khoa học đã không để ý tới những vấn đề thiết 
yếu nhất của con người và còn đề lại rất nhiều câu hỏi không 
trả lời được. Chẳng hạn, khi được hỏi tại sao có những bất bình 
đăng về thể chất và tinh thần hiện hữu giữa con người, không 
có sự giải thích khoa học nào có thể đưa ra cho những câu hỏi 
vốn vượt ngoài giới hạn hẹp hòi của nó như vậy. 


Sự Ngu Dốt Thông Thái 
Tâm siêu thoát (thế gian) do Đức Phật phát triển không 
bị giới hạn vào những dữ liệu- giác quan và vượt ra ngoài lý 
luận lôgic vốn mắc kẹt trong giới hạn của nhận thức tương đối. 
Ngược lại, trí tuệ của con người hoạt động trên căn bản của 
thông tin nó thu thập và tồn trữ, dù trong lĩnh vực tôn giáo, triết 
lý, khoa học hay nghệ thuật. Thông tin cho tâm được thu thập 
qua các giác quan của chúng ta vốn thấp kém trên rất nhiều mặt. 
Chính những thông tin rất giới hạn này đã làm cho sự hiểu biết 
của chúng ta về thế gian bị bóp méo đi. Trong cuốn sách của 
mình, Sự Ngu Dốt Thông Thái, một học giả Pháp có tên là 

Nicholas Cusa đã quan sát : 


“ Tất cả kiến thức được xem là đảng tán dương 
dựa trên các giác quan của chúng ta thực ra chỉ là sự 
ngu dốt, và kiến thức đích thực chỉ có được bằng cách 
lột bỏ tắt cả những chỗ dựa này cho đến khi chúng ta tr 
duy mà không dùng đến những ý niệm giác quan. ” 


“ Chân Lý không lệ thuộc vào những vấn đề bên 
193 


Mahasr Sayadaw 


ngoài mà ở bên trong chúng ta. Chúng ta không thể hy 
vọng khám phá Chân Lý bằng những thí nghiệm và nhận 
thức-giác quan hay thậm chí bằng tính lôgic và sự mình 
chứng. Đây là những phương tiện để có được kiến thức 
chứ không phải Chân Lý. Sách vở chỉ kích thích những 
tr duy và cho bạn kiến thức. Đối với Chân Lý bạn phải 
xoay mắt vào bên trong vì nó nằm ở trong bạn. Do đó, 
tìm kiếm kiến thức là một chuyện, và tâm câu Chân Lý 
là một chuyện khác. 


“Chữ nghĩa là sản phẩm của tâm trí hữu hạn 
của chúng ta và tâm trí thì lại dựa mọi sự hiểu biết của 
nó trên kinh nghiệm của giác quan. Các giác quan này 
đổi khi cũng chẳng đáng tín cậy; một sự việc xảy ra 
nhiễu người thấy song có thể được giải thích theo những 
cách khác nhau. ” 


Một số người cảm thấy hãnh diện về điều rằng họ biết 
được rất nhiều. Thực sự ra, chúng ta càng biết ít, chúng ta càng 
chắc chắn trong sự giải thích của chúng ta; chúng ta càng biết 
nhiều, chúng ta càng nhận ra những hạn chế của chúng ta hơn 
mà thôi. 

Một học giả lỗi lạc có lần đã viết trong một cuốn sách 
mà ông xem như tác phẩm tối hậu của ông. Ông cảm thấy rằng 
cuốn sách ấ Ấy. đã chứa đựng hết thảy mọi điều quý giá về văn 
chương và triết lý. Hãnh diện với thành tựu này, ông đem khoe 
kiệt tác của mình với một đồng nghiệp cũng tài ba như ông với 
lời đề nghị ông này duyệt lại giùm cuôn sách. Thay vì duyệt, 
bạn động nghiệp của ông lại yêu câu tác giả viết vào một miêng 
giấy tất cả cái mà ông biết và tất cả cái mà ông không biết. Tác 
giả ngồi xuống trầm tư, nhưng sau một lúc ông không viết được 
bất cứ điều gì ông biết cả. Ông bèn quay qua suy nghĩ đến câu 

194 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


hỏi thứ hai, và ông cũng lại không viết được bất cứ điều gì ông 
không biết. Cuối cùng, với lòng tự hào trong tình trạng thê thảm 
nhất, ông đầu hàng, nhận ra răng tất cả cái mà ông biết thực sự 
chỉ là sự ngu dốt. 


Liên quan đến điều này, Socrates, một triết gia Hy-Lạp 
nổi tiếng của Thế Giới Cổ Đại, đã nói như thế này khi được hỏi 
về những điều ông biết: “ T6i chỉ biết một điều — đó là Tôi 
không biết gì cả”. 


Vượt Qua Khoa Học 


Đạo Phật vượt qua khoa học hiện đại trong việc thừa 
nhận một lĩnh vực tri kiến rộng lớn hơn đã được chấp nhận bởi 
tâm trí khoa học. Đạo Phật thừa nhận kiến thức phát sanh từ các 
giác quan cũng như những kinh nghiệm cá nhân đạt được qua 
sự tu tập tập tâm. Do tu tập và phát triên một tâm định cao, kinh 
nghiệm tâm linh có thể được hiểu và xác chứng. Kinh nghiệm 
tâm linh không phải là điều 8Ì CÓ thể được hiểu bằng việc tiền 
hành những thí nghiệm trong ống nghiệm hay khảo sát đưới ống 
kính hiển vi. 

Sự thực mà khoa học khám phá là sự thực tương đối và 
phải chịu sự thay đôi, trong khi sự thực do Đức Phật khám phá 
là sự thực cuối cùng và tuyệt đối: Sự Thực của Pháp (Dhamma) 
không bị thay đổi theo thời gian và không gian. Hơn nữa, trái 
với những lý thuyết có chọn lựa của khoa học , Đức Phật 
khuyến khích bậc trí không chấp chặt vào những lý thuyết, dù 
là khoa học hay không khoa học. Thay vì lý thuyết, Đức Phật 
dạy con người cách sông một cuộc sông chánh trực, bằng cách 
điều phục các căn, dứt bỏ tham dục, Đức Phật đã chỉ đường để 


195 


Mahasr Sayadaw 


chúng ta có thê khám phá bản chất của đời sống trong chính 
chúng ta. Và mục đích thực sự của cuộc sống là điều có thê 
khám phá. 

Trong đạo Phật thực hành là quan trọng. Một người 
học nhiều nhưng không thực hành cũng giông như người có 
thê đọc vanh vách những công thức nâu ăn trong một cuôn sách 
dạy nâu ăn khổng lồ mà không có gắng nấu nướng một món ăn 
nào cả. Tắt nhiên cơn đói của anh ta không thê nào dứt chỉ bằng 
kiến thức sách vở như vậy. Thực hành là một điều kiện tiên 
quyết cho sự giác ngộ và quan trọng tới mức trong một số 
trường phái Phật giáo, như Zen (Thiền Tông) , thực hành thậm 
chí được đặt lên trước tri kiến. 


Phương pháp khoa học có tính cách hướng ngoại, và 
các khoa học gia hiện đại thường lợi dụng thiên nhiên và các 
hiện tượng tự nhiên để tìm cảm giác thoải mái cho riêng họ, 
không quan tâm đến sự cần thiết phải hoà hợp với môi trường 
và vì thế đã làm ô nhiễm thế gian. Ngược lại, đạo Phật hướng 
nội và quan tâm đến sự phát triển tâm hồn của con người. Ở 
mức thấp nhất, đạo Phật dạy mỗi con người biết cách làm thế 
nào để thích nghi và đối phó với những sự kiện và hoàn cảnh 
của cuộc sông hàng ngày. Ở mức cao hơn, đạo Phật thúc đầy 

con người cô găng vượt lên chính mình qua việc trau dồi và 
phát triển tâm. 


Đạo Phật có một hệ thống tu tập tâm hoàn chỉnh chú 
trọng đến việc có được một cái nhìn thấu thị vào bản chất của 
mọi vật (các Pháp) dẫn đến sự tự chứng Chân Lý Tối Hậu - Niết 
bàn. Hệ thống này vừa thực tiễn và vừa khoa học; nó cần đến 
một sự quan sát vô tư, khách quan về những cảm xúc và những 
trạng thái tâm. Giống một nhà khoa học hơn là giống một quan 
toà, người hành thiền quan sát thế giới nội tâm với chánh niệm. 

196 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Khoa Học Không Tôn Giáo 


Không có những lý tưởng đạo đức, khoa học tạo ra một 
mối nguy cho toàn thể nhân loại. Khoa học đã chế tạo ra máy 
móc để rồi đến lượt nó trở thành chúa tê. Bom, đạn là những 
món quà của khoa học dành cho một thiểu số người năm quyên 
lực mà số phận của thế giới tùy thuộc vào họ. Trong khi đó phần 
còn lại của nhân loại chờ đợi trong nỗi thống khổ và sợ hãi, 
không biết khi nào thì những vũ khí hạt nhân, những loại hơi 
độc, những vũ khí chết người — đây là tất cả những thành quả 
của nghiên cứu khoa học được hoạch định để giết người một 
cách hiệu quả - sẽ được đem sử dụng trên họ. Khoa học chẳng 
những không thể đưa ra một sự hướng dẫn đạo đức nào cho 
nhân loại, đã thế nó lại còn tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa 
tham ái của con người. 


Khoa học không đạo đức kết quả chỉ là sự huỷ diệt : nó 
trở thành con quái vật khắc nghiệt mà con người tìm ra. Và bất 
hạnh thay, con quái vật này lại trở nên mạnh hơn cả chính con 
người! Trừ phi con người biết cách chế ngự và cai quản con 
quái vật qua việc thực hành đạo đức tâm linh, bằng không thì 
chăng bao lâu nữa con quái vật sẽ áp đảo con người. Không có 

sự hướng dẫn tâm linh, khoa học đe doạ thế gian với sự huỷ 
diệt. Trái lại, nếu khoa học gắn liền với một tôn giáo giống như 
đạo Phật thời nó có thể biến đổi thế gian này thành thiên đường 
của sự bình yên, an toàn và hạnh phúc. 

Chưa có lúc nào sự đồng hợp tác giữa khoa học và tôn 
giáo lại cần đến một cách cực kỳ nghiêm trọng như thế trong 
tinh thần quan tâm và phục vụ tốt nhất cho nhân loại. Tôn giáo 
không khoa học thì mù, trong khi khoa học không tôn giáo thì 


197 


Mahasr Sayadaw 


` 


què. 
Sự Ngưỡng Mộ Đạo Phật 


Trí tuệ của đạo Phật thiết lập trên lòng từ bị có vai trò 
quan trọng trong việc hiệu chỉnh đích đến nguy hiểm mà khoa 
học hiện đại đang hướng tới. Đạo phật có thể cung cấp một sự 
lãnh đạo tinh thần để hướng dẫn những nghiên cứu và phát minh 
của khoa học trong việc thúc đây một nền văn hoá rạng rỡ trong 
tương lai. Đạo Phật có thể đưa ra những mục đích xứng đáng 
cho sự thăng tiến của khoa học mà hiện thời đang trong tình 
trạng bề tắc tuyệt vọng do bị nô lệ cho chính những phát minh 
của nó. 

AIbert Einstein đã hết lòng ngưỡng mộ đạo Phật khi 
ông nói, “ Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được những nhu 
câu căn bản của khoa học hiện đại, tôn giáo đó hẳn phải là 
Phật Giáo ”. Đạo Phật không đòi hỏi phải xét lại để giữ cho nó 
'cập nhật” với những khám phá gần đây của khoa học. Đạo Phật 
cũng không nhất thiết phải nhượng bộ những quan điểm của 
nó trước tinh thần khoa học vì, có thể nói, đạo Phật đã bao gồm 
khoa học cũng như vượt qua cả khoa học. Đạo Phật là chiếc cầu 
nối giữa những tư tưởng tôn giáo và khoa học bằng cách khích 
lệ con người khám phá những tiềm năng ngủ ngầm trong chính 
bản thân và môi trường chung quanh họ. Đạo Phát là muôn 
thuở! 


CC Ï[J #222) 


198 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


BẠN PHÁI CÓ TINH THÀN TRÁCH NHIỆM 
Trưởng Lão. Dr.K. Sri Dhammananda 


Có thể bạn sẽ nghĩ răng những đau khổ của bạn là do 
một lời nguyền rủa dòng tộc truyền từ đời này sang đời khác 
mà ra. Hoặc có lẽ những bắt hạnh ấy là do tội lỗi tổ tiên xưa kia 
đã phạm và bây giờ đội mô về để hành hạ bạn. Hay cũng có thê 
cái khô của bạn là do Thượng Đề, hoặc Quỷ Sứ tạo ra. 


Thế nhưng, nếu bạn bình tâm suy xét, dù chỉ một lát 
thôi, thì có thể bạn lại thấy rằng nguyên nhân thực sự thuộc 
trách nhiệm của chính bạn! Vâng, chính bạn ! Bạn đã gây ra 
thất bại của bạn, bạn đã gây ra sự khổ đau, và bất hạnh của bạn. 
Nhưng do “bản chất con người”, bạn có thê nói, thay vì tự thấy 
mình phải có trách nhiệm đối với chúng, thì đỗ thừa cho người 
khác chắng phải không tiện hơn sao? 


Thường thì khi một người bị buộc phải thấy những yếu 
kém của mình, họ sẽ tìm cách tránh né nó và săn sàng chấp nhận 
sự tự đối mình. Họ sẽ vắt óc đề tìm một lời bào chữa, thậm chí 
một lời bào chữa kém thuyết phục nhất cũng được, để biện minh 
cho hành động của mình. Cũng có khi họ thành công khi làm 
điều này. Đôi khi họ rất thành công trong việc đánh lừa người 
khác đến độ ngay cả họ cũng bị lừa bởi chính cái bóng ma do 
tâm họ tạo nữa. 


Một người có thể lừa được một số người trong một thời 
gian nào đó, chứ không lừa hết được mọi người trong mọi lúc. 
“Người ngu”, theo Đức Phật, “ không biết mình ngu là người 
neu thực sự. Và người ngu biết mình ngu thì ít ra cũng là người 
trí đến mức đó. ” 

199 


Mahasr Sayadaw 


Nếu như bạn đã phạm một lầm lỗi, hãy thừa nhận nó. 
Tất nhiên bạn cần phải can đảm để nhìn nhận rằng mình đã 
không cưỡng lại được lỗi lầm ấy và tự thú tội cho dù điều đó có 
thê khó chịu đến như thế nào. Bạn cũng cần phải có trí tuệ để 
thấy ra những sai lầm của mình. 


Đức Phật nói: “ Dễ hay thấy lỗi của người khác; còn 
thấy lỗi của chính mình quả thực là điều khó.” Bạn không 
nên lân tránh tinh thần trách nhiệm cá nhân đối với những hành 
động của bạn bằng cách đồ thừa hoàn cảnh. Trong những lúc 
khó khăn và những lúc phải cố gắng, thay vì biểu lộ một khuôn 
mặt khó chịu hãy thực hiện công việc một cách vui vẻ. Nếu cần 
thiết phải thay đổi, hãy can đảm thay đổi; phải có đủ điềm tĩnh 
để chấp nhận những gì bạn không thê thay đổi, và nhất là phải 
có đủ trí tuệ để biết sự khác nhau trong những trường hợp như 
vậy. 


Đừng nghĩ rằng bạn không được may mẫn, hay là nạn 
nhân của một số phận bắt hạnh. Hãy đối diện với những khuyết 
điểm của bạn. Bạn phải nhận ra rằng tâm bạn đã tạo ra những 
điều kiện làm phát sinh những khổ não và khó khăn bạn đang 
nếm trải. Chỉ sau khi bạn đã thực sự nhận ra điều này và không 
chấp nhận tự đánh lừa mình như trước, bạn mới có thể bắt đầu 
tạo ra những điều kiện cần thiết cho hạnh phúc của bạn phát 
sinh. 


Nguyên Nhân Những khổ Não Của Bạn 


Theo Đức Phật, con người tạo ra vận mệnh của họ. Họ 
không nên đồ thừa cho người khác về những khổ não của mình 
vì chỉ một mình họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ - 
hoặc tốt hơn, hoặc xấu hơn. 


200 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Con người tạo ra mọi việc - mọi ưu sầu và bất hạnh 
cũng như mọi hạnh phúc và thành công của họ. Tất nhiên, 
những người khác có thể tác động một ảnh hưởng nào đó trên 
cuộc đời của họ, song chính họ mới là người thực sự tạo tác 
nghiệp (Kamưna) của mình (qua những phản ưng có chủ tâm 
của họ). Do đó họ phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của 
nghiệp. Nhìn trong ánh sáng này, không có con người hay chư 
thiên nào có thê hướng dẫn hoặc điều khiển sự chứng đắc giải 
thoát cuối cùng — hay suy đồi của một người. Hành động với 
một tâm lòng từ ái và tâm trí thanh tịnh, mọi lời nói và việc làm 
của họ trở nên thanh tịnh. Tuy nhiên, hành động với một tâm trí 
ô nhiễm, họ tiếp tục tạo tác những ác nghiệp vốn sẽ uốn nắn 
nhân cách và số phận của họ trong tương lai. 


Bạn có thể là một người tốt và vô hại, song bạn vẫn bị 
người khác khiến trách. Bạn vẫn phải chịu một phần lao đao và 
thất vọng cho dù bạn đã giúp đỡ mọi người mà không nghĩ gì 
đến bản thân mình. Lúc đó bạn có thê hỏi, “ Nếu nhân nào quả 
nấy, tốt sanh tốt, xấu sanh xấu, tại sao tôi lại phải chịu khổ trong 
khi tôi hoàn toàn vô tội ? Tại sao tôi phải chịu đựng quá nhiều 
lao đao và thất vọng? Tại sao tôi lại bị khiến trách bất chấp 
những việc làm tốt của tôi?” 

Câu trả lời chỉ đơn giản là: Bạn không biết rằng bạn 
đang phải đương đầu với một nghiệp xấu tới thời chín mùi của 
bạn. Nếu cứ tiếp tục làm những những công việc tốt , chăng bao 
lâu bạn sẽ thoát khỏi những điều phiền muộn này. Bạn đã tạo 
tác những nghiệp xấu và chỉ có bạn mới có thê vượt qua chúng 
bằng cách hiểu rõ bản chất của nghiệp - Kamma — như Đức 
Phật đã dạy. 


Những phiền muộn và khó khăn của bạn thực sự bạn 
201 


Mahasr Sayadaw 


tự- gieo. Chúng phát sinh từ những hành động có gốc ở tham, 
sân, và si. Thực vậy, khô đau là giá phải trả cho lòng tham sông 
và hưởng thụ các dục lạc. 


Cái giá tìm đến như những đau đớn thê xác và sầu khổ 
tinh thần là cái giá nặng nè phải trả. Nó cũng giống như trả tiền 
thuê nhà hay các loại thuế má liên quan đến nhà đất vậy. “Tiền 
thuê nhà” là sự đau đớn thê xác và sầu khổ tinh thần bạn phải 
chịu, trong khi “căn nhà” là thân của bạn qua đó bạn kinh 
nghiệm những dục lạc của các giác quan. Bạn phải trả giá cho 
sự hưởng thụ: đáng tiếc, không có gì thực sự miễn phí cả. 


Bao lâu bạn còn bị tóm chặt trong gọng kìm của tham 
ái, bạn còn phải nếm trải đau đớn và sầu khổ. Tuy nhiên, nếu 
bạn muốn giảm hay diệt hắn cái đau ấy, bạn sẽ phải chế ngự, và 
thậm chí phải từ bỏ, lòng tham đắm của bạn đối với các dục lạc. 
Bạn phải đương đầu với một sự chọn lựa: nếu thọ hưởng dục 
lạc bạn phải chuẩn bị để nếm mùi khổ đau, hoặc nếu từ bỏ tham 
ái bạn sẽ được vui thú trong hạnh phúc tính thần. Về điều này, 
không có nước đôi. 


Ai Phải Chịu Trách Nhiệm? 


Người xưa có một câu nói như thế này: “Kẻ thiếu học 
luôn trách người; kẻ học thức nửa mùa tự trách mình, và người 
trí chẳng. trách ai cả.”Bạn phải học cách đương đầu và giải quyết 
những vấn đề của bạn giông như người trí trong câu trích dẫn 
trên. Đừng cô găng. tìm một người đưa đầu chịu tội thuận tiện 
nào đó đề đồ hết lầm lỗi của bạn lên đầu người ta, như bao 
người thường làm. Nhiều người thấy việc tìm người đưa đầu 
chịu tội đễ dàng đến mức họ không còn thấy những lầm lỗi của 
họ đang nhìn chằm chằm vào họ nữa. 


202 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


“Được rồi,” bạn có thể nói, “Tôi sẽ không đồ lỗi cho ai 
cả. Tôi chỉ tự trách mình thôi.” Không được, bạn cũng không 
cần phải tự trách mình. Chỉ tay vào mặt người khác hay vào 
chính mình đều là biểu hiện của tiêu cực và sẽ không đem bạn 
tới gần giải pháp cho vấn đề hơn. Bỏ qua một bên việc tìm lỗi. 
Thay vào đó bạn phải có can đảm và sự. hiểu biết. Trau dồi một 
tâm trạng tích cực sẽ giúp bạn giải quyết được rất nhiều vấn đề 
của bạn, đồng thời cũng biến thể gian này thành một nơi đáng 
sống hơn cho mọi người. 


Nếu như bạn có thê tránh việc đồ lỗi, cho bản thân bạn 
và cho người khác, lúc đó bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn là một 
với thế gian. Bạn là một phần thiết yếu trong toàn thể và không 
thê tách rời khỏi thế gian. Do đó, nếu bạn tốt thế gian sẽ tốt, và 
nếu bạn xấu thế gian sẽ xấu. Bạn sẽ không có gắng trốn thoát 
những vấn đề của bạn bằng cách đồ thừa thế gian, bằng cách 
nói răng chỉ có thế gian sai còn bạn là đúng. 


Khi bạn bắt đầu thấy mọi vật đúng như chúng là chứ 
không như chúng dường như là, bạn sẽ hiệu răng thực sự không 
có “người đề đô lôi. Và tuy vậy, trong nghĩa cùng tột, vần phải 
dùng đên trí tuệ đê thây rõ là bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi 
vân đê. 

Những Cách Đề Giảm Bớt Phiền Muộn 

Từ phần này trở đi bạn có thể tìm được một số lời 

khuyên hữu ích đê làm thê nào vượt qua những khó khăn của 


bạn, đồng thời tìm được sự hoà hợp, bình an và hạnh phúc cho 
chính mình và cho mọi người. 


203 


Mahasr Sayadaw 
1. Đối Diện Với Những Vấn Đề Của Bạn : 


Bắt cứ khi nào có những khó khăn và vấn đề nảy sanh, 
bạn nên cố găng hiểu chúng đúng theo bản chất của hiện hữu. 
Bạn không thê trông đợi mọi việc lúc nào cũng hoàn hảo, những 
điều kiện lúc nào cũng thích hợp, và lúc nào những kế hoạch 
của bạn cũng diễn ra một cách trơn tru, suôn sẻ; ngược lại đây 
chỉ là những điều bạn khao khát. Sự thực cho thấy là, bạn càng 
mong muôn cho mọi việc lúc nào cũng trong tình trạng bắt biến, 
tâm đắc, và hoàn hảo, thì nỗi thất vọng của bạn sẽ càng lớn khi 
chúng xảy ra ngược lại. Giống như sự tròn và khuyết của mặt 
trăng, vạn vật thay đổi, và thường không theo hướng mong 
muôn. 


Tình trạng thay đổi của vận mệnh, của hoàn cảnh và 
của những trạng thái tâm này tượng trưng cho những điều kiện 
thế gian.” Đức Phật đã nói về tám điều kiện thế gian (tám pháp 
thế gian hay bát phong) gây đau khổ cho mọi phàm nhân: được 
và mất, vinh và nhục, khen và chê, hạnh phúc và khổ đau. Bản 
chất của thế gian vốn vậy, con người không thê trông đợi lúc 
nào cũng gặp được những điều kiện tốt đẹp như ý mình mong 
muôn. 


Khi những điều kiện không được thuận lợi, suốt thời 
kỳ này bạn có thê cảm thấy như mình đã đi đến bước đường 
cùng, và cả thế gian đường như chống lại bạn. Nhưng trước khi 
để cho mọi việc quanh bạn sụp đô, hãy so sánh mức độ đau khô 
bạn chịu đựng với khô đau mà những người bất hạnh hơn bạn 
phải nếm trải xem. Nếu bạn thất vọng khi bị mắt ví tiền vào tay 
một tên móc túi, hãy nghĩ đến cái khổ, mà những người mất nhà 


* Đọc thêm về những điều kiện này trong “Những Sự Thực Của Cuộc Đời” của 
Trưởng Lão Narada. 
204 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


mắt cửa và toàn bộ tài sản trong một cơn hoả hoạn hay trong 
một trận lụt phải chịu đựng xem. Nếu bạn cảm thấy chán 
chường do không được sinh ra với một khuôn mặt xinh đẹp, 
hãy nghĩ đến rất nhiều người khác bị mù, điếc, câm, ngọng, dị 
tật, què quặt và chậm phát triển về mặt tinh thần bâm sinh xem. 
So với những sầu khô của người khác, sầu khổ của bạn chắng 
nghĩa lý gì cả. Nói cách khác, nếu bạn thay đổi được thái độ 
nhận thức của bạn sao đề biết tri ân những gì bạn đang có thay 
vì sầu khổ, bạn sẽ thấy mình hạnh phúc hơn những người khác. 


Tục ngữ Trung Hoa có nói: “Nếu bạn gặp một vấn đề 
lớn, hãy giảm nó xuống thành vấn đề nhỏ. Nếu bạn gặp một vấn 
đề nhỏ, hãy xem như không có vấn đề”. Khi những vấn đề được 
thấy trong viễn cảnh thích hợp của chúng, bạn sẽ ngạc nhiên để 
nhận ra rằng bao nhiêu lo âu, phiền muộn của bạn bỗng tiêu tan. 
Bạn cũng có thê nhớ lại những kinh nghiệm trước đây của bạn 
về cách bạn đã vượt qua được những khó khăn mà mới đầu 
tưởng chừng như không thê nào vượt qua được. Nhờ làm như 
vậy, bạn sẽ không bị những vấn đề áp đảo, và có thể giải quyết 
được những vẫn đề ẫy với khả năng tính thần và thể xác của 
bạn. Chỉ cân nghĩ rằng vấn đề bạn đang đương đầu không đến 
nỗi trầm trọng hơn những vấn đề có thể đã từng Xảy ra, và rằng 
trước đây bạn từng gặp những vấn đề lớn lao hơn thế rồi. Từ đó 
bạn đối đầu trực tiếp với vấn đề và sử dụng tải năng tinh thần 
của bạn để vượt qua, giải quyết hay hoàn thành vấn đề á ấy. Chắc 
chắn TẬt nhiều vấn đề của bạn sẽ tan biến như mây khói nếu bạn 
có quyết tâm như vậy. Cho dù những vấn đề đó rốt cuộc lại tệ 
hơn bạn mong đợi, khi bạn vượt lên khỏi nó sự tự tin của bạn 
sẽ tăng thêm cùng với sự hiểu biết rằng bạn đã thực sự mạnh 
hơn bạn nghĩ trước đây. 


205 


Mahasr Sayadaw 


Mọi người ai cũng phải đối diện với những vấn đẻ, 
mặc dù mỗi người sẽ phản ứng và thích nghi với chúng một 
cách khác nhau. Đưa ra một loạt những rắc rối tương tự, có số 
đối phó với chúng một cách nhẹ nhàng. Số khác mong đợi 
những vấn đề, xem chúng như những “thách thức” để có thê 
thúc đây họ biết vận dụng đầy đủ nghị lực và sức mạnh của thê 
chất. Trái lại, có số người suy sụp cả tỉnh thần hoặc bị áp đảo 
và bị những rắc rồi ây làm cho mắt khả năng hoàn toàn. Những 
vấn đề luôn luôn có đó. Điểm mẫu chốt của vấn đề không phải 
là làm thế nào để thoát khỏi mọi rắc rối mà là làm thế nào để 
bạn có thê giải quyết được chúng mà không tạo ra những vấn 
đề khác. 

2. Trách Nhiệm Đối Với Sự Bình Yên Tâm Hồn: 


Sự điềm tĩnh và bình yên trong tâm của một người có 
thê được kéo đài hay có thể tiêu tan tuỳ thuộc vào thái độ tỉnh 
thần của người ấy. Sự bình yên nội tại được duy trì bằng thái 
độ biết hạ mình và vứt bỏ ngã mạn. Nếu bạn cố chấp Vào cái tÔI 
không thực này và giữ một thái độ tiêu cực, thì kết quả sẽ không 
là gì khác ngoài cái tâm lúc nào cũng phiền muộn và bắt ổn. 
Trong nỗ lực để thực hiện những mục tiêu ích kỷ và những sở 
thích hẹp hòi của bạn, bạn tự làm cho mình không thê chịu đựng 
được đối với những người khác và tự chuốc lấy hoạ vào thân. 
Ngược lại, dù những điều kiện bên ngoải có như thế nào, một 
người vẫn có thê sống an vui, hạnh phúc nhờ giữ được một tâm 
trí quân bình và một thái độ tích cực. Và trạng thái an vui đó 
chỉ mắt đi khi nào họ để cho những điều kiện bên ngoài làm đảo 
lộn nó. 

Chăng hạn, chúng ta cứ cho là người nào đó vừa chỉ 
trích bạn hay công việc của bạn. Thông thường, trong một tình 
huống như vậy bạn sẽ cảm thấy như bị xúc phạm. Cái tôi của 

206 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


bạn có thể bị tổn thương. Nhưng trước khi bạn để cho ý nghĩ 
như thế nảy sanh, hãy xem xét lời chỉ trích đó một cách khách 
quan. Nếu lời chỉ trích đó có căn cứ hắn hoi và được đưa ra với 
ý định tốt, bạn nên chấp nhận lời chỉ trích đó với thiện chí đến 
mức liền sử dụng nó một cách xây dựng nhằm thăng tiễn bản 
thân. Ngược lại, nếu lời chỉ trích đó là không công bằng, không 
có cơ sở và được đưa ra với ý đồ xấu xa, thì cũng không có 
người nào đề bạn phải mắt bình tĩnh và đề trả đũa, chỉ việc phớt 
lờ lời chỉ trích ấy vì nó không đúng với sự thực và bạn cũng 
không bị bắt buộc phải chấp nhận nó. 

Thái độ của bạn đối với mọi lời chỉ trích — dù xây 
dựng hay tiêu cực, cần phải như thế. Nếu bạn hành động với 
những động lực chân chính và những hành động của bạn được 
bậc trí khen ngợi, thời bạn không nên vì một lời ác độc làm cản 
trở việc thực hiện những thiện sự của bạn. Hãy tìm nguồn an ỦI 
bằng cách sống thuận theo Pháp (Dhamma) vốn sẽ là sự che 
chở của bạn. Đức Phật dạy: “ 4¡ hại người vô hại, người trong 
sạch và Vô tội, chính hành động ngu sỉ ác độc đó sẽ đội lại họ, 
như bụi quăng ngược gió vậy. ” Và bạn sẽ không cảm thấy bị 
xúc phạm trừ phi bạn để cho những người khác thành công 
trong việc làm điều đó. 

Ngoài ra, thái độ tinh thần của bạn đối với người khác 
có thể quyết định thái độ bạn sẽ nhận trở lại. Nếu bạn thể hiện 
lòng thương yêu và nhân ái đối với người khác, bạn sẽ thấy lòng 
thương yêu và nhân ái đó dội ngược lại bạn. Nhưng nếu bạn lộ 
vẻ sân hận, thì phần thưởng của bạn sẽ chỉ là sân hận. Đừng bao 
giờ trông đợi nhận lại tình yêu thương cho tâm sân hận, lòng 
khoan dung cho tính ích kỷ, và sự đồng cảm cho thái độ vô tâm. 
Bạn phải có trách nhiệm tạo ra và thúc đây những mối quan hệ 


207 


Mahasr Sayadaw 


tốt đẹp đối với mọi người nhờ vậy sự bình yên thay vì phiền 
muộn sẽ thăng lướt. 


3. Cao Hơn, Ngang Bằng và Thấp Hơn: 


Bạn có thể tránh được những lo lắng và phiền muộn 
không cần thiết nếu bạn không so sánh mình với người khác. 
Hành động so sánh tự nó có thể không sai nếu nó khích lệ bạn 
trở nên hiêu biết hơn trong suy nghĩ và cao thượng hơn trong 
hành động. Nhưng, thường thì, so sánh mình với người khác là 
đề thấy xem ai “cao hơn" dẫn đến thói tự phụ và lo lắng không 
cần thiết. Nếu bạn nghĩ bạn bằng người khác, bạn có thê trở nên 
tự mãn và đình đốn (không muốn vươn lên). Còn nếu bạn nghĩ 
mình thấp hơn người khác, bạn có thê trở nên tự ti, e đè và bất 
lực. Do đó, để tránh phải mang những tâm trạng tiêu cực như 
vậy, bạn không nên có những so sánh giữa mình với người. 


Có lẽ sẽ hữu ích khi nhớ rằng cao, bằng, và thấp chỉ 
là những trạng thái tương đối vốn không ngừng thay đổi với 
thời gian, nơi chốn và trường hợp. Trong vòng luân lưu bắt tận 
của luân hôi (sarhsära), chúng ta đã từng cao hơn, ngang bằng, 
và thấp hơn nhau vào những thời điểm khác nhau. Một thời nào 
đó bạn đã từng là kế ăn mày, trong khi một thời khác bạn có thê 
là một nhà tỷ phú. 

4. Không Hy Vọng, Bạn Sẽ Không Bao Giờ Thất 

Vọng: 

Mọi người ai cũng nuôi hy vọng rằng một ngày nào 
đó những ước mơ của mình sẽ được thành tựu. Chính những 
hy vọng này đã dịu dàng thuyết phục một người cố gắng vươn 
lên không nao núng khi đối diện với những khó khăn và thất bại 
để họ có thể đạt tới những đỉnh cao mơ ước. Niềm hy vọng sẽ 
thành tựu những giấc mơ trong một tương lai xa xôi nào đó này 

208 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


đã giữ cho họ yêu đời với thái độ lạc quan. 


Tuy nhiên, khi một người vượt qua sự hy 
vọng đơn thuần và bắt đầu trông đợi những chuyện xảy ra theo 
ước muốn của mình, anh ta tất sẽ gặp những thất vọng. Anh ta 
làm tốt chỉ vì anh ta trông đợi một phần thưởng nào đó hoặc 
mong rằng có qua có lại lẫn nhau. Và nếu phần thưởng đó 
không chịu xảy ra, anh ta trở nên vỡ mộng với việc làm điều tốt 
của mình. 


Nếu bạn làm tốt, thì hãy làm điều đó vì muốn phục vụ 
đồng loại. Hạnh phúc phát sanh trong tâm bạn cùng với sự thực 
hiện công việc tự nó đã là một phân thưởng lớn. Đề được hạnh 
phúc, bạn nên vượt qua ước muôn răng những người khác phải 
biết ơn cho mỗi việc bạn làm. 


Trong bất kỳ xã hội nào, biết ơn là một đức tính rất 
hiếm thấy. Đây là lý do vì sao bạn cần phải nhớ đến lòng tốt và 
sự giúp đỡ mà người khác đã làm cho bạn. Đức Phật xem biết 
ơn là một phúc lành cao thượng, một phẩm chất tích cực đáng 
phát triển. 


Tuy nhiên nếu bạn đã tỏ lòng giúp đỡ người khác, cỗ 
găng đừng trông đợi họ biết ơn để tránh thất vọng. Nếu bạn 
trông đợi, tức bạn đang phó mặc hạnh phúc của bạn trong tay 
người khác vốn có khuynh hướng hay quên. Nếu họ không biểu 
lộ sự biết ơn, hãy học cách chấp nhận “tính hay quên” ấy trong 
tinh thần đạo đức. Nếu họ nhớ đến lòng tốt của bạn, hãy xem 
đó như một món quà bổ sung vào cơ hội bạn đang phục vụ 
người khác. N ếu bạn làm được như vậy, thì dù cho những việc 
làm của bạn có được người khác nhớ hay không, bạn vẫn có thê 
sống an vui. 


209 


Mahasr Sayadaw 
5. Khoan Dung, Nhẫn Nại, và Hiểu Biết: 


Đôi khi những người sống cuộc sống bình yên và tốt 
đẹp than phiền rằng họ đã trở thành nạn nhân của những thủ 
đoạn và mưu mô của kẻ khác. Họ không gây rắc rối cho ai, song 
họ lại bị hại vô cớ. 


Trong những trường hợp như vậy, những nạn nhân vô 
tội cần phải nhận ra và hiểu biết răng thế gian này gồm rất nhiều 
hạng người với những đặc tính và cách cư xử khác nhau của họ 
- hạng người tốt và hạng người không tốt lắm, hạng người xấu 
và hạng người không xấu lắm. Do đó, bạn phải tự an ủi mình 
rằng bạn thuộc về hạng người “tốt”, trong khi những người thích 
khuấy động sự bình yên của kẻ khác là hạng người xấu. Và 
trong một vài trường hợp, bạn phải chịu đựng những hành động 
sai trái của kẻ “xấu' đó. 

Cũng giống như trường hợp của người lái xe có đạo 
đức, cần thận và người lái xe bất cần, liều lĩnh vậy. Người lái 
xe có đạo đức thận trọng từng chút một đề tránh tai nạn. Tuy 
nhiên, đôi khi anh ta cũng gặp phải tai nạn không phải do lỗi 
của mình, mà do sự cầu thả của người lái xe bất cân và liều lĩnh. 
Như vậy, người tốt đôi lúc cũng phải chịu đựng vì có những 
người xấu giống như người lái xe xâu vừa kể. 


Mặc dù nói như thế, song vẫn hữu ích để nhớ rằng 
những người lái xe đàng hoàng thực sự vẫn có thê tránh gặp tai 
nạn nhờ họ biết hành động một cách thông minh trên đường đi 
và dự đoán chính xác hành vi của những người lái xe khác. Điều 
này không khác với cách tránh những vấn đề có khả năng xảy 
ra đối với những người ưa gây phiền phức và những người thích 
làm điều ác. Một cách rất hiển nhiên là làm sao tránh giao du 
với họ đến mức có thể, đặc biệt khi bạn không ở trong cái thế 


210 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


có thê chuyên hoá được cách sống của họ. Bạn không đủ sức 
mạnh để cưỡng lại việc có thể bị kéo vào vòng xoáy của oán 
hận và báo thù. 

Nhưng nếu bạn có đủ sức mạnh để kháng lại được 
những ảnh hưởng ác của họ, bạn phải vận dụng mọi cố gắng để 
sửa đôi họ thay vì cô lập và bỏ mặc. Họ cũng là những con 
người bạn có thê đưa vào nếp sống đạo đức. Cách để khiến 
những người ác hoàn lương là thông qua việc thê hiện khéo léo 
lòng khoan dung, nhẫn nại và sự hiểu biết. 


Sự hiểu biết sẽ là tắm chắn để bạn tự bảo vệ mình khỏi 
những mưu mô của kẻ ác, và lòng bi mẫn của bạn sẽ là ngọn 
lửa làm tan chảy mọi trái tim. Sở dĩ một người hay làm điều trái 
với đạo lý là vì họ si mê, không hiểu biết về chính mình, vì tham 
muốn có được hạnh phúc, và cách để có được hạnh phúc của 
họ. Nếu sự tình là vậy, thì chính trong thời gian người ấy phạm 
những lầm lỗi bạn nên hành động cho thật phù hợp với sự giáo 
dục và tu tập của bạn. Chính trong thời gian thử thách này sức 
mạnh của nhân cách, trí tuệ, và lòng bi mẫn của bạn mới có dịp 
thê hiện ra. Khi những người khác làm điều sai trái với bạn, tức 
là họ đã cho bạn cơ hội để nhận ra được những phiền não và 
đức hạnh của bạn, với sự hiểu biết như vậy bạn có thê loại trừ 
được phiền não và củng cô thêm cho những đức hạnh của mình. 


Khoan dung, nhẫn nại và sự hiểu biết — đây là những 
phẩm chất cao quý mà bạn cần thực hành trong những lúc mà 
người khác hành động vì sự sỉ mê. Những phẩm chất này có thê 
giúp bạn vơi nhẹ đi những ưu sầu, đau khổ, và gánh nặng của 
cuộc đời. Tắt nhiên khi bạn thực hành những phẩm chất này, 
một số người có thể lợi dụng lòng tốt của bạn. Song nếu bạn 
hành động một cách sáng suốt, bạn sẽ không cảm thấy bị đe 

g1] 


Mahasr Sayadaw 


doạ, bởi vì những phâm chât này có khả năng làm cho kẻ ác 
nhận ra những lôi lâm của họ và có sức mạnh đê chuyên hoá họ 
trở thành người biết làm điêu tôt. 


6. Tha Thứ và Quên: 


Trả thù người gây rắc rối, phiền muộn cho bạn sẽ chỉ 
tạo thêm nhiều vấn đề và khó khăn hơn cho mọi người. Trong 
khi suy tính cách trả thù, bạn đã kích hoạt ngọn lửa sân hận 
trong tim bạn và tiếp thêm nhiên liệu si mê cho nó bùng lên. 
Ngọn lửa này bùng lên lớn mạnh đến độ nó có thê thiêu rụi hết 
mọi thứ trên đường đi của nó, trước tiên là bạn và sau đó mới 
tới những người khác. Sân hận cũng giống như một liều thuốc 
độc bạn tự chích vào mạch máu của bạn, trước khi chích được 
nó vào kẻ thù. Nó cũng giống như mém phân vào người khác: 
bạn làm bần tay mình trước, sau đó bạn mới làm nhơ người 
khác. 


Khi một người để cho sân hận khuất phục, họ cũng 
chăng khác với người làm ác, đối tượng của lòng hận thù của 
họ. Do chấp nhận sân hận, họ từ bỏ sự tự- chế và sẽ không đến 
gần giải pháp cho vấn đề của mình hơn được. Họ trở thành 
người thua cuộc. Khi một người sân hận cô gắng kích động 
người khác nhưng lại nhận một nụ cười không quan tâm thay 
vào đó, họ thường bị cảm giác thất vọng đánh bại. Họ cảm thấy 
nản chí vì đã không thê hạ gục được người khác và làm cho họ 
nồi sân (như mình). 


Đức Phật nói: “Vi thay chúng ta sống, không hận 
giữa thù hận. Giữa những người thù hận, ta sống không sân 
hán. ” Bạn phải hành động sáng suốt như một người có học thức 
bằng cách không tỏ ra thù ghét hay đánh trả lại kẻ sinh sự. Bạn 
phải hiểu rằng vào lúc đó, người gây hắn có thể đã say máu với 


212 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


tham lam, sân hận, ganh ty, và vô minh. Anh ta không khác với 
những người đã từng say như vậy vào những lúc khác. Một sự 
hiệu biệt như thê sẽ đên với bạn qua việc thực hành chánh niệm. 


Khi một người thực hành chánh niệm, họ có một sự 
hiểu biết sâu sắc về những động lực thúc đây và tham muốn của 
họ (khi làm một việc øì), cũng như sẽ biết rõ những điểm yếu 
và chỗ mạnh của mình. Sự tự tri này giúp họ loại bỏ được những 
tư tưởng bắt thiện và gia tăng những tư duy thiện. Khi họ hiểu 
biết rõ hơn về mình, họ nhận ra rằng những người khác cũng bị 
mắc vào một tình huống khó khăn tương tự. Họ thấy đồng loại 
của mình bị rập bẫy trong màng lưới của ảo tưởng, bị vô minh 
làm cho mù mắt, đang cô găng một cách vô vọng đề thoả mãn 
mọi tham muốn của mình. Do vô minh và tham muốn này thúc 
đây, họ thực hiện những hành động đem lại sự bất hạnh cho 
người khác và cho chính bản thân họ. Tuy nhiên, dù bị những 
hạn chế và nhược điểm này, những con người ấy vẫn có mọi 
tiềm năng để kinh nghiệm sự phát triển tâm linh. Nhận ra được 
điều này, người ấy mở lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh, 
bao dung những vân đề họ đã tạo ra, và học cách đề tha thứ và 
quên. 


Đức Phật dạy: “Những người làm điều ác về bản chất 
không ác. Nhiễu người làm điều ác chỉ vì sỉ mê hay vô mình. Vì 
lẽ họ vô mình, nên chúng ta không chỉ trích hoặc nguyên rủa 
họ mãi mãi. Thay vào đó chúng ta cố găng để sửa sai và giải 
thích cho họ hiểu những lỗi làm họ đã làm. ” Sự hiệu biết và 
lòng bi mẫn mà Đức Phật dạy giúp người ta đối xử với người 
ác tựa như đối xử với một bệnh nhân đang đau khổ vì bệnh 
hoạn. Thay vì chỉ trích họ tại sao phải bị bệnh, bạn hãy cố gắng 
loại trừ nhân sanh bệnh của họ đề họ có thê trở nên khoẻ mạnh 


213 


Mahasr Sayadaw 


và an vui. Băng cách biêu lộ lòng từ ái và bi mân đôi với một 
người, bạn cho họ cơ hội đê nhận ra sự điên rô của mình và từ 
bỏ thói quen xâu ây. 


Lòng bị mẫn và từ ái có sức mạnh chuyên hoá một 
người ưa quấy rối thành một người hảo tâm, và biến những kẻ 
thù thành bằng hữu. Đức Phật đã có lần nói: “ Hân thù không 
diệt được hán thù; chỉ có từ bi mới diệt được hận thù. Đáy là 
quy luật vĩnh hằng. ” 

Nếu một người cứ tiếp tục làm điều sai trái đối với 
bạn. Cho dù thế nào chăng nữa phần mình bạn vẫn nên giúp đỡ 
họ sửa đổi vào mỗi lần như vậy. Cố gắng noi theo tắm gương 
cao quý mà Đức Phật, người luôn luôn lấy điều thiện đáp lại 
điều ác, đã đặt ra. Đức Phật nói: “Điều ác càng đến nhiêu với 
ta, ta càng biểu lộ điều thiện nhiễu hơn. ” Có số người nghĩ rằng 
lây lòng tốt đáp trả điều ác là không thực tiễn. Thực sự ra do 
lây ác trả ác họ đã làm cho sự nguy hiểm của tình huống trở nên 
trầm trọng thêm. Vì thế, bạn nên có gắng lấy thiện báo ác. 


Khi chúng ta nói “lây thiện báo ác, lấy ân báo oán” 
chúng ta không nhất thiết muốn nói điều này theo nghĩa thê 
chất. Đúng hơn, chúng ta chú trọng phát triển một trạng thái 
tâm từ ái đối VỚI tất cả chúng sanh cư ngụ trên thế gian này. Có 
găng phát triển những tư duy từ ái sao đề bạn luôn luôn nghĩ tốt 
về họ, cho dù họ có làm tổn thương đến bạn nhiều bao nhiêu. 
Có thể vào lúc này bạn thấy rằng đây là điều rất khó thực hiện, 
song bằng vào việc không lấy ác trả ác, bạn vẫn giúp đỡ rất lớn 
cho bản thân bạn và cho mọi người . 


CŒCŒ4CCŒC4CCŒ Ô )£)2)*£)—)£22 


214 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Sabba Danam Dhamma Dãnam jJinäfi 
(Pháp Thí Thắng Mọi Thí) 
DANH SÁCH HÙN PHƯỚC IN KINH 


Tập Sách này do GĐ Diệu Tâm và các con cháu ấn tống 
cùng với sự đóng góp của: 


x ĐDĐ Thích Tâm Sỹ; Sư Minh Thông 

` Diệu Trí, Nhóm cô Tu Nữ Diệu Làng (chùa Bửu 
Quang), Cô Như nguyện (Phòng Phát Hành Tổ Đình 
Chùa Bửu Long) 

° TP Hồ Chí Minh : SC Như Nguyện (Phòng Phát 
Hành chùa Bửu Long); GĐÐ Cô Ngọc Châu; GÐ Nguyễn 
Hoàng Văn; GŒGĐ Đặng Minh Ngọc; Tu Nữ Giác Tĩnh; 
GÐ PT Huệ Đức (Thanh Hạnh); GĐ Bà Phạm Thị Bèn; 
GÐ Bà Đặng Thị Nhạn; GĐÐ Cô Lê thị Tất (nhóm Thanh 
Hạnh); Cô Huỳnh Thị Bích Liên (100 USD); GĐ Mã 
Liêu Trần; GÐ Hứa Câm Nhung: cô Nguyễn Ngọc 
Điệp; GĐ Diệu Phương (Anatta); Quý sư cô Thiền Viện 
Thường Chiếu; GĐÐ Trần Văn Thìn; GĐÐ Liêng Ngọc 
Ánh; ; Trần Ngọc Mai, Tùng, Lâm; Trần Thị Hoa; Lâm 
Thanh Thảo; Võ Văn trí, Nguyễn Văn Bảy, Đức; 
Nguyễn Thị Ngọc; Nguyễn thị Tươi; Nguyễn thị Bích 
Thảo; Nhóm PT Thành Phô HCM; Hoa Sen Trắng: Vân 
Anh; Hồng Hà; Việt Chương; Nguyễn Thị Linh (thuốc 
Bắc); Nhóm PT An Giang; GĐÐ Diệu phương, Tịnh Giới 
(Nhi); Nguyên Giang, GĐÐ Giác Ngọc, GĐ Ngọc Châu, 
GÐ Tín Thành; GĐÐ Diệu Phương, Hải Đăng, Việt Hà, 


215 


Mahasr Sayadaw 


Nguyên Giang, Ý Nhi, Hà Diễm, Tống Phước Vinh, 
Nguyễn Hoàng Huy, Nguyễn Thị Diễm, Lê Chi Bảo 
Châu, Nghiêm Xuân Thành, Nguyễn Thị Bích Hạnh 
(HH Nguyễn Thị Kim Hoàn, cùng Cửu Huyền Thất 
Tổ); Cô Tăng Thị Hồng; GÐ cô giáo Lan; GÐ Trung + 
Tiên; GĐÐ Erik (Samsung) 

GÐ Hồng Thị Nhơn, Trần Thị Hoa, GĐ Nguyễn 
Hồng Đức, GĐÐ Nguyễn Hồng Tâm, Nguyễn Hồng 
Hạnh, Trần Thị Hoa, GÐ Lê Thị Phiếu, GÐ Ma Văn Bi, 
Bé T¡, GÐ Ma Bản, GĐÐ Ma Hoàng Thắng, GĐÐ Nguyễn 
Thị Thu Hằng, GĐ Ma Văn Lợi, GĐ Ma Văn Thạnh, 
GÐ Nguyễn Ngọc Lương, GÐ Ma Thị Hòa, GĐÐ Ma Thị 
Nhung, Ma Văn Thạnh, Tâm Chơn, GĐÐ Nguyễn Thị 
Ngôn, Phan Ngọc Hiền, Nguyễn Ngọc Như, Võ Thị 
Hòa, GĐÐ Nguyễn Kim Phượng, Linh và Trang, Ngô 
Thanh, Lê Thị Thanh Hằng, Phạm Thị Bạch Liên, GĐÐ 
Đặng Thị Ngọc, Lê Ngọc Uyên, Nguyễn Thị Đấu, 
Huỳnh Công Quốc, Triệu Tiết, GĐÐ Phan Binh, GÐ Đức 
Hạnh Tâm, GĐÐ TRần Thị Hy, Nguyễn thị Tuyết Sương, 
GÐ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn thị Kim Cương, 
Nguyễn Thị Thúy Nhị, Phạm Ngọc Diệp, Trần Thị Hải, 
Nguyễn thị Hoa Quế, Nguyễn Ngọc Hương, Tiêu Tú 
Hà, Trần Thị Liễu, Trần Thị Bảo Ngọc, Yến huỳnh, 
Nguyễn thị Thanh Mai, Tăng Mỹ Ngọc, GÐ Võ Thị Bé, 
Nguyễn Ngọc Phước, GÐ Tiêu Lợi minh, GÐ Nguyễn 
Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phi Sương, Lệ Thủy Tiên, 
Huỳnh Thị Ánh Sương, Sư Cô Tông Kiên. GÐ Bà Phạm 
Thị Bên, GÐ Diệu Nguyệt, GÐ Diệu Trí, GÐ Nguyễn 
Thị Bảy, Cô Tu Nữ Giác Tĩnh, Tu Nữ Quang Cúc, Tu 
Nữ Huệ Đức (Thanh Hạnh) và Nhóm Phật Tử, GÐ Trần 
Thị Mai, Đặng Minh Ngọc, Lê Đức Trung, Nguyễn Thị 

216 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Thanh Thảo, Nhóm Lý Thu Linh, Nhóm Vũ Mỹ; GĐÐ 
Khant, GÐ Saddhã, GÐ Linh Trang. Cô Thị Thơ và 
bạn Khôi. Cô Hằng (HH cô Liễu Vân), và một số Phật 
tử tín tâm khác 

` Cô Cúc (Thủ Đức); Lê Thị Thu Thủy; Cô Diệu 
Lành; Thu Vân (nhóm PT Chùa Bửu Quang); GĐ TN 
Nguyễn Phương Dung; Nhóm cô Trang (Biên Hòa). Hồ 
Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Hồ Nguyệt 
Minh (An Giang) 

. Bà Rịa-Vũng Tàu: - Út Dung, Kim Tiếng, Anh 
Tuấn (Sông Xoài); GĐÐ Minh Huyền (Hà-Giang), GÐ 
Tâm Bồn 

` Hải Ngoại: PT Ing Sokry (Campuchia); GĐÐ Lê 
thị Huệ (HH Lê Trung Thành); GĐ Bạch Thiên Giang, 
Bạch Hải Triều, Yennhu Huỳnh; 


217 


Mahasr Sayadaw 


GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP 


Ty-kheo Pháp Thông Dịch 
Œ4s5FÌ]c8k› 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 024.39260024 
Fax: (024) 39260031 


Chịu trách nhiệm xuất bản: GÐ BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: TBT LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: 

Sửa bản In: Tỳ-kheo Pháp Thông 
Bìa: Sumana Kim Lan 


Đối tác Liên Kết: Cao Hữu Trung 
In 3.000 cuốn, 14,5cm x 20,5cm tại Xí nghiệp In Fahasa 


In xong và nộp lưu chiêu: 2018. 


Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN:.... 


218 


